PHẬT  GIÁO  NGUYÊN  THỦY 
THERAVÃDA 
— o-O-o— 


TẠNG  YÔ  TỶ  PHÁP 

(ABHIDHAMMAPITAKA ) 


Bộ  THỨ  NHẤT 

Bộ  PHÁP  TỤ 

(DHAMMASANGẢNĨ) 


CẢO  BẢN 


Dịch  giả 

Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 
( Mahãthero  Santakicco) 


2 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự 
(Mahãthero  Santakicco) 

Chuyển  ngữ  từ  bản  tiếng  Pãli  -  Thái  sang  tiếng  Việt 

Năm  Ất  Mão 

Phật  lịch  2519  -  Dương  lịch  1975 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  —  (Cảo  Bán) 


3 


MỤC  LỤC 

PHẦN  A.  MẪU  ĐÈ  (MẴTIKẴ) . 7 

l.  HAI  MƯƠI  HAI  ĐẦU  ĐỀ  TAM  (Bẵvĩsati  tikamẵtikẵ) . 7 

II.  MỘT  TRĂM  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ  ( D UKAMẴTIKẴ ) . 8 

Phần  tụ  nhân  (hetugocchakam) . 8 

Phần  nhị  đề  đỉnh  (cũịantaraduka) . 8 

Phần  chùm  lậu  (ãsavagocchaka) . 8 

Phần  tụ  triền  (sahyojanagocchaka) . 8 

Phần  tụ  (chùm)  phược  (ganthagocchaka) . 9 

Phần  tụ  (chùm)  bộc  (oghagocchaka) . 9 

Phần  tụ  (chùm)  phối  (yogagocchaka) . 9 

Phần  tụ  (chùm)  cải  (nĩvaranagocchaka) . 9 

Phần  tụ  (chùm)  khỉnh  thị  (parãmãsagocchaka) . 10 

Phần  nhị  đề  đại  (mahantaraduka) . 10 

Phần  tụ  thủ  (upãdãnagocchaka) . 10 

Phần  tụ  (chùm)  phiền  não  (kdesagocchaka) . 11 

Phần  yêu  bối  (pỉtthỉduka ) . 11 

m.  BỐN  MƯƠI  HAI  NHỊ  ĐỀ  KINH  ( s UTTAMẪTIKẴ ) . 12 

PHẦN  B.  THIÊN  TÂM  SANH . 14 

I.  PHÁP  THIỆN . 14 

1 )  Tám  Tâm  Thiện  Dục  Giới . 14 

1.1)  Tâm  đại  thiện  thứ  nhứt . 14 

a)  Câu  chia  (chi  pháp) . 14 

b)  Phần  điều  pháp . 20 

c)  Phần  tiêu  diệt . 26 

1.2)  Tâm  đại  thiện  thứ  hai . 28 

1 .3)  Tâm  đại  thiện  thứ  ba . 28 

1 .4)  Tâm  đại  thiện  thứ  tư . 29 

1 .5)  Tâm  đại  thiện  thứ  năm . 29 

1 .6)  Tâm  đại  thiện  thứ  sáu . 30 

1 .7)  Tâm  đại  thiện  thứ  bảy . 30 

1.8)  Tâm  đại  thiện  thứ  tám . 31 

2)  Thiện  Sắc  Giới . 31 

Phân  theo  bốn  bực . 31 

Phân  thiền  năm  bực . 33 

Tứ  tiến  hành  (patipadã) . 35 

Tứ  cảnh. . 36 

Chia  thiền  mỗi  thứ  thành  mười  sáu . 37 

Diệu  xứ  (abhibhãyatana) . 39 

Nhị  cảnh  (ãrammana) . 40 

Chia  thiền  mỗi  thứ  thành  mười  sáu.  (chia  theo  diệu  xứ) . 41 

Diệu  xứ . 42 

Tứ  tiến  hành  (patipadã) . 42 

Nhị  cảnh . 43 

Chia  thiền  mỗi  thứ  đặng  tám  cách . 43 

Tam  viên  tịch  (vimokkha) . 46 

Thiền  tứ  vô  lượng  tâm . 46 

Thiền  bất  mỳ  (asubhajhana) . 47 

3 )  Thiện  Vô  Sắc  Giới . 48 


4 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


a)  Tứ  thiền  vô  sắc  giới . 48 

b)  Ba  bực  pháp  thiện  trong  ba  cõi . 48 

Thiện  Dục  giới . 48 

Thiện  Sắc  giới . 49 

Thiện  Vô  sắc  giới . 49 

4)  Tâm  Thiện  Siêu  Thế . 51 

4.1)  Tâm  thiện  siêu  thế  (Lối  hẹp  có  bốn) . 51 

a)  Tâm  đạo  thứ  nhứt . 51 

4.2)  Tâm  thiện  siêu  thế  (Cách  rộng  có  hai  mươi) . 59 

Phần  tịnh  tiến  hành . 59 

Chủng  tiêu  diệt  (sunnata) . 59 

Phần  căn  tiêu  diệt  tiến  hành . 60 

Chủng  phi  nội  (, appanthita ) . 60 

Phần  căn  phi  nội  tiến  hành . 61 

Trưởng  ( adhipatỉ ) . 62 

b)  Tâm  đạo  thứ  hai . 62 

c)  Tâm  đạo  thứ  ba . 62 

d)  Tâm  đạo  thứ  tư . 63 

II.  PHÁP  BẤT  THIỆN . 64 

1 )  Tâm  bất  thiện  thứ  nhứt. . 64 

2)  Tâm  bất  thiện  thứ  nhì . 68 

3 )  Tâm  bất  thiện  thứ  ba . 68 

4)  Tâm  bất  thiện  thứ  tư. . 68 

5)  Tâm  bất  thiện  thứ  năm . 69 

6)  Tâm  bất  thiện  thứ  sáu . 69 

7)  Tâm  bất  thiện  thứ  bảy . 70 

8)  Tâm  bất  thiện  thứ  tám . 70 

9)  Tâm  bất  thiện  thứ  chín . 70 

10)  Tâm  bất  thiện  thứ  mười . 71 

11)  Tâm  bất  thiện  thứ  mười  một. . 72 

12)  Tâm  bất  thiện  thứ  mười  hai . 72 

m.  PHÁP  vô  KÝ. . 74 

1 )  Quả  dục  giới . 74 

a)  Ngũ  thức  quả  thiện . 74 

b)  Ý  giới  quả  thiện . 77 

c)  Ý  thức  giới  quả  thiện . 79 

Đồng  sanh  hỷ  thọ . 79 

Đồng  sanh  xả  thọ . 80 

d)  Tám  tâm  đại  quả . 82 

2 )  Quả  Sắc  giới . 83 

3 )  Quả  Vô  sắc  giới . 83 

4)  Quả  siêu  thế  (Lokuttaravỉpãka).  (Cách  rộng  có  20) . 84 

a)  Quả  của  tâm  đạo  thứ  nhất . 84 

Phần  tịnh  tiến  hành . 84 

Phần  tịnh  tiêu  diệt . 85 

Tiêu  diệt  tiến  hành . 86 

Phần  tịnh  tiến  hành  ( suddhika  appanihita ) . 88 

Phi  nội  tiến  hành . 89 

b)  Quả  của  tâm  đạo  thứ  hai,  ba  và  tư . 96 

5)  Vô  ký  quả  bất  thiện . 97 

6)  Dục  giới  tố  (kãmãvacarakiriyã) . 98 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bán) 


5 


7)  Sắc  giới  tố  (rupavacarakỉrìya) . 100 

8)  Vô  sắc  giới  to  (arũpãvacarakirỉyã) . 101 

PHẦN  c.  THIÊN  SẮC  PHÁP  (RỮPAKANDAM) . 102 

I.  ĐẦU  ĐỀ  (Mẵtika) . 102 

1 )  Phần  nhứt  đề . 102 

2)  Phần  nhị  đề . 102 

3)  Phần  tam  đề . 104 

4)  Phần  tứ  đầu  đề . 106 

5)  Phần  ngũ  đầu  đề . 107 

6)  Phần  lục  đầu  đề . 107 

7)  Phần  thất  đầu  đề . 108 

8)  Phần  bát  đầu  đề . 108 

9)  Phần  cửu  đầu  đề  (cửu  yếu  hiệp ) . 108 

10)  Phần  thập  đầu  đề . 108 

11)  Phần  thập  nhứt  đầu  đề . 108 

II.  THẬP  NHÚT  đề  xiên  minh . 109 

1)  Phần  nhứt  xiến  minh . 109 

2)  Phần  nhị  xiến  minh . 109 

Phân  theo  (sắc)  y  sinh . 109 

Phân  theo  (sắc)  bất  y  sinh . 118 

3 )  Nhị  đề  xỉến  minh . 119 

4)  Tam  đềxỉến  minh . 126 

5)  Tứ  đề  xỉến  minh . 135 

6)  Ngũ  đê  xiên  minh . 141 

7)  Lục  đề  xiến  minh . 142 

8)  Thẩtđềxỉến  minh . 142 

9)  Bát  đề  xiến  minh . 142 

10)  Cửu  đê  xiên  minh . 143 

11)  Thập  đềxiến  minh . 143 

12)  Thập  nhứt  đề  xỉến  minh . 144 

PHẦN  D.  THIÊN  TOÁT  YỂU . 145 

l.  TOÁT  YẾU  ĐẦU  ĐỀ  TAM  (Tikamẩtikẩ) . 145 

II.  TOAT  YÊU  ĐẦU  ĐÊ  NHI  ( D UKAMẪTIKẪ ) . 153 

1)  Phần  chùm  nhân  ( hetugocchaka ) . 153 

2)  Phần  nhị  đề  đỉnh  (cũlantaraduka) . 156 

3)  Phần  chùm  lậu  (asavagocchaka) . 158 

4)  Phần  chùm  triền  (sahhoyanagocchaka) . 160 

5)  Phần  chùm  phược  ( ganthagocchaka) . 164 

6)  Phần  chùm  bộc  và  chùm  phối  (oghagocchaka  yogagocchaka) . 166 

7)  Phần  chùm  cái  (nivaranagocchaka) . 166 

8)  Phần  chùm  khinh  thị  (parãmãsagocchaka) . 170 

9)  Phần  nhị  đề  đại  (mahantara  duka) . 171 

10)  Phần  chùm  thủ  (upadana  gocchaka) . 173 

11)  Phần  chùm  phiền  não  (kilesagocchaka) . 175 

12)  Phần  yêu  bối  (pỉtthỉduka) . 181 

m.  TOÁT  YẾU  NH.I  ĐÊ  KINH  (SUTTANTAMẴTIKẴ) . 186 

PHẦN  E.  THIÊN  TRÍCH  YÉU  ĐẦU  ĐÈ  TAM  VÀ  ĐẦU  ĐÈ  NHỊ . 195 

I.  ĐẦU  ĐÊ  TAM . 195 

II.  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ . 201 


6 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


1 )  Phẩn  tụ  nhân . 201 

2)  Phần  nhị  đề  đỉnh  (cũlantara  duka) . 203 

3 )  Phần  chùm  lậu  (ogha  gocchaka) . 204 

4)  Phần  chùm  triền  (samyojanagocchaka) . 205 

5)  Phần  chùm  phược  (gantha  gocchaka) . 206 

6)  Phần  chùm  cái  (nĩvaranagocchaka) . 208 

7)  Phần  chùm  khinh  thị  (paramasa  gocchaka) . 209 

8)  Phần  nhị  đề  đại  (mahantaraduka) . 210 

9)  Phần  chùm  thủ  (upãdinna  gocchaka) . 213 

10)  Phần  chùm  phiền  não  (kỉỉesagocchaka) . 214 

11)  Phần  yêu  bối  (pỉtthỉ  duka) . 216 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  —  (Cào  Bán) 


7 


NAMO  TASSA  BHAGAVATO  ARAHATO  SAMMÃSAMBHUDDHASSA 
CƯNG  KÍNH  ĐỨC  THẾ  TÔN,  ỨNG  CÚNG,  CHÁNH  BIẾN  TRI 


Phần  A.  MẪU  ĐÈ  (Mãtikã) 

I.  HAI  MƯƠI  HAI  ĐẦU  ĐỀ  TAM  (Bãvĩsati  tikamãtikã) 

1. 

*  Chư  pháp  thiện,  chư  pháp  bất  thiện,  chư  pháp  vô  ký. 

*  Chư  pháp  tương  ưng  lạc  thọ,  chư  pháp  tương  ưng  khổ  thọ,  chư  pháp  tương  ưng  phi  khổ 
phi  lạc  thọ. 

*  Chư  pháp  dị  thục  quả,  chư  pháp  dị  thục  nhân,  chư  pháp  phi  quả  phi  nhân. 

*  Chư  pháp  thành  do  thủ  và  cảnh  thủ,  chư  pháp  phi  thành  do  thủ  mà  cảnh  thủ,  chư  pháp 
phi  thành  do  thủ  phi  cảnh  thủ. 

*  Chư  pháp  phiền  toái  mà  cảnh  phiền  não,  chư  pháp  phi  phiền  toái  mà  cảnh  phiền  não, 
chư  pháp  phi  phiền  toái  và  phi  cảnh  phiền  não. 

*  Chư  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ,  chư  pháp  vô  tầm  hữu  tứ,  chư  pháp  vô  tầm  vô  tứ. 

*  Chư  pháp  đồng  sanh  với  pháp  hỷ,  chư  pháp  đồng  sanh  với  lạc  thọ,  chư  pháp  đồng  sanh 
với  xả  thọ. 

*  Chư  pháp  sơ  đạo  đoạn  trừ,  chư  pháp  ba  đạo  cao  đoạn  trừ,  chư  pháp  phi  sơ  đạo  phi  ba 
đạo  cao  đoạn  trừ. 

*  Chư  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  đoạn  trừ,  chư  pháp  hữu  nhân  ba  đạo  cao  đoạn  trừ,  chư  pháp 
phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  đoạn  trừ. 

*  Chư  pháp  nhân  sanh  tử,  chư  pháp  nhân  đến  níp-bàn,  chư  pháp  phi  nhân  sanh  tử  và  phi 
nhân  đến  níp-bàn. 

*  Chư  pháp  hữu  học,  chư  pháp  vô  học,  chư  pháp  phi  hữu  học  phi  vô  học. 

*  Chư  pháp  hy  thiểu,  chư  pháp  đáo  đại,  chư  pháp  vô  thượng  (cao  tột). 

*  Chư  pháp  biết  cảnh  hy  thiểu,  chư  pháp  biết  cảnh  đáo  đại,  chư  pháp  biết  cảnh  vô  thượng 
(cao  tột). 

*  Chư  pháp  ty  hạ  là  pháp  bất  thiện,  chư  pháp  trung  bình,  chư  pháp  tinh  lương  (vi  tế). 

*  Chư  pháp  tà  cho  quả  nhất  định,  chư  pháp  chánh  cho  quả  nhất  định  liên  tiếp  sát-na,  chư 
pháp  bất  định. 

*  Chư  pháp  có  đạo  làm  cảnh,  chư  pháp  có  đạo,  có  nhân,  chư  pháp  có  đạo  làm  nhân. 

*  Chư  pháp  sanh  tồn,  chư  pháp  phi  sanh  tồn,  chư  pháp  sẽ  sanh. 

*  Chư  pháp  quá  khứ,  chư  pháp  hiện  tại,  chư  pháp  vị  lai. 

*  Chư  pháp  biết  cảnh  quá  khứ,  chư  pháp  biết  cảnh  vị  lai,  chư  pháp  biết  cảnh  hiện  tại. 

*  Chư  pháp  nội  phần,  chư  pháp  ngoại  phần,  chư  pháp  nội  và  ngoại  phần. 

*  Chư  pháp  biết  cảnh  nội  phần,  chư  pháp  biết  cảnh  ngoại  phần,  chư  pháp  biết  cảnh  nội  và 
ngoại  phần. 

*  Chư  pháp  hữu  kiến  hữu  đối  chiếu,  chư  pháp  vô  kiến  hữu  đối  chiếu,  chư  pháp  vô  kiến  vô 
đối  chiếu. 


Dứt  22  đầu  đề  tam. 


8 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


II.  MỘT  TRẢM  ĐẦU  ĐÈ  NHỊ  (Dukamãtikã) 

Phần  tụ  nhân  (hetugocchakam). 

*  Chư  pháp  nhân,  chư  pháp  phi  nhân. 

*  Chư  pháp  hữu  nhân,  chư  pháp  vô  nhân. 

*  Chư  pháp  tương  ưng  nhân,  chư  pháp  bất  tương  ưng  nhân. 

*  Chư  pháp  nhân  và  hữu  nhân,  chư  pháp  hữu  nhân  mà  phi  nhân. 

*  Chư  pháp  nhân  và  tương  ưng  nhân,  chư  pháp  tương  ưng  nhân  mà  phi  nhân. 

*  Chư  pháp  phi  nhân  mà  hữu  nhân,  chư  pháp  phi  nhân  và  vô  nhân. 

Dứt  phần  tụ  nhân. 

Phần  nhị  đề  đỉnh  ( cũịantaraduka ). 

*  Chư  pháp  hữu  duyên,  chư  pháp  vô  duyên. 

*  Chư  pháp  hữu  vi,  chư  pháp  vô  vi. 

*  Chư  pháp  hữu  kiến,  chư  pháp  vô  kiến. 

*  Chư  pháp  hữu  đối  chiếu,  chư  pháp  vô  đối  chiếu. 

*  Chư  pháp  sắc,  chư  pháp  phi  sắc. 

*  Chư  pháp  hiệp  thế,  chư  pháp  siêu  thế. 

*  Chư  pháp  cũng  có  tâm  biết  đặng,  chư  pháp  cũng  có  tâm  không  biết  đặng. 

Dứt  phần  nhị  đề  đỉnh. 

Phần  chùm  lậu  (ãsavagocchaka). 

*  Chư  pháp  lậu,  chư  pháp  phi  lậu. 

*  Chư  pháp  cảnh  lậu,  chư  pháp  phi  cảnh  lậu. 

*  Chư  pháp  tương  ưng  lậu,  chư  pháp  bất  tương  ưng  lậu. 

*  Chư  pháp  lậu  và  cảnh  lậu,  chư  pháp  cảnh  lậu  mà  phi  lậu. 

*  Chư  pháp  lậu  và  tương  ưng  lậu,  chư  pháp  tương  ưng  lậu  mà  phi  lậu. 

*  Chư  pháp  bất  tương  ưng  lậu  mà  cảnh  lậu,  chư  pháp  bất  tương  ưng  lậu  mà  phi  cảnh  lậu. 

Dứt  phần  chùm  lậu. 

Phần  tụ  triền  (sanyojanagocchaka). 

*  Chư  pháp  triền,  chư  pháp  phi  triền. 

*  Chư  pháp  cảnh  triền,  chư  pháp  phi  cảnh  triền. 

*  Chư  pháp  tương  ưng  triền,  chư  pháp  bất  tương  ưng  triền. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bán) 


9 


*  Chư  pháp  triền  và  cảnh  triền,  chư  pháp  cảnh  triền  mà  phi  triền. 

*  Chư  pháp  triền  và  tương  ưng  triền,  chư  pháp  tương  ưng  triền  mà  phi  triền. 

*  Chư  pháp  bất  tương  ưng  triền  và  cảnh  triền,  chư  pháp  bất  tương  ưng  triền  mà  phi  cảnh 
triền. 

Dứt  phần  tụ  triền. 


Phần  tụ  (chùm)  phược  (ganthagocchaka). 

6. 

*  Chư  pháp  phược,  chư  pháp  phi  phược. 

*  Chư  pháp  cảnh  phược,  chư  pháp  phi  cảnh  phược. 

*  Chư  pháp  tương  ưng  phược,  chư  pháp  bất  tương  ưng  phược. 

*  Chư  pháp  phược  và  cảnh  phược,  chư  pháp  cảnh  phược  mà  phi  phược. 

*  Chư  pháp  phược  và  tương  ưng  phược,  chư  pháp  tương  ưng  phược  mà  phi  phược. 

*  Chư  pháp  bất  tương  ưng  phược  và  cảnh  phược,  chư  pháp  bất  tương  ưng  phược  mà  phi 
cảnh  phược. 

Dứt  phần  tụ  phược. 

Phần  tụ  (chùm)  bộc  (oghagocchaka). 

7. 

*  Chư  pháp  bộc,  chư  pháp  phi  bộc. 

*  Chư  pháp  cảnh  bộc,  chư  pháp  phi  cảnh  bộc. 

*  Chư  pháp  tương  ưng  bộc,  chư  pháp  bất  tương  ưng  bộc. 

*  Chư  pháp  bộc  và  cảnh  bộc,  chư  pháp  cảnh  bộc  mà  phi  bộc. 

*  Chư  pháp  bộc  và  tương  ưng  bộc,  chư  pháp  tương  ưng  bộc  mà  phi  bộc. 

*  Chư  pháp  bất  tương  ưng  bộc  và  cảnh  bộc,  chư  pháp  bất  tương  ưng  bộc  mà  phi  cảnh  bộc. 

Dứt  phần  tụ  bộc. 

Phần  tụ  (chùm)  phối  (yogagocchaka). 

8. 

*  Chư  pháp  phối,  chư  pháp  phi  phối. 

*  Chư  pháp  cảnh  phối,  chư  pháp  phi  cảnh  phối. 

*  Chư  pháp  tương  ưng  phối,  chư  pháp  bất  tương  ưng  phối. 

*  Chư  pháp  phối  và  cảnh  phối,  chư  pháp  cảnh  phối  mà  phi  phối. 

*  Chư  pháp  phối  tương  ưng  phối,  chư  pháp  tương  ưng  phối  mà  phi  phối. 

*  Chư  pháp  bất  tương  ưng  phối  mà  cảnh  phối,  chư  pháp  bất  tương  ưng  phối  mà  phi  cảnh 
phối. 

Dứt  phần  tụ  phoi. 

Phần  tụ  (chùm)  cái  (nĩvaranagocchaka). 

9. 

*  Chư  pháp  cái,  chư  pháp  phi  cái. 


10 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


*  Chư  pháp  cảnh  cái,  chư  pháp  phi  cảnh  cái. 

*  Chư  pháp  tương  ưng  cái,  chư  pháp  bất  tương  ưng  cái. 

*  Chư  pháp  cái  và  cảnh  cái,  chư  pháp  cảnh  cái  mà  phi  cái. 

*  Chư  pháp  cái  tương  ưng  cái,  chư  pháp  tương  ưng  cái  mà  phi  cái. 

*  Chư  pháp  bất  tương  ưng  cái  mà  cảnh  cái,  chư  pháp  bất  tương  ưng  cái  mà  phi  cảnh  cái. 

Dứt  phần  tụ  cái. 

Phần  tụ  (chùm)  khỉnh  thị  (parãmãsagocchaka). 

10. 

*  Chư  pháp  khinh  thị,  chư  pháp  phi  khinh  thị. 

*  Chư  pháp  cảnh  khinh  thị,  chư  pháp  phi  cảnh  khinh  thị. 

*  Chư  pháp  tương  ưng  khinh  thị,  chư  pháp  bất  tương  ưng  khinh  thị. 

*  Chư  pháp  khinh  thị  và  cảnh  khinh  thị,  chư  pháp  cảnh  khinh  thị  mà  phi  khinh  thị. 

*  Chư  pháp  bất  tương  ưng  khinh  thị  và  cảnh  khinh  thị,  chư  pháp  bất  tương  ưng  khinh  thị 
mà  phi  cảnh  khinh  thị. 

Dứt  phần  tụ  khinh  thị. 


Phần  nhị  đề  đại  ( maliantaraduka ). 

11. 

*  Chư  pháp  hữu  (tri)  cảnh,  chư  pháp  vô  (tri)  cảnh. 

*  Chư  pháp  tâm,  chư  pháp  phi  tâm. 

*  Chư  pháp  sở  hữu  tâm,  chư  pháp  phi  sở  hữu  tâm. 

*  Chư  pháp  tương  ưng  tâm,  chư  pháp  bất  tương  ưng  (phi  hòa  với)  tâm. 

*  Chư  pháp  hòa  với  tâm,  chư  pháp  phi  hòa  với  tâm. 

*  Chư  pháp  có  tâm  làm  sở  sanh  (nền  tảng),  chư  pháp  không  có  tâm  làm  sở  sanh  (nền  tảng). 

*  Chư  pháp  đồng  sanh  tồn  với  tâm,  chư  pháp  phi  sanh  tồn  với  tâm. 

*  Chư  pháp  tùng  tâm  thông  lưu,  chư  pháp  phi  tùng  tâm  thông  lưu. 

*  Chư  pháp  hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh  (nền  tảng),  chư  pháp  phi  hòa  với  tâm  và 
không  có  tâm  làm  sở  sanh. 

*  Chư  pháp  hòa  sanh  tồn  và  nương  tâm  làm  sở  sanh,  chư  pháp  phi  hòa  phi  đồng  sanh  tồn 
và  phi  nương  tâm  làm  sở  sanh  (nền  tảng). 

*  Chư  pháp  có  tâm  làm  sở  sanh,  thông  lưu  và  hòa  với  tâm,  chư  pháp  phi  tâm  làm  sở  sanh 
và  không  hòa  không  tùng  hành  không  thông  lưu  với  tâm. 

*  Pháp  tự  nội,  chư  pháp  ngoại. 

*  Chư  pháp  y  sinh,  chư  pháp  phi  y  sinh. 

*  Chư  pháp  thành  do  thủ,  chư  pháp  phi  thành  do  thủ. 

Dứt  phần  nhị  đề  đại. 


Phần  tụ  thủ  (upadanagocchaka). 

12. 


*  Chư  pháp  thủ,  chư  pháp  phi  thủ. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Ban) 


11 


*  Chư  pháp  cảnh  thủ,  chư  pháp  phi  cảnh  thủ. 

*  Chư  pháp  tương  ưng  thủ,  chư  pháp  bất  tương  ưng  thủ. 

*  Chư  pháp  thủ  và  cảnh  thủ,  chư  pháp  cảnh  thủ  mà  phi  thủ. 

*  Chư  pháp  thủ  và  tương  ưng  thủ,  chư  pháp  tương  ưng  thủ  mà  phi  thủ. 

*  Chư  pháp  bất  tương  ưng  thủ  mà  cảnh  thủ,  chư  pháp  bất  tương  ưng  thủ  và  phi  cảnh  thủ. 

Dứt  phần  tụ  thủ. 


Phần  tụ  (chùm)  phiền  não  (kilesagocchaka). 

13. 

*  Chư  pháp  phiền  não,  chư  pháp  phi  phiền  não. 

*  Chư  pháp  cảnh  phiền  não,  chư  pháp  phi  cảnh  phiền  não. 

*  Chư  pháp  phiền  toái,  chư  pháp  phi  phiền  toái. 

*  Chư  pháp  tương  ưng  phiền  não,  chư  pháp  bất  tương  ưng  phiền  não. 

*  Chư  pháp  phiền  não  và  cảnh  phiền  não,  chư  pháp  phi  phiền  não  mà  cảnh  phiền  não. 

*  Chư  pháp  phiền  não  và  phiền  toái,  chư  pháp  phiền  toái  mà  phi  phiền  não. 

*  Chư  pháp  phiền  não  và  tương  ưng  phiền  não,  chư  pháp  tương  ưng  phiền  não  mà  phi 
phiền  não. 

*  Chư  pháp  bất  tương  ưng  phiền  não  mà  cảnh  phiền  não,  chư  pháp  bất  tương  ưng  phiền 
não  mà  phi  cảnh  phiền  não. 

Dứt  phần  tụ  phiền  não. 


Phần  yêu  bối  ( pitthiduka ). 

14. 

*  Chư  pháp  sơ  đạo  đoạn  (tuyệt)  trừ,  chư  pháp  phi  sơ  đạo  đoạn  (tuyệt)  trừ. 

*  Chư  pháp  ba  đạo  cao  đoạn  (tuyệt)  trừ,  chư  pháp  phi  ba  đạo  cao  đoạn  (tuyệt)  trừ. 

*  Chư  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  đoạn  (tuyệt)  trừ,  chư  pháp  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  đoạn  (tuyệt) 
trừ. 

*  Chư  pháp  hữu  nhân  ba  đạo  cao  đoạn  (tuyệt)  trừ,  chư  pháp  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao 
đoạn  (tuyệt)  trừ. 

*  Chư  pháp  hữu  tầm,  chư  pháp  vô  tầm. 

*  Chư  pháp  hữu  tứ,  chư  pháp  vô  tứ. 

*  Chư  pháp  hữu  hỷ,  chư  pháp  vô  hỷ. 

*  Chư  pháp  đồng  sanh  pháp  hỷ,  chư  pháp  phi  đồng  sanh  pháp  hỷ. 

*  Chư  pháp  đồng  sanh  lạc,  chư  pháp  phi  đồng  sanh  lạc. 

*  Chư  pháp  đồng  sanh  xả,  chư  pháp  phi  đồng  sanh  xả. 

*  Chư  pháp  Dục  giới,  chư  pháp  phi  Dục  giới. 

*  Chư  pháp  Sắc  giới,  chư  pháp  phi  sắc  giới. 

*  Chư  pháp  Vô  sắc  giới,  chư  pháp  phi  Vô  sắc  giới. 

*  Chư  pháp  liên  quan  luân  hồi,  chư  pháp  bất  liên  quan  luân  hồi. 

*  Chư  pháp  nhân  xuất  luân  hồi,  chư  pháp  phi  nhân  xuất  luân  hồi. 


12 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


*  Chư  pháp  (cho  quả)  nhất  định,  chư  pháp  phi  (cho  quả)  nhất  định. 

*  Chư  pháp  hữu  thượng,  chư  pháp  vô  thượng. 

*  Chư  pháp  hữu  y,  chư  pháp  vô  y. 

Dứt  phần  yêu  bối. 


III.  BỐN  MƯƠI  HAI  NHỊ  ĐÈ  KINH  (Suttamãtikã) 

15. 

*  Chư  pháp  thành  phần  minh,  chư  pháp  thành  phần  vô  minh. 

*  Chư  pháp  như  thiểm  lôi,  chư  pháp  như  lôi  cực. 

*  Chư  pháp  làm  thành  (ra)  tiểu  nhân,  chư  pháp  làm  thành  (ra)  quân  tử. 

*  Chư  pháp  hắc,  chư  pháp  bạch. 

*  Chư  pháp  viêm,  chư  pháp  phi  viêm. 

*  Chư  pháp  thành  ra  danh  ngôn,  chư  pháp  nguyên  nhân  danh  ngôn. 

*  Chư  pháp  thành  ra  ngữ  ngôn,  chư  pháp  nguyên  nhân  ngữ  ngôn. 

*  Chư  pháp  thành  ra  chủ  yếu  chế  định,  chư  pháp  nguyên  nhân  chế  định. 

*  Chư  pháp  danh,  chư  pháp  sắc. 

*  Chư  pháp  vô  minh,  chư  pháp  ái  hữu. 

*  Chư  pháp  kiến  hữu,  chư  pháp  kiến  ly  hữu. 

*  Chư  pháp  thường  kiến,  chư  pháp  đoạn  kiến. 

*  Chư  pháp  hữu  tận  kiến,  chư  pháp  vô  tận  kiến. 

*  Chư  pháp  hữu  tiền  kiến,  chư  pháp  hữu  hậu  kiến. 

*  Chư  pháp  vô  tàm,  chư  pháp  vô  úy. 

*  Chư  pháp  tàm,  chư  pháp  úy. 

*  Chư  pháp  thành  người  nan  giáo  (khó  dạy),  chư  pháp  thành  người  có  ác  hữu  (bạn  xấu). 

*  Chư  pháp  thành  người  dị  giáo  (dễ  dạy),  chư  pháp  thành  người  có  bạn  tốt. 

*  Chư  pháp  thành  người  biết  rành  phạm  luật  (rành  lồi),  chư  pháp  thành  người  biết  khỏi 
phạm  luật  (biết  rành  xuất  quá). 

*  Chư  pháp  thành  người  rành  nhập  thiền,  chư  pháp  thành  người  rành  xuất  thiền. 

*  Chư  pháp  thành  người  rành  thập  bát  giới,  chư  pháp  thành  người  rành  tác  ý. 

*  Chư  pháp  thành  người  rành  thập  nhị  xứ,  chư  pháp  thành  người  rành  liên  quan  tưong 
sanh. 

*  Chư  pháp  thành  người  rành  co  bản  thích  hợp  (rành  sở  sanh),  chư  pháp  thành  người 
không  rành  co  bản  thích  họp. 

*  Chư  pháp  thành  người  chánh  trực,  chư  pháp  thành  người  nhu  mì. 

*  Chư  pháp  thành  người  nhẫn  nại,  chư  pháp  thành  người  nghiêm  tịnh. 

*  Chư  pháp  thành  người  cam  ngôn,  chư  pháp  thành  người  đáng  tiếp  đãi. 

*  Chư  pháp  thành  người  bất  thu  thúc  môn  quyền,  chư  pháp  thành  người  bất  tri  độ  thực. 

*  Chư  pháp  thành  người  thu  thúc  môn  quyền,  chư  pháp  thành  người  tri  độ  thực. 

*  Chư  pháp  thành  người  thất  niệm,  chư  pháp  thành  người  vô  lưong  tri. 

*  Chư  pháp  thực  tính  thành  người  chánh  niệm,  chư  pháp  thực  tính  thành  người  có  lưong 
tri. 

*  Chư  pháp  thành  người  quán  tưởng  hữu  lực,  chư  pháp  thành  người  tu  tiến  hữu  lực. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


13 


*  Chư  pháp  thành  chỉ  quán,  chư  pháp  thành  pháp  quán. 

*  Chư  pháp  có  ấn  chứng  chỉ  thành  nhân  dữ  chỉ  sanh  hậu,  chư  pháp  do  cần  tiền  sanh  thành 
nhân  dữ  chỉ  sanh  hậu. 

*  Chư  pháp  thực  tính  thành  ra  chiếu  cố,  chư  pháp  thực  tỉnh  thành  vô  phóng  dật1. 

*  Chư  pháp  thực  tính  thành  giới  điêu  tàn,  chư  pháp  thực  tính  thành  kiến  điêu  tàn. 

*  Chư  pháp  thực  tính  làm  cho  mãn  túc  giới,  chư  pháp  thực  tỉnh  làm  cho  mãn  túc  kiến. 

*  Chư  pháp  thực  tính  làm  cho  giới  tịnh,  chư  pháp  thực  tính  làm  cho  kiến  tịnh. 

*  Chư  pháp  thực  tính  thành  người  kiến  tịnh,  chư  pháp  thực  tính  thích  hợp  với  kiến  tịnh. 

*  Chư  pháp  thực  tính  làm  căn  bản  giúp  cho  tâm  thê  thảm,  chư  pháp  thực  tính  siêng  năng 
suy  xét  bát  thê  thảm. 

*  Chư  pháp  thực  tính  thành  người  không  biết  no  với  pháp  thiện,  chư  pháp  thực  tính  thành 
người  tinh  tấn  không  lui  sụt  tu  tiến. 

*  Chư  pháp  thực  tính  gọi  là  minh,  chư  pháp  thực  tỉnh  gọi  là  yểm. 

*  Chư  pháp  thực  tính  đoạn  trừ  phiền  não,  chư  pháp  thực  tính  làm  tuệ  hợp  với  Thánh  quả 
(tuệ  tùng  sanh  trong  quả)  đến  tột  bực  đều  không  cho  phiền  não  tái  tục  do  bốn  đạo  đã  đoạn 
trừ. 


1  Phóng  dật  hay  còn  gọi  là  điệu  cử. 


14 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Phần  B.  THIÊN  TÂM  SANH 
I.  PHÁP  THIỆN 

1)  Tám  Tâm  Thiện  Dục  Giói 

1.1)  Tâm  đại  thiện  thứ  nhứt. 

a)  Câu  chia  (chi  pháp). 

16. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ  thọ, 
tương  ưng  trí,  gặp  cảnh  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc  và  pháp.  Hay  là  nghĩ  đến  chi  thì  vẫn  có 
xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc,  nhất  tâm2,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền, 
định  quyền,  tuệ  quyền,  ý  quyền,  hỷ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh 
tinh  tấn,  chánh  niệm,  chánh  định,  tín  lực,  cần  lực,  niệm  lực,  định  lực,  tuệ  lực,  tàm  lực, 
úy  lực,  vô  tham,  vô  sân,  vô  si,  vô  tham  ác,  vô  sân  ác,  chánh  kiến,  tàm,  úy,  tĩnh  thân  tĩnh 
tâm,  khinh  thân  khinh  tâm,  nhu  thân  nhu  tâm,  thích  thân  thích  tâm,  thuần  thân  thuần 
tâm,  chánh  thân  chánh  tâm,  niệm,  lương  tri,  chỉ,  quán,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là 
những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh.  Như  thế  gọi  là  pháp  thiện  vẫn  có  trong  khi 
ấy. 

17. 


Xúc  trong  khi  có  ra  sao ?  Khi  nào  có  sự  đụng  chạm,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng 
chạm,  thái  độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế.  Đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 


Thọ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  thọ  làm  cho  tâm  hưởng  vui,  hưởng  sướng 
sanh  từ  nơi  sự  xúc  chạm  của  ý  thức  giới.  Cách  hứng  chịu  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh  từ  ý  xúc, 
thái  độ  dụng  nạp  lãnh  lấy  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  thọ  có  trong  khi 
ấy. 


Tưởng  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhớ  tưởng,  cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng,  sanh  từ 
xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Khi  nào  như  thế  đó,  mới  gọi  là  tưởng  có  trong  khi  ấy. 

20. 

Tư  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  tỉnh  làm,  cách  định  hành  động,  thái  độ  cố  quyết 
hành  động  sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  có  tư  trong  khi  ấy. 

21. 

Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh,  tức  là  tâm,  ý,  thức,  thức  uẩn,  tâm  địa, 
tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền  và  ý  thức  giới.  Đó  gọi  là  có  tâm  trong  khi  ấy. 

22. 


2  Nhất  tâm  hay  còn  gọi  là  nhất  hành  hay  nhất  thống. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitakci)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasanginĩ)  -  (Cảo  Bán) 


15 


Tầm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  tìm  cảnh,  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  toan  tính,  cách 
đem  tâm  đến  cảnh,  cách  đem  tâm  áp  vào  cảnh,  cách  đem  tâm  khan  khít  và  chánh  tư  duy. 
Như  thế  gọi  là  có  tầm  trong  khi  ấy. 

23. 

Tứ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  gìn  giữ  cảnh  cho  tâm,  chăm  nom,  kềm  giữ,  săn 
sóc  cảnh,  tâm  khan  khít  cảnh  và  cách  tâm  dính  theo  cảnh.  Như  thế  gọi  là  tứ  có  trong  khi 
ấy. 

24. 


(Pháp)  Hỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  mừng  no  cả  thân  tâm,  hớn  hở,  sự  hân 
hoan,  sự  hài  lòng,  vui  tươi,  hoan  lạc  và  rất  mừng.  Như  thế  là  (pháp)  hỷ  có  trong  khi  ấy. 


Lạc  (hỷ)  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  vui,  sở  hữu  tâm  lạc,  hưởng  cảnh 
an  vui  sanh  từ  ý  xúc  và  dụng  nạp  hứng  chịu  an  vui  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  lạc  có  trong 
khi  ấy. 

26. 

Nhứt  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  tâm  đình  trụ  một  chồ,  vững  lòng  vắng  lặng, 
không  tán  loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  bối  rối,  pháp  chỉ,  định  quyền,  định  lực  và 
chánh  định  có  trong  khi  nào,  thì  nhứt  tâm  có  trong  khi  ấy. 

27. 

Tín  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  đức  tin,  thái  độ  tín  ngưỡng,  sự  quyết  tin,  sự 
rất  tín  trọng,  tín  lực,  tín  quyền,  tức  là  đức  tin  có  trong  khi  nào,  thì  tín  quyền  vẫn  có  trong 
khi  ấy. 

28. 

Cần  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh  tấn, 
sấn  sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lơ  là, 
không  bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  cần  tức  là  cần  quyền,  cần  lực  và  chánh  tinh  tấn 
có  trong  khi  nào,  thì  cần  quyền  có  trong  khi  ấy. 

29. 

Niệm  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  niệm,  phụ  niệm,  hồi  quang,  nhớ  đặng, 
thường  nhớ,  vẫn  nhớ,  không  lơ  đãng,  không  quên,  niệm  quyền  tức  là  niệm,  niệm  lực, 
chánh  niệm.  Đó  là  vẫn  có  niệm  quyền  trong  khi  ấy. 

30. 

Định  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không  tán 
loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  pháp  chỉ,  định  quyền,  định  lực  và  chánh 
định.  Như  thế  gọi  là  định  quyền  có  trong  khi  ấy. 

31. 

Tuệ  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu 
thấu,  lương  tri,  trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết  rõ  đặc  tính,  thấu  vi  tế,  cách 
trí  thức,  cách  hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét  rõ,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  tuệ  như 


16 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


ngọc,  tuệ  như  đèn,  tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ 
như  hoàng  cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  cũng  là  vô  si,  tuệ 
quyền,  chánh  kiến  có  trong  khi  nào,  thì  tuệ  quyền  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

32. 

Ý  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  như  là  ý,  tâm,  thức,  tâm  địa,  tâm 
tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền  sanh  từ  ý  thức  giới,  có  trong  khi  nào,  thì  ý  quyền  có  trong 
khi  ấy. 

33. 

Hỷ  (thọ)  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  hỷ,  sở  hữu  tâm  lạc,  hưởng 
cảnh  an  vui  sanh  từ  ý  xúc,  hay  dụng  nạp  hứng  chịu  sự  an  vui  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  hỷ 
quyền  có  trong  khi  ấy. 

34. 

Mạng  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu,  hiện 
tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  dinh  dưỡng,  gọi  mạng  quyền  tức  là  cách 
sống  còn  của  danh  pháp.  Như  thế  gọi  là  mạng  quyền  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

35. 

Chánh  kiến  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu 
thấu,  trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức, 
cách  hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như 
đèn,  tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng 
cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não,  cũng  là  vô  si,  tuệ  quyền,  chánh 
kiến.  Như  thế  gọi  là  chánh  kiến  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

36. 


Chánh  tư  duy  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  tìm  cảnh,  sự  nghĩ  ngợi,  cách  đem  tâm 
đến  cảnh,  cách  đem  tâm  áp  vào  cảnh,  cách  đem  tâm  đến  khan  khít  cảnh,  tư  duy  hay 
chánh  tư  duy.  Như  thế  gọi  là  chánh  tư  duy  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

37. 

Chánh  tinh  tấn  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh 
tấn,  sấn  sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lơ 
là,  không  bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  tinh  tấn  tức  là  cần  quyền,  cần  lực  và  chánh 
tinh  tấn.  Như  thế  gọi  là  chánh  tinh  tấn  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

38. 

Chánh  niệm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  niệm,  phụ  niệm,  hồi  quang,  nhớ  đặng, 
thường  nhớ,  vẫn  nhớ,  không  lơ  đãng,  không  quên,  niệm  tức  là  niệm  quyền,  niệm  lực  và 
nhớ  ghi  chánh  trực.  Như  thế  gọi  là  chánh  niệm  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

39. 

Chánh  định  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không 
tán  loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  pháp  chỉ  hay  là  định  quyền,  định  lực  và 
chánh  định.  Như  thế  gọi  là  chánh  định  vẫn  có  trong  khi  ấy. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


17 


40. 

Tín  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  đức  tin,  cách  tín  ngưỡng,  sự  quyết  tin,  tâm  tịnh 
tín,  đức  tin  tức  là  tín  quyền,  tín  lực.  Như  thế  gọi  là  tín  lực  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

41. 

Cần  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh  tấn,  sấn 
sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lo  là,  không 
bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  tức  là  cần,  cần  lực,  cần  quyền,  chánh  tinh  tấn.  Như  thế 
gọi  là  cần  lực  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

42. 

Niệm  lực  trong  khỉ  có  ra  sao?  Khi  nào  có  niệm,  phụ  niệm,  hồi  quang,  nhớ  đặng,  thường 
nhớ,  vẫn  nhớ,  không  lo  đãng,  không  quên,  tức  là  niệm,  niệm  quyền,  niệm  lực,  chánh 
niệm.  Như  thế  gọi  là  niệm  lực  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

43. 

Định  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không  tán 
loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  pháp  chỉ  tức  là  định  quyền,  định  lực,  chánh 
định.  Như  thế  gọi  là  định  lực  có  trong  khi  ấy. 

44. 

Tuệ  lực  trong  khỉ  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu  thấu, 
trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách 
hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  gạn  xét,  quán  xét,  luông  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như  đèn, 
tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng  cung, 
tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  tức  là  vô  si,  tuệ  quyền,  chánh  kiến.  Như 
thế  gọi  là  tuệ  lực  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

45. 

Tàm  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  thẹn,  cách  mắc  cỡ,  những  sự  hổ  thẹn  đối 
với  việc  làm  tội  lồi,  hay  pháp  bất  thiện.  Hành  vi  như  thế  gọi  là  tàm  lực  vẫn  có  trong  khi 
ấy. 

46. 

Úy  lực  trong  khỉ  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  ghê  tởm,  cách  sợ  hãi,  hành  vi  ghê  sợ  với  việc 
làm  tội  lồi,  hay  pháp  bất  thiện.  Những  ghê  sợ  đó  gọi  là  úy  lực  có  trong  khi  ấy. 

47. 

Vô  tham  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  vô  tham  là  không  ham  muốn,  không  nhiễm 
đắm,  không  tham  ác,  không  mong  mỏi,  không  tham  vọng,  cách  không  tham,  hành  vi 
không  tham,  tức  là  căn  thiện  vô  tham.  Như  thế  gọi  là  vô  tham  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

48. 

Vô  sân  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  không  có  sự  giận  dồi,  không  hờn,  không  tức  mình, 
không  tính  hại,  không  nghĩ  đến  sự  ác  độc  tức  là  căn  thiện  vô  sân.  Như  thế  gọi  là  vô  sân 
có  trong  khi  ấy. 


49. 


18 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Vô  si  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu  thấu, 
trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách 
hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét  rõ,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như 
đèn,  tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng 
cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não)  cũng  là  vô  si,  tuệ  quyền,  chánh 
kiến.  Như  thế  gọi  là  vô  si  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

50. 

Vô  tham  ác  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  trái  với  tham,  sự  không  ham  muốn,  không 
nhiễm  đắm,  không  tham  lam,  không  mong  mỏi,  không  tham  vọng,  cách  không  tham, 
hành  vi  không  tham,  vô  tham  ác  tức  là  căn  thiện  vô  tham  có  trong  khi  nào,  thì  vô  tham 
ác  có  trong  khi  ấy. 

51. 


Vô  sân  độc  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  không  có  sự  giận  dữ,  không  hờn,  không  tức 
mình,  không  tính  hại,  không  nghĩ  đến  sự  ác  độc,  vô  sân  tức  là  căn  thiện  có  trong  khi  nào, 
thì  vô  sân  độc  có  trong  khi  ấy. 

52. 

Chánh  kiến  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu 
thấu,  trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức, 
cách  hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét  rõ,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ 
như  đèn,  tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng 
cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  tuệ  quyền,  chánh  kiến  tức  là  vô 
si  có  trong  khi  nào,  thì  chánh  kiến  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

53. 

Tàm  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  hổ  thẹn  với  cách  hành  động  ác  xấu  đáng  hổ  thẹn, 
thái  độ  hổ  thẹn  với  những  pháp  tội  ác  có  trong  khi  nào,  thì  tàm  có  trong  khi  ấy. 

54. 

Úy  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  ghê  sợ  với  hành  động  xấu  đáng  ghê  sợ,  thái  độ  ghê 
sợ  với  những  tội  ác  có  trong  khi  nào,  thì  úy  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

55. 

Tĩnh  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  tĩnh,  tự  yên,  tự  tĩnh,  thái  độ  tĩnh,  cách  tự  yên 
tĩnh  của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  tĩnh  thân  có  trong  khi  ấy. 

56. 


Tĩnh  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  tĩnh,  tự  yên,  tự  tĩnh,  thái  độ  tĩnh,  cách  tự  yên 
tĩnh  của  thức  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  tĩnh  tâm  có  trong  khi  ấy. 

Khinh  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhẹ  nhàng,  cách  thay  đổi  nhẹ  nhàng,  không  nặng 
nề,  không  sần  sượng  của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  khinh  thân 
có  trong  khi  ấy. 


58. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


19 


Khinh  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhẹ  nhàng,  cách  thay  đổi  nhẹ  nhàng,  không  nặng  nề, 
không  sần  sượng  của  thức  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  khinh  tâm  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

59. 

Nhu  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  mềm,  sự  dịu,  không  cứng,  không  kiên  ngạnh  của  thọ 
uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  nhu  thân  có  trong  khi  ấy. 

60. 

Nhu  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  mềm,  sự  dịu,  không  cứng,  không  kiên  ngạnh  của  thức 
uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  nhu  tâm  có  trong  khi  ấy. 

61. 

Thích  thăn  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  thích  hợp  với  việc  làm,  cách  thích  hợp  với  việc  làm, 
trạng  thái  thích  hợp  việc  làm  của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì 
thích  thân  có  trong  khi  ấy. 

62. 

Thích  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  thích  hợp  với  việc  làm,  cách  thích  hợp  với  việc  làm, 
trạng  thái  thích  hợp  việc  làm  của  thức  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  thích  tâm  vẫn  có  trong 
khi  ấy. 

63. 

Thuần  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  thuần  thục,  cách  thuần  thục,  trạng  thái  thuần  thục 
của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  thuần  thân  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

64. 

Thuần  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  thuần  thục,  cách  thuần  thục,  trạng  thái  thuần  thục 
của  tâm  có  trong  khi  nào,  thì  thuần  tâm  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

65. 

Chánh  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  ngay  thẳng,  cách  ngay  thẳng,  không  cong  vạy, 
không  co  vẹo  của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  chánh  thân  có 
trong  khi  ấy. 

66. 

Chánh  tăm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  ngay  thẳng,  cách  ngay  thẳng,  không  cong  vạy, 
không  co  vẹo  của  thức  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  chánh  tâm  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

67. 

Niệm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  chánh  niệm,  phụ  niệm,  hồi  quang,  nhớ  đặng,  thường 
nhớ,  vẫn  nhớ  không  lơ  đãng,  không  quên,  niệm  quyền  tức  là  niệm,  niệm  lực,  chánh  niệm 
có  trong  khi  nào,  thì  niệm  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

68. 

Lương  tri  trong  khi  có  ra  sao?  Tức  là  tuệ,  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu  thấu, 
trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách 
hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  gạn  xét,  quán  sát,  lương  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như  đèn, 
tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng  cung, 


20 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  cũng  là  vô  si,  tuệ  quyền,  chánh  kiến  có 
trong  khi  nào,  thì  lưong  tri  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

69. 

(Pháp)  Chỉ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không  tán 
loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  moi,  (pháp)  chỉ  cũng  gọi  là  định  quyền,  định  lực 
và  chánh  định  có  trong  khi  nào,  thì  (pháp)  chỉ  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

70. 

(Pháp)  Quán  trong  khi  có  ra  sao  ?  Như  là  tuệ,  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu  thấu, 
trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  thấu,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách 
hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét  rõ,  gạn  xét,  quán  xét,  lưong  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như 
đèn,  tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gưom,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng 
cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  tức  là  vô  si,  tuệ  quyền,  chánh  kiến 
có  trong  khi  nào,  thì  (pháp)  quán  có  trong  khi  ấy. 

71. 

Chiếu  cố  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh  tấn,  sấn 
sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lo  là,  không 
bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  cần  miễn  tức  là  cần,  cần  lực,  cần  quyền  và  chánh  tinh 
tấn  có  trong  khi  nào,  thì  chiếu  cố  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

72. 

Vô  phóng  dật  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không 
tán  loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  vô  phóng  dật  tức  là  (pháp)  chỉ,  định 
quyền,  định  lực,  chánh  định  có  trong  khi  nào,  thì  vô  phóng  dật  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

73. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những  pháp  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  câu  chia  ( chi  pháp ). 

Dứt  phần  thứ  nhứt:  8. 000  chữ  Pãlĩ. 


b)  Phần  điều  pháp. 

74. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  bát  quyền,  ngũ  chi  thiền,  ngũ  chi  đạo,  thất  lực, 
tam  nhân,  nhứt  xúc,  nhứt  thọ,  nhứt  tưởng,  nhứt  tư,  nhứt  tâm,  nhứt  thọ  uẩn,  nhứt  tưởng 
uẩn,  nhứt  hành  uẩn,  nhứt  thức  uẩn,  nhứt  ý  xứ,  nhứt  ý  quyền,  nhứt  ý  thức  giới,  nhứt  pháp 
xứ,  nhứt  pháp  giới.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  vẫn  có  trong  khi 
ấy. 

Những  pháp  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

75. 

Tú'  uẩn  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


21 


-  Thọ  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sở  hữu  tâm  hỷ,  sở  hữu  tâm  lạc  hưởng  hỷ,  lạc  từ 
nơi  tâm  xúc,  hứng  chịu  hỷ,  lạc  từ  nơi  tâm  xúc  có  trong  khi  nào,  thì  thọ  uẩn  có  trong 
khi  ấy. 

-  Tưởng  uẩn  trong  khi  có  ra  sao  ?  Sự  nhớ  tưởng,  cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng 
có  trong  khi  nào,  thì  tưởng  uẩn  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

-  Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  hỷ,  nhứt  tâm  (ekaggatã),  tín 
quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến, 
chánh  tư  duy,  chánh  tinh  tấn,  chánh  niệm,  chánh  định,  tín  lực,  cần  lực,  niệm  lực,  định 
lực,  tuệ  lực,  tàm  lực,  úy  lực,  vô  tham,  vô  sân,  vô  si,  vô  tham  ác,  vô  sân  độc,  chánh 
kiến,  tàm,  úy,  tĩnh  thân,  tĩnh  tâm,  khinh  thân,  khinh  tâm,  nhu  thân,  nhu  tâm,  thuần 
thân,  thuần  tâm,  thích  thân,  thích  tâm,  chánh  thân,  chánh  tâm,  niệm,  lương  tri,  pháp 
(chỉ),  pháp  (quán),  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương 
sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  thức  uẩn)  có  trong  khi  nào,  thì  hành  uẩn  vẫn  có 
trong  khi  ấy. 

-  Thức  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  thức,  thức  uẩn, 
tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền,  phối  hợp  sanh  từ  ý  thức  giới  có  trong  khi 
nào,  thì  thức  uẩn  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Những  pháp  chon  tướng  này  gọi  là  tứ  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

Nhị  xứ  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  xứ  và  pháp  xứ. 

-  Ý  xứ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  thức,  thức  uẩn,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh, 
ý  xứ,  ý  quyền  phối  hợp  sanh  từ  ý  thức  giới  có  trong  khi  nào,  thì  ý  xứ  vẫn  có  trong  khi 

ấy. 

-  Pháp  xứ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  có  trong  khi  nào, 
thì  pháp  xứ  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Những  pháp  chon  tướng  này  gọi  là  nhị  xứ  có  trong  khi  ấy. 

Nhị  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  thức  giới  và  pháp  giới. 

-  Ý  thức  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  thức,  thức  uẩn,  tâm  địa,  tâm  tạng, 
bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền  phối  hợp  sanh  từ  ý  thức  giới  có  trong  khi  nào,  thì  ý  thức  giới 
vẫn  có  trong  khi  ấy. 

-  Pháp  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Tức  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn.  Như  thế  gọi  là 
pháp  giới  có  trong  khi  ấy. 

Những  pháp  chon  tướng  này  gọi  là  nhị  giới  có  trong  khi  ấy. 


Tam  thực  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc  thực,  tư  thực  và  thức  thực. 

-  Xúc  thực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng 
chạm,  thái  độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  thực  có  trong  khi  ấy. 

-  Tư  thực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  tính  làm,  cách  định  hành  động,  thái  độ 
cố  quyết  hành  động  sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  có  tư  thực 
trong  khi  ấy. 


22 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Thức  thực  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  thức,  thức  uẩn, 
tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền  và  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  có  thức  thực 
trong  khi  ấy. 

Những  pháp  chon  tướng  này  gọi  là  tam  thực  có  trong  khi  ấy. 

Bát  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền, 

tuệ  quyền,  ý  quyền,  hỷ  quyền  và  mạng  quyền. 

-  Tín  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  đức  tin,  thái  độ  tín  ngưỡng,  sự  quyết  tin, 
sự  rất  tín  trọng,  tín  quyền,  tín  lực  tức  là  đức  tin  có  trong  khi  nào,  thì  tín  quyền  vẫn  có 
trong  khi  ấy. 

-  Cần  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh  tấn, 
sấn  sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lơ  là, 
không  bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự.  cần  tức  là  cần  quyền,  cần  lực,  chánh  tinh  tấn 
có  trong  khi  nào,  thì  cần  quyền  có  trong  khi  ấy. 

-  Niệm  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  niệm,  phụ  niệm,  hồi  quang,  nhớ  đặng, 
thường  nhớ,  vẫn  nhớ,  không  lơ  đãng,  không  quên,  niệm  quyền  tức  là  niệm,  niệm  lực, 
chánh  niệm.  Đó  là  vẫn  có  niệm  quyền  trong  khi  ấy. 

-  Định  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không 
tán  loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  (pháp)  chỉ,  định  quyền,  định  lực  và 
chánh  định.  Như  thế  gọi  là  định  quyền  có  trong  khi  ấy. 

-  Tuệ  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu 
thấu,  lương  tri,  trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế, 
cách  trí  thức,  cách  hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét  rõ,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri, 
tuệ  như  ngọc,  tuệ  như  đèn,  tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như 
đại  địa,  tuệ  như  hoàng  cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  cũng  là 
vô  si,  tuệ  quyền,  chánh  kiến  có  trong  khi  nào,  thì  tuệ  quyền  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

-  Ý  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  thức,  thức  uẩn, 
tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền  và  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  ý  quyền  có 
trong  khi  ấy. 

-  Hỷ  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  thọ  làm  cho  tâm  hưởng  vui,  hưởng 
sướng  sanh  từ  nơi  sự  xúc  chạm  của  ý  thức  giới.  Cách  hứng  chịu  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh 
từ  ý  xúc,  thái  độ  dụng  nạp  lãnh  lấy  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  hỷ 
quyền  có  trong  khi  ấy. 

-  Mạng  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu,  hiện 
tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  dinh  dưỡng,  gọi  mạng  quyền  tức  là 
cách  sống  còn  của  danh  pháp.  Như  thế  gọi  là  mạng  quyền  có  trong  khi  ấy. 

Những  pháp  chon  tướng  như  thế  ấy  gọi  là  bát  quyền. 

Ngũ  chỉ  thiền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tức  là  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  và  nhất  tâm3. 

-  Tầm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  tìm  cảnh,  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  toan  tính,  cách 
đem  tâm  đến  cảnh,  cách  đem  tâm  áp  vào  cảnh,  cách  đem  tâm  khan  khít  cảnh,  tư  duy 
và  chánh  tư  duy.  Như  thế  gọi  là  tầm  có  trong  khi  ấy. 


3  Nhất  tâm:  định,  nhất  thống,  nhất  hành. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


23 


-  Tứ  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  gìn  giữ  cảnh  cho  tâm,  chăm  nom,  kềm  giữ, 
săn  sóc  cảnh,  tâm  khan  khít  cảnh  và  cách  đem  tâm  dính  theo  cảnh.  Như  thế  gọi  là  tứ 
có  trong  khi  ấy. 

-  (Pháp)  Hỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  mừng  no  cả  (thân)  tâm,  hớn  hở,  sự  hân 
hoan,  sự  hài  lòng,  vui  tươi,  hoan  lạc  và  rất  mừng.  Như  thế  gọi  là  (pháp)  hỷ  có  trong 
khi  ấy. 

-  (Chi)  Lạc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  vui,  sở  hữu  tâm  lạc,  hưởng 
cảnh  an  vui  sanh  từ  ý  xúc  và  dụng  nạp  hứng  chịu  an  vui  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  lạc 
có  trong  khi  ấy. 

-  Nhất  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  tâm  đình  trụ  một  chồ,  vững  lòng  vắng  lặng, 
không  tán  loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  bối  rối,  pháp  chỉ,  định  quyền,  định  lực  và 
chánh  định.  Như  thế  gọi  là  nhất  tâm  có  trong  khi  ấy. 

Những  pháp  chon  tướng  như  thế  đó  gọi  là  ngũ  chi  thiền  có  trong  khi  ấy. 

Ngũ  chỉ  đạo  trong  khi  có  ra  sao  ?  Như  là  chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  tinh  tấn,  chánh 

niệm  và  chánh  định. 

-  Chánh  kiến  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ, 
hiểu  thấu,  lương  tri,  trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi 
tế,  cách  trí  thức,  cách  hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét  rõ,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri, 
tuệ  như  ngọc,  tuệ  như  đèn,  tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như 
đại  địa,  tuệ  như  hoàng  cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  cũng  là 
vô  si,  tuệ  quyền,  chánh  kiến.  Như  thế  gọi  là  chánh  kiến  có  trong  khi  ấy. 

-  Chánh  tư  duy  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  tìm  cảnh,  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  toan 
tính,  cách  đem  tâm  đến  cảnh,  cách  đem  tâm  áp  vào  cảnh,  cách  đem  tâm  khan  khít 
cảnh  và  chánh  tư  duy.  Như  thế  gọi  là  chánh  tư  duy  có  trong  khi  ấy. 

-  Chánh  tinh  tấn  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh 
tấn,  sấn  sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không 
lơ  là,  không  bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  tinh  tấn  tức  là  chánh  tinh  tấn,  cần  quyền 
và  cần  lực.  Như  thế  gọi  là  chánh  tinh  tấn  có  trong  khi  ấy. 

-  Chánh  niệm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  niệm,  phụ  niệm,  hồi  quang,  nhớ  đặng, 
thường  nhớ,  vẫn  nhớ,  không  lơ  đãng,  không  quên,  niệm  tức  là  niệm  quyền,  niệm  lực 
và  nhớ  ghi  chánh  trực.  Như  thế  gọi  là  chánh  niệm  có  trong  khi  ấy. 

-  Chánh  định  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng, 
không  tán  loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  pháp  chỉ  hay  là  định  quyền, 
định  lực  và  chánh  định.  Như  thế  gọi  là  chánh  định  có  trong  khi  ấy. 

Những  pháp  chơn  tướng  như  thế  đó  gọi  là  ngũ  chi  đạo  có  trong  khi  ấy. 

Thất  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tín  lực,  cần  lực,  niệm  lực,  định  lực,  tuệ  lực,  tàm 

lực  và  úy  lực. 

-  Tín  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  đức  tin,  cách  tín  ngưỡng,  sự  quyết  tin,  tâm 
tịnh  tín,  đức  tin  tức  là  tín  lực,  tín  quyền.  Như  thế  gọi  là  tín  lực  có  trong  khi  ấy. 

-  Cần  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh  tấn, 
sấn  sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lơ  là, 
không  bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  tức  là  cần,  cần  lực,  cần  quyền,  chánh  tinh 
tấn.  Như  thế  gọi  là  cần  lực  có  trong  khi  ấy. 


24 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Niệm  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  niệm,  phụ  niệm,  hồi  quang,  nhớ  đặng, 
thường  nhớ,  vẫn  nhớ,  không  lơ  đãng,  không  quên  tức  là  niệm,  niệm  lực,  niệm  quyền 
và  chánh  niệm.  Như  thế  gọi  là  niệm  lực  có  trong  khi  ấy. 

-  Định  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không 
tán  loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  pháp  chỉ  tức  là  định  quyền,  định  lực, 
chánh  định.  Như  thế  gọi  là  định  lực  có  trong  khi  ấy. 

-  Tuệ  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu 
thấu,  trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức, 
cách  hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ 
như  đèn,  tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như 
hoàng  cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  cũng  là  vô  si,  tuệ  quyền, 
chánh  kiến.  Như  thế  gọi  là  tuệ  lực  có  trong  khi  ấy. 

-  Tàm  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  thẹn,  cách  mắc  cỡ,  những  sự  hổ  thẹn  đối 
với  việc  làm  tội  lỗi  hay  pháp  bất  thiện,  hành  vi  như  thế  gọi  là  tàm  lực  có  trong  khi  ấy. 

-  Úy  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  ghê  tởm,  cách  sợ  hãi,  hành  vi  ghê  sợ  đối 
với  việc  làm  tội  lỗi  hay  pháp  bất  thiện.  Những  ghê  sợ  đó  gọi  là  úy  lực  có  trong  khi 
ấy. 

Những  pháp  chơn  tướng  này  gọi  là  thất  lực  có  trong  khi  ấy. 


Tam  nhân  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  vô  tham,  vô  sân  và  vô  si. 

-  Vô  tham  trong  khi  có  ra  sao?  Không  ham,  không  muốn,  không  dục  vọng,  thái  độ 
không  tham,  không  muốn,  không  dục  vọng,  không  tham  ác.  Căn  thiện  vô  tham  có 
trong  khi  nào,  thì  vô  tham  có  trong  khi  ấy. 

-  Vô  sân  trong  khi  có  ra  sao?  Không  tính  độc  ác,  không  tính  ác,  không  tính  ép  uổng, 
thái  độ  không  hung  dữ  ác  độc.  Căn  thiện  vô  sân  có  trong  khi  nào,  thì  vô  sân  có  trong 
khi  ấy. 

-  Vô  si  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu  thấu, 
trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách 
hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét  rõ,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như 
đèn,  tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng 
cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não).  Tuệ  là  tuệ  quyền,  tuệ  lực,  chánh 
kiến,  vô  si  là  căn  thiện  vô  si  có  trong  khi  nào,  thì  vô  si  có  trong  khi  ấy. 

Những  pháp  chon  tướng  này  gọi  là  tam  nhân  có  trong  khi  ấy. 


Nhứt  xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng  chạm,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng 
chạm,  thái  độ  xúc  chạm  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  nhứt  xúc  có  trong  khi  ấy. 


Nhứt  thọ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  thọ  làm  cho  tâm  hưởng  vui,  hưởng 
sướng  sanh  từ  nơi  xúc  chạm  của  ý  thức  giới.  Cách  hứng  chịu  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh  từ  ý 
xúc,  thái  độ  dụng  nạp  lãnh  lấy  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  nhứt  thọ  có 
trong  khi  ấy. 


Nhứt  tưởng  trong  khi  có  ra  sao? 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Ban) 


25 


Sự  nhớ  tưởng,  cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng  sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức 
giới.  Khi  nào  như  thế,  đó  mới  gọi  là  nhứt  tưởng  có  trong  khi  ấy. 

87. 

Nhứt  tư  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  tính  làm,  cách  định  hành  động,  thái  độ  cố 
quyết  hành  động  sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  nhứt  tư  có  trong 
khi  ấy. 

88. 

Nhứt  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  thức,  thức  uẩn,  tâm 
địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền  và  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  nhứt  tâm  có  trong 
khi  ấy. 

89. 

Nhứt  thọ  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  thọ  làm  cho  tâm  hưởng  vui,  hưởng 
sướng  sanh  từ  noi  sự  xúc  chạm  của  ý  thức  giới.  Cách  hứng  chịu  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh  từ 
ý  xúc,  thái  độ  dụng  nạp  lãnh  lấy  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  nhứt  thọ 
uẩn  có  trong  khi  ấy. 

90. 

Nhứt  tưởng  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhớ  tưởng,  cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng 
sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Khi  nào  như  thế,  đó  mới  gọi  là  nhứt  tưởng  uẩn 
có  trong  khi  ấy. 

91. 

Nhứt  hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  hỷ,  nhất  tâm,  tín  quyền, 
cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tư  duy, 
chánh  tinh  tấn,  chánh  niệm,  chánh  định,  tín  lực,  cần  lực,  niệm  lực,  định  lực,  tuệ  lực,  tàm 
lực,  úy  lực,  vô  tham,  vô  sân,  vô  si,  vô  tham  ác,  vô  sân  độc,  chánh  kiến,  tàm,  úy,  tĩnh 
thân,  tĩnh  tâm,  khinh  thân,  khinh  tâm,  nhu  thân,  nhu  tâm,  thích  thân,  thích  tâm,  thuần 
thân,  thuần  tâm,  chánh  thân,  chánh  tâm,  lưong  tri,  chỉ,  quán,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật. 
Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  thức 
uẩn)  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  nhứt  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

92. 

Nhứt  thức  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  thức,  ý 
là  ý  xứ,  ý  quyền.  Thức  là  thức  uẩn,  ý  thức  giới  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  nhứt  thức 
uẩn  có  trong  khi  ấy. 

93. 

Nhứt  ý  xứ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  thức,  thức  uẩn,  tâm  địa, 
tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền  và  ý  thức  giới.  Đó  gọi  là  nhứt  ý  xứ  có  trong  khi  ấy. 

94. 

Nhứt  ý  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  thức,  ý 
là  ý  xứ,  ý  quyền,  thức  là  thức  uẩn,  ý  thức  giới  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  nhứt  ý  quyền 
có  trong  khi  ấy. 


26 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


95. 

Nhứt  ý  thức  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  ý  thức  giới  có  trong  khi 
nào,  đây  gọi  là  nhứt  ý  thức  giới  có  trong  khi  ấy. 

96. 

Nhứt  pháp  xứ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn.  Đây  gọi  là 
nhứt  pháp  xứ  có  trong  khi  ấy. 

97. 

Nhứt  pháp  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn.  Đây  gọi  là 
nhứt  pháp  giới  có  trong  khi  ấy. 

98. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

c)  Phần  tiêu  diẽt. 

99. 

Hay  là  chư  pháp,  chư  uẩn,  chư  xứ,  chư  giới,  chư  thực,  quyền,  thiền,  đạo,  lực,  nhân,  xúc, 
thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn,  ý  xứ,  ý  quyền,  ý  thức  giới, 
pháp  xứ,  pháp  giới.  Hoặc  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

100. 

Chu  pháp  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn.  Như 
thế  gọi  là  chư  pháp  có  trong  khi  ấy. 

101. 

Chư  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn.  Đây 
gọi  là  chư  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

102. 

Chư  xứ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  ý  xứ  và  pháp  xứ.  Đây  gọi  là  chư  xứ  có  trong  khi 
ấy. 

103. 

Chư  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  ý  thức  giới  và  pháp  giới.  Đây  gọi  là  chư  giới  có 
trong  khi  ấy. 

104. 

Chư  thực  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc  thực,  tư  thực  và  thức  thực.  Đây  gọi  là  chư 
thực  có  trong  khi  ấy. 


105. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


27 


Chư  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền, 
tuệ  quyền,  ý  quyền,  hỷ  quyền  và  mạng  quyền.  Như  thế  gọi  là  chư  quyền  có  trong  khi  ấy. 

106. 

Thiền  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  và  nhất  tâm.  Như  thế  gọi  là  thiền  có 
trong  khi  ấy. 

107. 

Đạo  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  tinh  tấn,  chánh  niệm 
và  chánh  định.  Đây  gọi  là  đạo  có  trong  khi  ấy. 

108. 

Lực  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tín  lực,  cần  lực,  niệm  lực,  định  lực,  tuệ  lực,  tàm  lực,  úy 
lực.  Như  thế  gọi  là  lực  có  trong  khi  ấy. 

109. 

Nhân  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  vô  tham,  vô  sân  và  vô  si.  Như  thế  gọi  là  nhân  có  trong 
khi  ấy. 

110. 

Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  ...  Như  thế  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 

111. 

Thọ  trong  khỉ  có  ra  sao?  ...  Như  thế  gọi  là  thọ  có  trong  khi  ấy. 

112. 

Tưởng  trong  khi  có  ra  sao?  ...  Như  thế  gọi  là  tưởng  có  trong  khi  ấy. 

113. 

Tư  trong  khi  có  ra  sao?  ...  Như  thế  gọi  là  tư  có  trong  khi  ấy. 

114. 

Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  ...  Như  thế  gọi  là  tâm  có  trong  khi  ấy. 

115. 

Thọ  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  ...  Như  thế  gọi  là  thọ  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

116. 

Tưởng  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  ...  Như  thế  gọi  là  tưởng  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

117. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  ...  Như  thế  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

118. 

Thức  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  ...  Như  thế  gọi  là  thức  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

119. 

Ý  xứ  trong  khi  có  ra  sao?  ...  Như  thế  gọi  là  ý  xứ  có  trong  khi  ấy. 


28 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


120. 

Ý  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  ...  Như  thế  gọi  là  ý  quyền  có  trong  khi  ấy. 

121. 

Ý  thức  giới  trong  khi  có  ra  sao?  ...  Như  thế  gọi  là  ý  thức  giới  có  trong  khi  ấy. 

122. 

Pháp  xứ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn.  Như  thế  gọi  là 
pháp  xứ  có  trong  khi  ấy. 

123. 

Pháp  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn.  Như  thế  gọi  là 
pháp  giới  có  trong  khi  ấy. 

124. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  đều  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  phần  tiêu  diệt. 


1.2)  Tâm  đại  thiện  thứ  hai. 

125. 

Chư  pháp  thiện  là  chỉ?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ,  tương  ưng  trí  hữu  dẫn,  hoặc 
có  cảnh  sắc...  hoặc  có  cảnh  pháp.  Hay  những  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  nào,  thì  xúc... 
vô  phóng  dật  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 


1.3)  Tâm  đại  thiện  thứ  ba. 

126. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ,  bất  tương  ưng 
trí  hoặc  có  sắc  làm  cảnh...  hoặc  có  pháp  làm  cảnh.  Hay  là  những  chi  mở  mối  sanh  trong 
khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc,  nhất  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền, 
niệm  quyền,  định  quyền,  ý  quyền,  hỷ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  tư  duy,  chánh  tinh  tấn, 
chánh  niệm,  chánh  định,  tín  lực,  cần  lực,  niệm  lực,  định  lực,  tàm  lực,  úy  lực,  vô  tham, 
vô  sân,  vô  tham  ác,  vô  sân  độc,  tàm,  úy,  tĩnh  thân,  tĩnh  tâm,  khinh  thân,  khinh  tâm,  nhu 
thân,  nhu  tâm,  thích  thân,  thích  tâm,  thuần  thân,  thuần  tâm,  chánh  thân,  chánh  tâm,  niệm, 
chỉ,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh,  đều  gọi  là 
pháp  thiện  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  đều  gọi  là  pháp  thiện. 


127. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


29 


Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  thất  quyền,  ngũ  chi  thiền,  tứ  chi  đạo,  lục  lực, 
nhị  nhân,  xúc  I...  pháp  xứ  I,  pháp  giới  I.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh 
vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

128. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  pháp  hỷ,  nhứt  tâm,  tín  quyền, 
cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  mạng  quyền,  chánh  tư  duy,  chánh  tinh  tấn,  chánh 
niệm,  chánh  định,  tín  lực,  cần  lực,  niệm  lực,  định  lực,  tàm  lực,  úy  lực,  vô  tham,  vô  sân, 
vô  tham  ác,  vô  sân  độc,  tàm,  úy,  tĩnh  thân,  tĩnh  tâm,  khinh  thân,  khinh  tâm,  nhu  thân, 
nhu  tâm,  thích  thân,  thích  tâm,  thuần  thân,  thuần  tâm,  chánh  thân,  chánh  tâm,  niệm,  chỉ, 
chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (trừ  ra  thọ  uẩn, 
tưởng  uẩn,  thức  uẩn)  có  trong  khi  nào,  thì  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


1.4)  Tâm  đại  thiện  thứ  tư. 

129. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ,  bất  tương  ưng 
trí  hữu  dẫn,  hoặc  có  cảnh  sắc...  hoặc  có  cảnh  pháp.  Hay  là  những  chi  mở  mối  sanh  ra 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  vẫn  có  trong  khi  ấy... 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


1.5)  Tâm  đại  thiện  thứ  năm. 

130. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  xả,  tương  ưng  trí, 
hoặc  có  cảnh  sắc,  cảnh  thinh,  cảnh  khí,  cảnh  vị,  cảnh  xúc,  cảnh  pháp.  Hay  là  những  chi 
mở  mối  sanh  ra  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả,  nhất  tâm,  tín 
quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền, 
chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  tinh  tấn,  chánh  niệm,  chánh  định,  tín  lực,  cần  lực,  niệm 
lực,  định  lực,  tuệ  lực,  tàm  lực,  úy  lực,  vô  tham,  vô  sân,  vô  si,  vô  tham  ác,  vô  sân  độc, 
chánh  kiến,  tàm,  úy,  tĩnh  thân,  tĩnh  tâm,  khinh  thân,  khinh  tâm,  nhu  thân,  nhu  tâm,  thích 
thân,  thích  tâm,  thuần  thân,  thuần  tâm,  chánh  thân,  chánh  tâm,  niệm,  lương  tri,  chỉ,  quán, 
chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong 
khi  ấy. 

Những  pháp  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

131. 

-  Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng  chạm,  thái 
độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 

-  Thọ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  hưởng  sự  không  vui,  không  buồn  khổ  sanh 
từ  sự  xúc  chạm  của  ý  thức  giới.  Cách  hứng  chịu  không  vui,  không  khổ  (buồn)  của  tâm 


30 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  dụng  nạp  lãnh  lấy  không  vui,  không  khổ  (buồn)  của  tâm  sanh  từ 
ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  thọ  có  trong  khi  ấy. 

-  Xả  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  hưởng  phi  hỷ,  phi  phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc, 
hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc,  dụng  nạp  lãnh  lấy  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc.  Như 
thế  gọi  là  xả  có  trong  khi  ấy. 

-  Xả  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  hưởng  phi  hỷ,  phi  phi  hỷ  sanh  từ 
ý  xúc,  hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc,  dụng  nạp  lãnh  lấy  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc. 
Như  thế  gọi  là  xả  quyền  có  trong  khi  ấy. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  đều  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  như  thế  gọi  là  pháp  thiện. 

132. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  bát  quyền,  tứ  chi  thiền,  ngũ  chi  đạo,  thất  lực, 
tam  nhân,  xúc  I...  pháp  xứ  I.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  đều  có 
trong  khi  ấy.  Như  thế  đều  gọi  là  pháp  thiện. 

133. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao  ?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  nhất  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền, 
niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  tinh 
tấn,  chánh  niệm,  chánh  định,  tín  lực,  cần  lực,  niệm  lực,  định  lực,  tuệ  lực,  tàm  lực,  úy 
lực,  vô  tham,  vô  sân,  vô  si,  vô  tham  ác,  vô  sân  độc,  chánh  kiến,  tàm,  úy,  tĩnh  thân,  tĩnh 
tâm,  khinh  thân,  khinh  tâm,  nhu  thân,  nhu  tâm,  thích  thân,  thích  tâm,  thuần  thân,  thuần 
tâm,  chánh  thân,  chánh  tâm,  niệm,  lương  tri,  chỉ,  quán,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là 
những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  thức  uẩn).  Như  thế 
gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chơn  tướng  ấy  gọi  là  pháp  thiện. 


1.6)  Tâm  đại  thiện  thứ  sáu. 

134. 

Chu  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  xả,  tương  ưng  trí 
hữu  dẫn,  hoặc  có  cảnh  sắc...  hoặc  cảnh  pháp.  Hay  là  những  chi  mở  mối  sanh  trong  khi 
nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  ấy  gọi  là  pháp  thiện. 


1.7)  Tâm  đại  thiện  thứ  bảy. 

135. 

Chu  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  xả,  bất  tương  ưng 
trí,  hoặc  có  cảnh  sắc...  hoặc  có  cảnh  pháp.  Hay  những  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  nào, 
thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả,  nhất  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền, 
định  quyền,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền,  chánh  tư  duy,  chánh  tinh  tấn,  chánh  niệm, 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


31 


chánh  định,  tín  lực,  cần  lực,  niệm  lực,  định  lực,  tàm  lực,  úy  lực,  vô  tham,  vô  sân,  vô 
tham  ác,  vô  sân  độc,  tàm,  úy,  tĩnh  thân,  tĩnh  tâm,  khinh  thân,  khinh  tâm,  nhu  thân,  nhu 
tâm,  thích  thân,  thích  tâm,  thuần  thân,  thuần  tâm,  chánh  thân,  chánh  tâm,  niệm,  chỉ, 
chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nuơng  sanh  vẫn  có  trong 
khi  ấy. 

Những  pháp  chon  tuớng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

136. 

Nhu  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  thất  quyền,  tứ  chi  thiền,  tứ  chi  đạo,  lục  lực, 
nhị  nhân,  xúc  ĩ...  pháp  xứ  I,  pháp  giới  I.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nuong  sanh 
vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tuớng  này  đều  gọi  là  pháp  thiện. 

137. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền, 
niệm  quyền,  định  quyền,  mạng  quyền,  chánh  tư  duy,  chánh  tinh  tấn,  chánh  niệm,  chánh 
định,  tín  lực,  cần  lực,  niệm  lực,  định  lực,  tàm  lực,  úy  lực,  vô  tham,  vô  sân,  vô  tham  ác, 
vô  sân  độc,  tàm,  úy,  tĩnh  thân,  tĩnh  tâm,  khinh  thân,  khinh  tâm,  nhu  thân,  nhu  tâm,  thích 
thân,  thích  tâm,  thuần  thân,  thuần  tâm,  chánh  thân,  chánh  tâm,  niệm,  chỉ,  chiếu  cố,  vô 
phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  đó  (trừ  ra  thọ  uẩn,  tuởng 
uẩn,  thức  uẩn).  Như  thế  đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


1.8)  Tâm  đại  thiện  thứ  tám. 

138. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  xả,  bất  tưong  ưng 
trí  hữu  dẫn,  hoặc  có  cảnh  sắc...  hoặc  có  cảnh  pháp.  Hay  là  những  chi  mở  mối  sanh  ra 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy...  . 

Những  pháp  chon  tướng  này  đều  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  tám  tâm  thiện  Dục  giới 
Dứt  phần  thứ  nhì:  8. 000  chữ  Pãlĩ 


2)  Thiện  Sắc  Giói 
Phân  theo  bốn  bực. 


Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục,  vắng  lặng  tất  cả  pháp  bất  thiện,  chứng  so  thiền  nưong  đề  mục  đất  làm 
cảnh  hợp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  và  nhứt  tâm  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong 
khi  ấy. 


139. 


32 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

140. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tự 
nội  yên  tịnh,  vắng  lặng,  ly  tầm  tứ,  hiệp  nhứt  tâm,  vô  tầm,  vô  tứ,  còn  hỷ,  lạc,  nhứt  tâm 
đến  nhị  thiền  nương  cảnh  đề  mục  đất  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  pháp 
hỷ,  lạc,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  ý  quyền, 
hỷ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tinh  tấn...  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là 
những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  đều  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

141. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  bát  quyền,  tam  chi  thiền,  tứ  chi  đạo,  thất  lực, 
tam  nhân,  xúc  I...  pháp  xứ  I,  pháp  giới  I.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương 
sanh  cũng  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

142. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  pháp  hỷ,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền, 
niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tinh  tấn...  chiếu  cố, 
vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng 
uẩn,  thức  uẩn).  Như  thế  đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  đều  gọi  là  pháp  thiện. 

143. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hóa  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới  do 
tiêu  tán  pháp  hỷ,  luôn  đến  bực  hiệp  thọ  xả,  vẫn  còn  chánh  niệm  lương  tri  và  hưởng  lạc 
bằng  danh  thân.  Chư  Thánh  hiền  gọi  bực  ấy  là  người  hiệp  xả,  vẫn  có  niệm  và  lạc  như 
thế,  chứng  tam  thiền  bằng  đề  mục  đất  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  lạc, 
nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  ý  quyền,  hỷ  quyền, 
mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tinh  tấn...  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp 
phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  đều  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

144. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  bát  quyền,  nhị  chi  thiền,  tứ  chi  đạo,  thất  lực, 
tam  nhân,  xúc  I...  pháp  xứ  I,  pháp  giới  I.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương 
sanh  đều  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm 
quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tinh  tấn...  chiếu  cố,  vô 
phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn 
và  thức  uẩn).  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy. 


145. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Ban) 


33 


Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

146. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hóa  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới 
chứng  tứ  thiền  nương  đề  mục  đất  dứt  bặt  ưu  hỷ,  không  khổ,  không  lạc,  vẫn  niệm  thanh 
tịnh  do  xả,  có  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  xả,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần 
quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến, 
chánh  tinh  tấn...  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương 
sanh  đều  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

147. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  bát  quyền,  nhị  chi  thiền,  tứ  chi  đạo,  thất  lực, 
tam  nhân,  xúc  I...  pháp  xứ  I,  pháp  giới  I.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương 
sanh  đều  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

148. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm 
quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tinh  tấn...  chiếu  cố,  vô 
phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và 
thức  uẩn  đều  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  đó. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


Phân  thiền  năm  bưc. 

149. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  chứng  sơ  thiền  nương  đề  mục  đất. . .  có  trong  khi  khi  nào  thì  xúc. . .  vô 
phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

150. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  chứng  nhị  thiền  nương  đề  mục  đất,  không  tầm 
có  tứ,  hỷ,  lạc,  nhứt  tâm  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tứ,  pháp  hỷ,  lạc,  nhứt  tâm,  tín  quyền, 
cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  ý  quyền,  hỷ  quyền,  mạng  quyền,  chánh 
kiến,  chánh  tinh  tấn...  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác 
nương  sanh  đều  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

151. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  bát  quyền,  tứ  chi  thiền,  tứ  chi  đạo,  thất  lực, 
tam  nhân,  xúc  I...  pháp  xứ  I,  pháp  giới  I.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương 
sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy. 


34 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Những  chơn  tướng  như  thế  gọi  là  pháp  thiện. 

152. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  tứ,  pháp  hỷ,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần 
quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tinh  tấn. . . 
chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (trừ  ra  thọ  uẩn, 
tưởng  uẩn  và  thức  uẩn).  Như  thế  đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

153. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
vắng  lặng  tầm,  tứ...  đắc  tam  thiền  bằng  đề  mục  đất  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng, 
tư,  tâm,  pháp  hỷ,  lạc,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ 
quyền,  ý  quyền,  hỷ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tinh  tấn. . .  chiếu  cố,  vô  phóng 
dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

154. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  bát  quyền,  tam  chi  thiền,  tứ  chi  đạo,  thất  lực, 
tam  nhân,  xúc  I...  pháp  xứ  I,  pháp  giới  I.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương 
sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

155. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  pháp  hỷ,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền, 
niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tinh  tấn. . .  chiếu  cố, 
vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng 
uẩn,  thức  uẩn).  Như  thế  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

156. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới 
đặng  tiêu  tán  pháp  hỷ. . .  chứng  tứ  thiền  bằng  đề  mục  đất  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ, 
tưởng,  tư,  tâm,  lạc,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền, 
ý  quyền,  hỷ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tinh  tấn. . .  chiếu  cố,  vô  phóng  dật. 
Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

157. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thiền,  bát  quyền,  nhị  chi  thiền,  tứ  chi  đạo,  thất  lực, 
tam  nhân,  xúc  I...  pháp  xứ  I,  pháp  giới  I.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương 
sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


158. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


35 


Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm 
quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tinh  tấn. . .  chiếu  cố,  vô 
phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn 
và  thức  uẩn).  Như  thế  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

159. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới  trừ 
luôn  lạc. . .  đắc  ngũ  thiền  bằng  đề  mục  đất  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  xả, 
nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  ý  quyền,  xả  quyền, 
mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tinh  tấn. . .  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp 
phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

160. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  bát  quyền,  nhị  chi  thiền,  tứ  chi  đạo,  thất  lực, 
tam  nhân,  xúc  I...  pháp  xứ  I,  pháp  giới  I.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương 
sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

161. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm 
quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  mạng  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tinh  tấn. . .  chiếu  cố,  vô 
phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn 
và  thức  uẩn).  Như  thế  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


Tử  tiến  hành  (patipada). 

162. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục...  chứng  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  nan  đắc  trì...  trong  khi  nào, 
thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

163. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  nan  đắc  cấp...  trong  khi  nào, 
thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


164. 


36 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục...  chứng  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  dị  đắc  cấp...  trong  khi  nào, 
thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

165. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  dị  đắc  cấp...  trong  khi  nào,  thì 
xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

166. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
vắng  lặng  tầm,  tứ...  đắc  nhị  thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  ngũ  thiền  bằng 
đề  mục  đất...  mà  hành  nan  đắc  trì...  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  nan  đắc  cấp...  bằng  đề 
mục  đất...  mà  hành  dị  đắc  trì...  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  dị  đắc  cấp...  trong  khi  nào, 
thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


Tử  cảnh. 

167. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  lực  hy  thiểu  và  cảnh  hy  thiểu  trong 
khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật...  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

168. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  lực  hy  thiểu,  cảnh  vô  lượng... 
trong  khi  nào,  thi  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

169. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly 
chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  lực  vô  lượng,  cảnh  hy  thiểu...  trong  khi 
nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

170. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  chứng  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  lực  vô  lượng,  cảnh  vô  lượng. . . 
trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Ban) 


37 


Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

171. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  vắng 
lặng  tầm,  tứ  đắc  nhị  thiền. . .  tam  thiền. . .  tứ  thiền. . .  đắc  sơ  thiền. . .  đắc  ngũ  thiền  bằng 
đề  mục  đất...  mà  lực  hy  thiểu,  cảnh  hy  thiểu...  lực  hy  thiểu,  cảnh  vô  lượng...  lực  vô 
lượng,  cảnh  hy  thiểu. . .  lực  vô  lượng,  cảnh  vô  lượng. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng 
dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


Chia  thiền  mỗi  thử  thành  mười  sáu. 

172. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  chứng  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  nan  đắc  trì,  lực  hy  thiểu, 
cảnh  hy  thiểu. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  nan  đắc  trì  và  lực  hy  thiểu, 
cảnh  vô  lượng. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  nan  đắc  trì  và  lực  vô  lượng, 
cảnh  hy  thiểu. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  nan  đắc  trì  và  lực  vô  lượng, 
cảnh  vô  lượng. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

173. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  nan  đắc  cấp  và  lực  hy  thiểu, 
cảnh  hy  thiểu. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  nan  đắc  cấp  và  lực  hy  thiểu, 
cảnh  vô  lượng. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


38 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  nan  đắc  cấp  và  lực  vô  lượng, 
cảnh  hy  thiểu...  trong  khi  nào,  thi  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  nan  đắc  cấp  và  lực  vô  lượng, 
cảnh  vô  lượng. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

174. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  dị  đắc  trì  và  lực  hy  thiểu, 
cảnh  hy  thiểu...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  dị  đắc  trì  và  lực  hy  thiểu, 
cảnh  vô  lượng...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  dị  đắc  trì  và  lực  vô  lượng, 
cảnh  hy  thiểu...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  dị  đắc  trì  và  lực  vô  lượng, 
cảnh  vô  lượng...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

175. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  dị  đắc  cấp  và  lực  hy  thiểu, 
cảnh  hy  thiểu...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  dị  đắc  cấp  và  lực  hy  thiểu, 
cảnh  vô  lượng...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  dị  đắc  cấp  và  lực  vô  lượng, 
cảnh  hy  thiểu...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  mà  hành  dị  đắc  cấp  và  lực  vô  lượng. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Ban) 


39 


cảnh  vô  lượng...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

176. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
vắng  lặng  lìa  tầm  tứ...  đắc  nhị  thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  so  thiền...  đắc  ngũ 
thiền. . .  bằng  đề  mục  đất. . .,  mà  hành  nan  đắc  trì,  lực  hy  thiểu  cảnh  hy  thiểu. . . 

-  ...  hành  nan  đắc  trì,  lực  hy  thiểu  cảnh  vô  lượng. . . 

-  ...  hành  nan  đắc  trì,  lực  vô  lượng  cảnh  hy  thiểu. . . 

-  ...  hành  nan  đắc  trì,  lực  vô  lượng  cảnh  vô  lượng. . . 

-  ...  hành  nan  đắc  cấp,  lực  hy  thiểu  cảnh  hy  thiểu. . . 

-  ...  hành  nan  đắc  cấp,  lực  hy  thiểu  cảnh  vô  lượng. . . 

-  ...  hành  nan  đắc  cấp,  lực  vô  lượng  cảnh  hy  thiểu. . . 

-  ...  hành  nan  đắc  cấp,  lực  vô  lượng  cảnh  vô  lượng. . . 

-  ...  hành  dị  đắc  trì,  lực  hy  thiểu  cảnh  hy  thiểu. . . 

-  ...  hành  dị  đắc  trì,  lực  hy  thiểu  cảnh  vô  lượng. . . 

-  ...  hành  dị  đắc  trì,  lực  vô  lượng  cảnh  hy  thiểu. . . 

-  ...  hành  dị  đắc  trì,  lực  vô  lượng  cảnh  vô  lượng. . . 

-  ...  hành  dị  đắc  cấp,  lực  hy  thiểu  cảnh  hy  thiểu. . . 

-  ...  hành  dị  đắc  cấp,  lực  hy  thiểu  cảnh  vô  lượng. . . 

-  ...  hành  dị  đắc  cấp,  lực  vô  lượng  cảnh  hy  thiểu. . . 

-  ...  hành  dị  đắc  cấp,  lực  vô  lượng  cảnh  vô  lượng. . . 

...  có  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  chia  thiền  mỗi  thứ  thành  mười  sáu. 


177. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  so  thiền  bằng  đề  mục  nước. . .  đề  mục  lửa. . .  đề  mục  gió. . .  đề  mục 
màu  xanh. . .  đề  mục  màu  vàng. . .  đề  mục  màu  đỏ. . .  đề  mục  màu  trắng. . .  trong  khi  nào, 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  tám  đề  mục  phô  cập  chia  mỗi  thứ  thành  mười  sáu. 


Diệu  xử  ( abhibhayatana ). 

178. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  so  thiền. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 


40 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


dục...  đắc  nhị  thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền...  trong  khi 
nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


Tử  tiến  hành  ( patipada ). 

179. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong 
khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  cấp  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong 
khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  dị  đắc  trì. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong 
khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  dị  đắc  cấp. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong 
khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  vắng  lặng 
tầm,  tứ. . .  chứng  nhị  thiền. . .  tam  thiền. . .  tứ  thiền. . .  chứng  sơ  thiền. . .  chứng  ngũ  thiền 
mà  hành  dị  đắc  trì. . .  hành  dị  đắc  cấp. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong 
khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  tứ  tiến  hành. 


Nhị  cảnh  ịarammana). 

180. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  lực  hy  thiểu  cảnh  hy  thiểu. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng 
dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  vắng  lặng, 
lìa  tầm  tứ  chứng  nhị  thiền. . .  tam  thiền. . .  tứ  thiền. . .  chứng  sơ  thiền. . .  chứng  ngũ  thiền 
mà  lực  hy  thiểu,  cảnh  hy  thiểu. . .  lực  vô  lượng,  cảnh  hy  thiểu. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . . 
vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. . .  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


Dứt  nhị  cảnh. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


41 


Chia  thiền  mỗi  thử  thành  mười  sáu,  (chia  theo  diêu  xử) 

181. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  so  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì,  lực  hy  thiểu,  cảnh  hy  thiểu. . .  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  so  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì,  lực  vô  lượng,  cảnh  hy  thiểu. . .  trong  khi  nào,  thi 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  so  thiền  mà  hành  nan  đắc  cấp,  lực  hy  thiểu,  cảnh  hy  thiểu. . .  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  so  thiền  mà  hành  nan  đắc  cấp  và  lực  vô  lượng,  cảnh  hy  thiểu. . .  trong  khi  nào, 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục...  đắc  so  thiền  mà  hành  dị  đắc  trì,  lực  hy  thiểu,  cảnh  hy  thiểu...  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục...  chứng  so  thiền  mà  hành  dị  đắc  trì,  lực  vô  lượng,  cảnh  hy  thiểu...  trong  khi  nào, 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  so  thiền  mà  hành  dị  đắc  cấp  và  lực  hy  thiểu,  cảnh  hy  thiểu. . .  trong  khi  nào, 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  so  thiền  mà  hành  dị  đắc  cấp  và  lực  vô  lượng,  cảnh  hy  thiểu. . .  trong  khi  nào, 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu,  quyết  duy  trì  như  thế,  vắng  lặng 
lìa  tầm  tứ...  đắc  nhị  thiền...  đắc  tam  thiền...  đắc  tứ  thiền...  đắc  so  thiền...  đắc  ngũ 
thiền. . .  mà  hành  nan  đắc  trì,  lực  hy  thiểu,  cảnh  hy  thiểu. . . 

-. . .  hành  nan  đắc  trì,  lực  vô  lượng  cảnh  hy  thiểu. . . 

-. . .  hành  nan  đắc  cấp,  lực  hy  thiểu  cảnh  hy  thiểu. . . 


42 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-...  hành  nan  đắc  cấp,  lực  vô  lượng  cảnh  hy  thiểu. . . 

.  hành  dị  đắc  trì,  lực  hy  thiểu  cảnh  hy  thiểu. . . 

-. . .  hành  dị  đắc  trì,  lực  vô  lượng  cảnh  hy  thiểu. . . 

-. . .  hành  dị  đắc  cấp,  lực  hy  thiểu  cảnh  hy  thiểu. . . 

-. . .  hành  dị  đắc  cấp,  lực  vô  lượng  cảnh  hy  thiểu. . . 

. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  thiện. 

Dứt  phần  chia  thiền  mỗi  thứ  đặng  mười  sáu. 


Diêu  xử. 


182. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu  màu  tốt  hoặc  màu  không  tốt,  quyết 
duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến,  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
không  quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  hy  thiểu  màu  tốt  hoặc  màu  không 
tốt,  quyết  duy  trì  như  thế,  vắng  lặng  lìa  tầm  tứ. . .  đắc  nhị  thiền. . .  đắc  tam  thiền. . .  đắc  tứ 
thiền. . .  đắc  sơ  thiền. . .  đắc  ngũ  thiền. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong 
khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Diệu  xứ  chia  moi  thứ  đặng  tám  như  thế  này. 


183. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  sơ  thiền. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  như  thế,  vắng  lặng 
lìa  tầm  tứ. . .  đắc  nhị  thiền. . .  tam  thiền. . .  tứ  thiền. . .  đắc  sơ  thiền. . .  đắc  ngũ  thiền. . .  trong 
khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp 
thiện. 


Tử  tiến  hành  ( vatỉmda ). 


184. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong 
khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Ban) 


43 


-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  YÔ  lượng,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục...  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  cấp...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy...  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  như  thế,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  dị  đắc  trì. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong 
khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  sự  thấy  như  thế, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  dị  đắc  cấp. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng 
dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  sự  nhận  thấy  như 
thế,  vắng  lặng  lìa  tầm,  tứ...  đắc  nhị  thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc 
ngũ  thiền. . .  mà  hành  nan  đắc  nan. . .  hành  nan  đắc  cấp. . .  hành  dị  đắc  trì. . .  hành  dị  đắc 
cấp. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  thiện. 

Dứt  tứ  tiến  hành. 


Nhị  cảnh. 

185. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  nhận  thấy  sắc 
như  thế,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  lực  hy  thiểu,  cảnh  vô  lượng...  trong  khi 
nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  nhận  thấy  sắc 
như  thế,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  chứng  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì,  lực  đa  cảnh  vô  lượng. . . 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  bên  ngoài  sắc  vô  lượng,  quyết  duy  trì  hiểu  thấy  sắc 
như  thế,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  cấp,  lực  hy  thiểu,  cảnh  vô 
lượng. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  nhị  cảnh. 


Chia  thiền  mỗi  thử  đặng  tám  cách. 


186. 


44 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  sự  thấy  sắc 
ấy,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  chứng  so  thiền  mà  hành  nan  đắc  cấp,  lực  vô  lượng  cảnh  vô  lượng. . . 
trong  khi  nào,  thi  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  nhận  thấy  sắc 
như  thế,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  so  thiền  mà  hành  dị  đắc  trì,  lực  hy  thiểu,  cảnh  vô  lượng. . . 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến,  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
không  quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  nhận 
thấy  sắc  ấy  như  thế,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  so  thiền  mà  hành  dị  đắc  trì,  lực  vô  lượng, 
cảnh  vô  lượng...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  nhận  thấy  sắc  ấy 
như  thế,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  so  thiền  mà  hành  nan  đắc  cấp,  lực  vô  lượng,  cảnh  vô 
lượng. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  sự  nhận  thấy 
sắc  ấy,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  so  thiền  mà  hành  dị  đắc  trì,  lực  hy  thiểu,  cảnh  vô  lượng. . . 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  theo  sự  nhận 
thấy  sắc  ấy  như  thế,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  chứng  so  thiền  mà  hành  dị  đắc  trì,  lực  vô  lượng, 
cảnh  vô  lượng...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  dồi  dào,  quyết  duy  trì  theo  sự  nhận 
thấy  sắc  ấy,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  chứng  so  thiền  mà  hành  dị  đắc  cấp,  lực  hy  thiểu,  cảnh  vô 
lượng. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  theo  sự  nhận 
thấy  sắc  ấy  như  thế,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  so  thiền  mà  hành  dị  đắc  cấp,  lực  vô  lượng, 
cảnh  vô  lượng...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  quyết  duy  trì  theo  sự  nhận 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitakci)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Ban) 


45 


thấy  sắc  ấy  như  thế,  vắng  lặng  lìa  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị  thiền. . .  tam  thiền. . .  tứ  thiền. . .  đắc 
sơ  thiền. . .  đắc  ngũ  thiền,  mà  hành  nan  đắc  trì,  lực  hy  thiểu  và  cảnh  vô  lượng. . . 

-. . .  hành  nan  đắc  trì,  lực  vô  lượng  cảnh  vô  lượng. . . 

-. . .  hành  nan  đắc  cấp,  lực  hy  thiểu  cảnh  vô  lượng. . . 

-. . .  hành  nan  đắc  cấp,  lực  vô  lượng  cảnh  vô  lượng. . . 

-. . .  hành  dị  đắc  trì,  lực  hy  thiểu  cảnh  vô  lượng. . . 

-. . .  hành  dị  đắc  trì,  lực  vô  lượng  cảnh  vô  lượng. . . 

-. . .  hành  dị  đắc  cấp,  lực  hy  thiểu  cảnh  vô  lượng. . . 

-. . .  hành  dị  đắc  cấp,  lực  vô  lượng  cảnh  vô  lượng. . . 

. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

Dứt  cách  chia  thiền  môi  thứ  đặng  tám. 


187. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  màu  tốt  hoặc  không  tốt, 
quyết  duy  trì  sự  thấy  sắc  ấy  như  thế,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền. . .  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  vô  lượng,  có  những  màu  tốt  và  không 
tốt,  quyết  duy  trì  sự  nhận  thấy  như  thế,  vắng  lặng  tầm,  tứ,  đắc  nhị  thiền...  tam  thiền... 

tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền . trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có 

trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Diệu  xứ  cũng  chia  mồi  thứ  thành  tám  như  thế  này. 


188. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  màu  xanh,  chói  xanh,  chất  xanh,  chiếu 
xanh,  quyết  duy  trì  nhận  thấy  sắc  ấy  như  thế,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền. . .  trong  khi 
nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khỉ  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  màu  vàng,  vàng  chói,  vàng  ánh,  vàng 
chiếu...  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài  đỏ,  đỏ  chói,  đỏ  đậm,  chiếu  đỏ...  nhận  thấy  sắc  bên 
ngoài  trắng,  chói  trắng,  trắng  tinh,  chiếu  trắng,  quyết  duy  trì  nhận  thấy  sắc  như  thế  đó, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Diệu  xứ  cũng  chia  mồi  thứ  thành  mười  sáu  như  thế  này. 


Dứt  diệu  xứ. 


46 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Tam  viên  tịch  ( vimokkha ). 

189. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  đặng 
thấy  những  sắc,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  không 
quan  trọng  sắc  bên  trong,  nhận  thấy  sắc  bên  ngoài,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền... 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  chăm 
chú  tâm  trong  đề  mục  sắc  màu  cho  rằng  tốt,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền. . .  trong  khi 
nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Tam  viên  tịch  cũng  phân  mỗi  thứ  thành  mười  sáu. 

Dứt  tam  viên  tịch. 


Thiền  tử  vô  lượng  tâm. 

190. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh 
ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  từ. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  vắng 
lặng  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị  thiền  đồng  sanh  với  từ. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  lìa 
hỷ. . .  đắc  tam  thiền  đồng  sanh  với  từ. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong 
khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh 
ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  từ. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  đắc 
nhị  thiền  đồng  sanh  với  từ,  vô  tầm  còn  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định,  trong  khi  nào,  thì  xúc. . . 
vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  vắng 
lặng  tầm,  tứ...  chứng  tam  thiền  đồng  sanh  với  từ...  trong  khi  nào,  thi  xúc...  vô  phóng 
dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  xa  lìa 
hỷ. . .  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  từ. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi 
ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


47 


-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh 
ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  bi. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  vắng 
lặng  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị  thiền. . .  tam  thiền. . .  đắc  sơ  thiền. . .  đắc  tứ  thiền. . .  đồng  sanh  với 
bi. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh 
ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  tùy  hỷ. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  vắng 
lặng  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị  thiền. . .  tam  thiền. . .  đắc  sơ  thiền. . .  tứ  thiền. . .  đồng  sanh  với  tùy 
hỷ. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  vắng 
lặng  lìa  luôn  chi  lạc. . .  đắc  tứ  thiền  (cũng  là  ngũ  thiền)  đồng  sanh  với  xả. . .  trong  khi  nào, 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Thiền  tứ  vô  lượng  tâm  phân  mồi  thứ  thành  mười  sáu. 

Dứt  thiền  tứ  vỏ  lượng  tâm. 


Thiền  bất  mỹ  ( asubhaihana ). 

191. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh 

ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  “tưởng  tử  thi  sình”. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . . 

vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh 

ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  “tưởng  tử  thi  biến  sắc”. . . 

. . .  đồng  sanh  với  “tưởng  tử  thi  chảy  nước  vàng”. . . 

. . .  đồng  sanh  với  “tưởng  tử  thi  bể  nứt  nở”. . . 

. . .  đồng  sanh  với  “tưởng  tử  thi  bị  thú  ăn”. . . 

. . .  đồng  sanh  với  “tưởng  tử  thi  rã  hai”. . . 

. . .  đồng  sanh  với  “tưởng  tử  thi  rã  từng  miếng”. . . 

. . .  đồng  sanh  với  “tưởng  tử  thi  máu  đọng  nhẩm’ . . . 

. . .  đồng  sanh  với  “tưởng  tử  thi  hóa  dòi  tửa”. . . 

. . .  đồng  sanh  với  “tưởng  tử  thi  rải  rác” 

. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 


48 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Thiền  bất  mỹ  cũng  chia  mỗi  thứ  đặng  mười  sáu. 

Dứt  thiện  sắc  giới. 


3)  Thiện  Vô  Sắc  Giói 
a)  Tứ  thiền  vô  sắc  giói. 

192. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới, 
nhờ  lướt  qua  những  tưởng  hữu  hình,  diệt  tưởng  phẫn  nhuế,  không  còn  tác  ý  tưởng  dị,  trừ 
luôn  lạc. . .  đắc  tứ  thiền  xả  thọ  đồng  sanh  với  Không  vô  biên  xứ  trong  khi  nào,  thì  xúc. . . 
vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới,  do 
lướt  khỏi  những  Không  vô  biên  xứ  đã  trừ  luôn  lạc. . .  đắc  tứ  thiền  xả  thọ  đồng  sanh  với 
tưởng  Thức  vô  biên  xứ. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới, 
do  lướt  khỏi  những  Thức  vô  biên  xứ,  đã  trừ  luôn  lạc. . .  đắc  tứ  thiền  xả  thọ  đồng  sanh  với 
tưởng  Vô  sở  hữu  xứ...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới,  do 
lướt  khỏi  những  Vô  sở  hữu  xứ,  đã  trừ  luôn  lạc. . .  đắc  tứ  thiền  xả  thọ  đồng  sanh  với  tưởng 
Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bốn  bực  thiền  vô  sắc  phân  mồi  thứ  thành  mười  sáu. 

Dứt  thiện  Vô  sắc  giới. 


b)  Ba  bực  pháp  thiện  trong  ba  cõi. 


Thiện  Dục  giỏi. 

193. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ,  tưong  ưng  trí  bực  hạ 
(hĩna)...  bực  trung  ịmajjhima) . . .  bực  thượng  ( panĩta )...  có  dục  trưởng...  cần  trưởng... 
tâm  trưởng. . .  thẩm  trưởng. . . 

-  Có  dục  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

-  Có  cần  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

-  Có  tâm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

-  Có  thẩm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


49 


-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao  ?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ,  tương  ưng  trí 
hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  hỷ,  bất  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  hỷ,  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . . 
đồng  sanh  xả,  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  xả,  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả,  bất 
tương  ưng  trí...  đồng  sanh  xả,  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn...  mà  bực  hạ...  bực  trung... 
bực  thượng. . . 

-  Có  dục  trưởng. . .  cần  trưởng. . .  tâm  trưởng. . . 

-  Có  dục  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

-  Có  cần  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

-  Có  tâm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

Dứt  thiện  Dục  giói. 


Thiện  Sắc  giỏi. 

194. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh 
ly  chư  dục...  chứng  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  thành  bực  hạ...  bực  trung...  bực 
thượng. . .  có  dục  trưởng. . .  cần  trưởng. . .  tâm  trưởng. . .  thẩm  trưởng. . . 

-  Có  dục  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

-  Có  cần  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

-  Có  tâm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

-  Có  thẩm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  vắng 
lặng  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị  thiền. . .  tam  thiền. . .  tứ  thiền. . .  đắc  sơ  thiền. . .  đắc  ngũ  thiền  bằng 
đề  mục  đất. . .  thành  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . .  có  dục  trưởng. . .  cần  trưởng. . . 
tâm  trưởng. . .  thẩm  trưởng. . . . 

-  Có  dục  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

-  Có  cần  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

-  Có  tâm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

-  Có  thẩm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

. . .  trong  khi  nào,  thi  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

Dứt  thiện  Sắc  giới. 


195. 


Thiện  Vô  săc  giỏi. 


50 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao ?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới,  do 
lướt  qua  những  tưởng  hữu  hình,  đã  diệt  tưởng  phẫn  nhuế,  không  còn  tác  ý  tưởng  dị,  đã 
trừ  luôn  lạc. . .  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Không  vô  biên  xứ  mà  thành  bực  hạ. . . 
bực  trung. . .  bực  thượng. . .  có  dục  trưởng. . .  cần  trưởng. . .  tâm  trưởng. . .  thẩm  trưởng. . . . 

-  Có  dục  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

-  Có  cần  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

-  Có  tâm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

-  Có  thẩm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . . 

. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới,  do 
lướt  khỏi  những  Không  vô  biên  xứ,  đã  trừ  luôn  lạc. . .  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng 
Thức  vô  biên  xứ  mà  thành  bực  hạ...  bực  trung...  bực  thượng...  có  dục  trưởng...  cần 
trưởng. . .  tâm  trưởng. . .  thẩm  trưởng. . . . 

-  Có  dục  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

-  Có  cần  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

-  Có  tâm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

-  Có  thẩm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới,  do 
lướt  qua  khỏi  những  Thức  vô  biên  xứ,  đã  trừ  luôn  lạc. . .  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng 
Vô  sở  hữu  xứ...  vẫn  thành  bực  hạ...  bực  trung...  bực  thượng...  có  dục  trưởng...  cần 
trưởng. . .  tâm  trưởng. . .  thẩm  trưởng. . .  . 

-  Có  dục  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

-  Có  cần  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

-  Có  tâm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

-  Có  thẩm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

...  có  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới,  do 

lướt  qua  khỏi  những  Vô  sở  hữu  xứ,  đã  trừ  luôn  lạc. . .  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng 
Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ...  mà  thành  bực  hạ...  bực  trung...  bực  thượng...  có  dục 
trưởng. . .  cần  trưởng. . .  tâm  trưởng. . .  thẩm  trưởng. . . 

-  Có  dục  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

-  Có  cần  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

-  Có  tâm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

-  Có  thẩm  trưởng  mà  bực  hạ. . .  bực  trung. . .  bực  thượng. . . 

. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 


Dứt  thiện  Vô  săc  giới. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


51 


4)  Tâm  Thiện  Siêu  Thế 

4.1)  Tâm  thiện  siêu  thế  (Lối  hẹp  có  bốn). 

a)  Tâm  đao  thứ  nhứt. 

196. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  đưa  khỏi 
khổ,  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  trong  sạch  lìa 
bất  thiện,  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  sanh  từ  yên  tĩnh  trong 
khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  pháp  hỷ,  lạc,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền, 
niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  ý  quyền,  hỷ  quyền,  mạng  quyền,  tri  dị  tri  quyền, 
chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  tinh  tấn,  chánh 
niệm,  chánh  định,  tín  lực,  cần  lực,  niệm  lực,  định  lực,  tuệ  lực,  tàm  lực,  úy  lực,  vô  tham, 
vô  sân,  vô  si,  vô  tham  ác,  vô  sân  độc,  chánh  kiến,  tàm,  úy,  tĩnh  thân,  tĩnh  tâm,  khinh 
thân,  khinh  tâm,  nhu  thân,  nhu  tâm,  thích  thân,  thích  tâm,  thuần  thân,  thuần  tâm,  chánh 
thân,  chánh  tâm,  (chánh)  niệm,  lương  tri,  (pháp)  chỉ,  (pháp)  quán,  chiếu  cố,  vô  phóng 
dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

197. 


Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng  chạm,  thái 
độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 

198. 


Thọ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  thọ  làm  cho  tâm  hưởng  vui,  hưởng  sướng 
sanh  từ  nơi  sự  xúc  chạm  của  ý  thức  giới.  Cách  hứng  chịu  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh  từ  ý  xúc, 
thái  độ  dụng  nạp  lãnh  lấy  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  thọ  có  trong  khi 
ấy. 

199. 


Tưởng  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhớ  tưởng,  cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng,  sanh  từ 
xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Khi  nào  như  thế  đó,  mới  gọi  là  tưởng  có  trong  khi  ấy. 

200. 

Tư  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  tính  làm,  cách  định  hành  động,  thái  độ  cố  quyết 
hành  động  sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tư  có  trong  khi  ấy. 

201. 

Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý  thức,  thức  uẩn,  tâm  địa, 
tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền,  và  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  có  tâm  trong  khi  ấy. 

202. 

Tầm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  tìm  cảnh,  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  toan  tính,  cách 
đem  tâm  đến  cảnh,  cách  đem  tâm  áp  vào  cảnh,  cách  đem  tâm  khan  khít  cảnh,  tư  duy, 
chánh  tư  duy  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  có  tầm  trong  khi  ấy. 


52 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


203. 

Tứ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  gìn  giữ  cảnh  cho  tâm,  chăm  nom,  kềm  giữ,  săn 
sóc  cảnh,  tâm  khan  khít  cảnh  và  cách  tâm  dính  theo  cảnh.  Như  thế  gọi  là  tứ  có  trong  khi 
ấy. 

204. 


(Pháp)  Hỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  mừng  no  cả  (thân)  tâm,  sự  hớn  hở,  sự  hân 
hoan,  sự  hài  lòng,  vui  tươi,  hoan  lạc,  rất  mừng,  hỷ  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan 
trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  (pháp)  hỷ  có  trong  khi  ấy. 

205. 


Lạc  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  vui,  sở  hữu  tâm  lạc,  hưởng  cảnh  an  vui 
sanh  từ  ý  xúc,  dụng  nạp  hứng  chịu  an  vui  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  lạc  có  trong  khi  ấy. 

206. 

Nhứt  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  tâm  đình  trụ  một  chồ,  vững  lòng  vắng  lặng, 
không  tán  loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  bối  rối,  pháp  chỉ,  định  quyền,  định  lực,  chánh 
định  và  định  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo  có  trong  khi  nào,  thì  nhứt  tâm 
có  trong  khi  ấy. 

207. 

Tín  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  đức  tin,  thái  độ  tín  ngưỡng,  sự  quyết  tin,  sự 
rất  tín  trọng,  tín  lực,  tín  quyền,  tức  là  đức  tin  có  trong  khi  nào,  thì  tín  quyền  có  trong  khi 
ấy. 

208. 

Cần  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh  tấn, 
sấn  sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lơ  là, 
không  bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  cần  tức  là  cần  quyền,  cần  lực,  cần  giác  chi  là  chi 
của  đạo,  liên  quan  trong  đạo,  chánh  tinh  tấn  có  trong  khi  nào,  thì  cần  quyền  có  trong  khi 
ấy. 

209. 

Niệm  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  niệm,  phụ  niệm,  hồi  quang,  nhớ  đặng, 
thường  nhớ,  vẫn  nhớ,  không  lơ  đãng,  không  quên,  niệm  quyền  tức  là  niệm,  niệm  lực, 
chánh  niệm,  niệm  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Đó  là  vẫn  có  niệm  quyền 
trong  khi  ấy. 

210. 

Định  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không  tán 
loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  pháp  chỉ,  định  quyền,  định  lực,  chánh  định, 
định  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  định  quyền  có  trong  khi 
ấy. 

211. 

Tuệ  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu 
thấu,  lương  tri,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


53 


hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét  rõ,  gạn  xét,  quán  xét,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như  đèn,  tuệ  như 
ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng  cung,  tuệ  như 
kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  cũng  là  vô  si,  tuệ  quyền,  chánh  kiến,  trạch  pháp, 
trạch  pháp  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo  có  trong  khi  nào,  thì  tuệ  quyền 
vẫn  có  trong  khi  ấy. 

212. 

Ý  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  thức,  tâm  địa,  tâm 
tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền  sanh  từ  ý  thức  giới  có  trong  khi  nào,  thì  ý  quyền  có  trong 
khi  ấy. 

213. 

Hỷ  (thọ)  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  hỷ,  sở  hữu  tâm  lạc,  hưởng 
cảnh  an  vui  sanh  từ  ý  xúc,  hay  dụng  nạp  hứng  chịu  sự  an  vui  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  hỷ 
quyền  có  trong  khi  ấy. 

214. 

Mạng  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu,  hiện 
tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  dinh  dưỡng,  gọi  mạng  quyền  tức  là  cách 
sống  còn  của  danh  pháp.  Như  thế  gọi  là  mạng  quyền  có  trong  khi  ấy. 

215. 

Tri  dị  tri  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ, 
hiểu  thấu,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách  hiểu 
rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như  đèn,  tuệ 
như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng  cung,  tuệ 
như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  cũng  là  vô  si,  tuệ  quyền,  chánh  kiến,  trạch 
pháp,  trạch  pháp  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  tri  dị  tri 
quyền  có  trong  khi  ấy. 

216. 

Chánh  kiến  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu 
thấu,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách  hiểu 
rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như  đèn,  tuệ 
như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng  cung,  tuệ 
như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  cũng  là  vô  si,  tuệ  quyền,  chánh  kiến,  trạch 
pháp,  trạch  pháp  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  kiến 
có  trong  khi  ấy. 

217. 


Chánh  tư  duy  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  tìm  cảnh,  sự  nghĩ  ngợi,  cách  đem  tâm 
đến  cảnh,  cách  đem  tâm  áp  vào  cảnh,  cách  đem  tâm  khan  khít  cảnh,  tư  duy,  chánh  tư 
duy  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo  có  trong  khi  nào,  thì  chánh  tư  duy  có  trong  khi 
ấy. 


218. 


Chánh  ngừ  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  chừa  bỏ,  cách  chừa  bỏ,  càng  chừa  bỏ,  tránh  xa 
không  làm,  không  đá  động,  không  hiệp  tác,  không  phạm  đến  tứ  ác  ngữ,  chánh  ngữ  là  chi 


54 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


của  đạo,  trọn  liên  hệ  trong  đạo,  lời  nói  chon  chánh  có  trong  khi  nào,  thì  chánh  ngữ  có 
trong  khi  ấy. 

219. 


Chánh  nghiệp  trong  khi  có  ra  sao  ?  Sự  chừa  bỏ,  cách  chừa  bỏ,  càng  chừa  bỏ,  tránh  xa, 
không  làm,  không  đá  động,  không  hiệp  tác,  không  phạm  tứ  ác  ngữ,  chánh  nghiệp  là  chi 
của  đạo,  liên  hệ  trong  đạo,  hành  động  chon  chánh  có  trong  khi  nào,  thì  chánh  nghiệp  có 
trong  khi  ấy. 

220. 

Chánh  mạng  trong  khi  có  ra  sao ?  Sự  chừa  bỏ,  cách  chừa  bỏ,  càng  chừa  bỏ,  tránh  xa 
không  làm,  không  đá  động,  không  hiệp  tác,  không  phạm  tà  mạng,  chánh  mạng  là  chi  của 
đạo,  trọn  liên  hệ  trong  đạo,  sự  nuôi  mạng  chon  chánh  có  trong  khi  nào,  thì  chánh  mạng 
có  trong  khi  ấy. 

221. 

Chánh  tinh  tấn  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh 
tấn,  sấn  sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lơ 
là,  không  bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  cần  tức  là  cần  quyền,  cần  lực,  chánh  tinh  tấn 
và  cần  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo  có  trong  khi  nào,  thì  chánh  tinh  tấn 
có  trong  khi  ấy. 

222. 

Chánh  niệm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  niệm,  phụ  niệm,  hồi  quang,  nhớ  đặng, 
thường  nhớ,  vẫn  nhớ,  không  lơ  đãng,  không  quên,  niệm  là  niệm  quyền,  niệm  lực,  chánh 
niệm,  niệm  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo  có  trong  khi  nào,  thì  chánh  niệm 
có  trong  khi  ấy. 

223. 

Chánh  định  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không  tán 
loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  pháp  chỉ  tức  là  định  quyền,  định  lực,  chánh 
định,  định  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  định  có 
trong  khi  ấy. 

224. 

Tín  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  đức  tin,  cách  tín  ngưỡng,  sự  quyết  tin,  tâm  tịnh 
tín,  đức  tin  tức  là  tín  quyền,  tín  lực.  Như  thế  gọi  là  tín  lực  có  trong  khi  ấy. 

225. 

Cần  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh  tấn,  sấn 
sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lơ  là,  không 
bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  cần  tức  là  cần  quyền,  cần  lực,  chánh  tinh  tấn  và  cần 
giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  cần  lực  có  trong  khi  ấy. 

226. 

Niệm  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  niệm,  phụ  niệm,  hồi  quang,  nhớ  đặng,  thường 
nhớ,  vẫn  nhớ,  không  lơ  đãng,  không  quên,  niệm  là  niệm  quyền,  niệm  lực,  chánh  niệm, 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitakci)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasanginĩ)  -  (Cảo  Ban) 


55 


niệm  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  niệm  lực  có  trong  khi 
ấy. 

227. 

Định  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không  tán 
loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  pháp  chỉ  tức  là  định  quyền,  định  lực,  chánh 
định,  định  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  định  lực  có  trong 
khi  ấy. 

228. 

Tuệ  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu  thấu, 
lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách  hiểu  rành,  sự 
nghĩ  ngợi,  suy  xét,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như  đèn,  tuệ  như  ánh 
sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng  cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn 
đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  tức  là  vô  si,  tuệ  quyền,  chánh  kiến,  trạch  pháp,  trạch 
pháp  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  tuệ  lực  vẫn  có  trong  khi 
ấy. 

229. 

Tàm  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  thẹn,  cách  mắc  cỡ,  những  sự  hổ  thẹn  đối 
với  việc  làm  tội  lỗi  hay  pháp  bất  thiện.  Hành  vi  như  thế  gọi  là  tàm  lực  vẫn  có  trong  khi 
ấy. 

230. 

Úy  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  ghê  tởm,  cách  sợ  hãi,  hành  vi  ghê  sợ  với  việc 
làm  tội  lỗi  hay  pháp  bất  thiện.  Những  ghê  sợ  đó  gọi  là  úy  lực  có  trong  khi  ấy. 

231. 

Vô  tham  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  vô  tham  là  không  ham  muốn,  không  nhiễm 
đắm,  không  tham  ác,  không  mong  mỏi,  không  tham  vọng,  cách  không  tham,  hành  vi 
không  tham,  tức  là  căn  thiện  vô  tham.  Như  thế  gọi  là  vô  tham  có  trong  khi  ấy. 

232. 

Vô  sân  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  không  có  sự  giận  dồi,  không  hờn,  không  tức  mình, 
không  tính  hại,  không  nghĩ  đến  sự  ác  độc  tức  là  căn  thiện  vô  sân.  Như  thế  gọi  là  vô  sân 
có  trong  khi  ấy. 

233. 

Vô  si  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu  thấu, 
trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách 
hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét  rõ,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như 
đèn,  tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng 
cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  cũng  là  vô  si,  tuệ  quyền,  chánh 
kiến,  trạch  pháp,  trạch  pháp  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là 
vô  si  có  trong  khi  ấy. 


234. 


56 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


VÔ  tham  ác  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  trái  với  tham,  sự  không  ham  muốn,  không 
nhiễm  đắm,  không  tham  lam,  không  mong  mỏi,  không  tham  vọng,  cách  không  tham, 
hành  vi  không  tham,  vô  tham  ác,  tức  là  căn  thiện  vô  tham  có  trong  khi  nào,  thì  vô  tham 
ác  có  trong  khi  ấy. 

235. 

Vô  sân  độc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  không  có  sự  giận  dữ,  không  hờn,  không  tức 
mình,  không  tính  hại,  không  nghĩ  đến  sự  ác  độc,  vô  sân  tức  là  căn  thiện  có  trong  khi  nào, 
thì  vô  sân  độc  có  trong  khi  ấy. 

236. 

Chánh  kiến  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu 
thấu,  trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức, 
cách  hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét  rõ,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ 
như  đèn,  tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng 
cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  tuệ  quyền,  chánh  kiến,  trạch  pháp 
giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  kiến  vẫn  có  trong  khi 
ay. 

237. 

Tàm  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  hổ  thẹn  với  cách  hành  động  ác  xấu  đáng  hổ  thẹn, 
thái  độ  hổ  thẹn  với  những  pháp  tội  ác  có  trong  khi  nào,  thì  tàm  có  trong  khi  ấy. 

238. 

Úy  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  ghê  sợ  với  hành  động  xấu  đáng  ghê  sợ,  thái  độ  ghê 
sợ  với  những  tội  ác  có  trong  khi  nào,  thì  úy  có  trong  khi  ấy. 

239. 

Tĩnh  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  tĩnh,  tự  yên,  tự  tĩnh,  thái  độ  tĩnh,  cách  tự  yên 
tự  tĩnh  của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  yên  tĩnh  giác  chi.  Như  thế  gọi  là  tĩnh  thân 
có  trong  khi  ấy. 

240. 

Tĩnh  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  tĩnh,  tự  yên,  tự  tĩnh,  thái  độ  tĩnh,  cách  tự  yên 
tĩnh  của  thức  uẩn  và  yên  tĩnh  giác  chi.  Như  thế  gọi  là  tĩnh  tâm  có  trong  khi  ấy. 

241. 

Khinh  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhẹ  nhàng,  cách  thay  đổi  nhẹ  nhàng,  không  nặng 
nề,  không  sần  sượng  của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  khinh  thân 
có  trong  khi  ấy. 

242. 

Khinh  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhẹ  nhàng,  cách  thay  đổi  nhẹ  nhàng,  không  nặng  nề, 
không  sần  sượng  của  thức  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  khinh  tâm  có  trong  khi  ấy. 

243. 

Nhu  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  mềm  dịu,  không  cứng,  không  kiên  ngạnh  của  thọ  uẩn, 
tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  nhu  thân  có  trong  khi  ấy. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Ban) 


57 


244. 

Nhu  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  mềm,  sự  dịu,  không  cứng,  không  kiên  ngạnh  của  thức 
uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  nhu  tâm  có  trong  khi  ấy. 

245. 


Thích  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  thích  hợp  với  việc  làm,  cách  thích  hợp  với  việc  làm, 
trạng  thái  thích  hợp  việc  làm  của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì 
thích  thân  có  trong  khi  ấy. 

246. 


Thích  tăm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  thích  hợp  với  việc  làm,  cách  thích  hợp  với  việc  làm, 
trạng  thái  thích  hợp  việc  làm  của  thức  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  thích  tâm  có  trong  khi 
ấy. 

247. 

Thuần  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  thuần  thục,  cách  thuần  thục,  trạng  thái  thuần  thục 
của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  thuần  thân  có  trong  khi  ấy. 

248. 

Thuần  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  thuần  thục,  cách  thuần  thục,  trạng  thái  thuần  thục 
của  tâm  có  trong  khi  nào,  thì  thuần  tâm  có  trong  khi  ấy. 

249. 

Chánh  thân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  ngay  thẳng,  cách  ngay  thẳng,  không  cong  vạy, 
không  co  vẹo  của  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  chánh  thân  có 
trong  khi  ấy. 

250. 

Chánh  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  ngay  thẳng,  cách  ngay  thẳng,  không  cong  vạy, 
không  co  vẹo  của  thức  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  chánh  tâm  có  trong  khi  ấy. 

251. 

Niệm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  chánh  niệm,  phụ  niệm,  hồi  quang,  nhớ  đặng,  thường 
nhớ,  vẫn  nhớ,  không  lơ  đãng,  không  quên,  niệm  quyền  tức  là  niệm,  niệm  lực,  chánh 
niệm,  niệm  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  niệm  có  trong 
khi  ấy. 

252. 

Lương  tri  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tuệ,  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu  thấu, 
trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách 
hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như  đèn, 
tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng  cung, 
tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  cũng  là  vô  si,  tuệ  quyền,  chánh  kiến, 
trạch  pháp  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  lương  tri  có  trong 
khi  ấy. 


253. 


58 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Chỉ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không  tán  loạn, 
không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  (pháp)  chỉ  cũng  gọi  là  định  quyền,  định  lực,  chánh 
định  và  định  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chỉ  vẫn  có  trong 
khi  ấy. 

254. 

(Pháp)  Quán  trong  khi  có  ra  sao  ?  Như  là  tuệ,  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu  thấu, 
trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách 
hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét  rõ,  gạn  xét,  quán  xét,  lưong  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như 
đèn,  tuệ  như  ánh  sáng,  tuệ  như  gưom,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng 
cung,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  cũng  là  vô  si,  tuệ  quyền,  chánh 
kiến,  trạch  pháp  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  (pháp)  quán 
có  trong  khi  ấy. 

255. 

Chiếu  cố  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh  tấn,  sấn 
sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lơ  là,  không 
bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  cần  miễn  tức  là  cần,  cần  quyền,  cần  lực,  chánh  tinh  tấn 
và  cần  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chiếu  cố  có  trong  khi 
ấy. 

256. 

Vô  phóng  dật  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không 
tán  loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  vô  phóng  dật  tức  là  (pháp)  chỉ,  định 
quyền,  định  lực,  chánh  định  và  định  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như 
thế  gọi  là  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

257. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  pháp  thiện. 

258. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  cửu  quyền,  ngũ  chi  thiền,  bát  chi  đạo,  thất  lực, 
tam  nhân  xúc  I,  thọ  I,  tưởng  I,  tư  I,  tâm  I,  thọ  uẩn  I,  tưởng  uẩn  I,  hành  uẩn  I,  thức  uẩn  I, 
ý  xứ  I,  ý  quyền  I,  ý  thức  giới  I,  pháp  xứ  I,  pháp  giới  I,  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những 
pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

259. 

Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  hỷ,  nhứt  tâm,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ 
quyền,  mạng  quyền,  tri  dị  tri  quyền,  chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp, 
chánh  mạng,  chánh  tinh  tấn,  chánh  niệm,  chánh  định,  tín  lực,  cần  lực,  niệm  lực,  định 
lực,  tuệ  lực,  tàm  lực,  úy  lực,  vô  tham,  vô  sân,  vô  si,  vô  tham  ác,  vô  sân  độc,  chánh  kiến, 
tàm,  úy,  tĩnh  thân,  tĩnh  tâm,  khinh  thân,  khinh  tâm,  nhu  thân,  nhu  tâm,  thích  thân,  thích 
tâm,  thuần  thân,  thuần  tâm,  chánh  thân,  chánh  tâm,  niệm,  lương  tri,  chỉ,  quán,  chiếu  cố, 
vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng 
uẩn,  thức  uẩn  có  trong  khi  nào,  thì  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  thiện. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


59 


Dứt  lối  hẹp  có  bốn. 


4.2)  Tâm  thiện  siêu  thế  (Cách  rộng  có  hai  mươi). 

Phần  tinh  tiến  hành. 

260. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền 
mà  hành  nan  đắc  nan  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

261. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền 
mà  hành  nan  đắc  cấp...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

262. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền 
mà  hành  dị  đắc  trì. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

263. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  chứng  sơ  thiền 
mà  hành  dị  đắc  cấp...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

264. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  vắng  lặng  tầm,  tứ...  đắc  nhị 
thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền...  mà  hành  nan  đắc  trì... 
hành  nan  đắc  cấp...  hành  dị  đắc  trì...  hành  dị  đắc  cấp...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô 
phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  phần  tịnh  tiến  hành. 


Chủng  tiêu  diẽt  (sưhhata). 


Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền 
bằng  chủng  tiêu  diệt...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


265. 


60 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  vắng  lặng  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị 
thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt... 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

Dứt  phần  ch  ủng  tiêu  diệt. 


Phần  căn  tiêư  diẽt  tiến  hành. 

266. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  trì. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khỉ  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  cấp. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc  trì...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc  cấp. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khỉ  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  vắng  lặng  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị 
thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà 
hành  nan  đắc  trì. . .  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  cấp. . .  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà 
hành  dị  đắc  trì. . .  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc  cấp. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô 
phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  phần  tiêu  diệt. 


Chủng  phi  nôi  (appanthita). 


Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ 
thiền  bằng  chủng  phi  nội. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


267. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


61 


-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  vắng  lặng  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị 
thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  phi  nội...  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  chủng  phi  nội. 


Phần  căn  phi  nôi  tiến  hành. 

268. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  cấp. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc  trì. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khởi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc  cấp...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  vắng  lặng  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị 
thiền. . .  tam  thiền. . .  tứ  thiền. . .  đắc  sơ  thiền. . .  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành 
nan  đắc  cấp...  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc  trì...  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc  cấp 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

Dứt  phần  căn  phỉ  nội  tiến  hành. 


269. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  siêu  thế...  tu  tiến  tứ 
niệm  xứ  đến  siêu  thế...  tu  tiến  tứ  chánh  cần  đến  siêu  thế...  tu  tiến  như  ý  túc  đến  siêu 
thế...  tu  tiến  quyền  đến  siêu  thế...  tu  tiến  lực  đến  siêu  thế...  tu  tiến  giác  chi  đến  siêu 
thế. . .  tu  tiến  đế  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  chỉ  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  pháp  đến  siêu  thế. . .  tu 
tiến  uẩn  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  giới  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  thực  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  xúc 
đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  thọ  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  tưởng  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  tư  đến  siêu 
thế. . .  tu  tiến  tâm  đến  siêu  thế. . .  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến. 


62 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì. . .  trong  khi 
nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  cách  rộng  hai  mươi. 


Trưởng  (adhipati). 

270. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  bằng  dục  trưởng. . .  cần  trưởng. . .  tâm  trưởng. . .  thẩm  trưởng  mà  hành  nan  đắc  trì. . . 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  vắng  lặng  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị 
thiền. . .  tam  thiền. . .  tứ  thiền. . .  đắc  sơ  thiền. . .  đắc  ngũ  thiền. . .  bằng  dục  trưởng. . .  cần 
trưởng. . .  tâm  trưởng. . .  thẩm  trưởng. . .  mà  hành  nan  đắc  trì. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . . 
vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  siêu  thế...  tu  tiến  tứ 
niệm  xứ  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  chánh  cần  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  như  ý  túc  đến  siêu  thế. . . 
tu  tiến  quyền  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  lực  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  giác  chi  đến  siêu  thế. . .  tu 
tiến  đế  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  chỉ  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  pháp  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  uẩn 
đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  xứ  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  giới  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  thực  đến  siêu 
thế. . .  tu  tiến  xúc  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  thọ  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  tưởng  đến  siêu  thế. . . 
tu  tiến  tư  đến  siêu  thế. . .  tu  tiến  tâm  đến  siêu  thế. . .  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo 
đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  dục  trưởng. . . 
tâm  trưởng. . .  thẩm  trưởng  mà  hành  nan  đắc  trì. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  trưởng  và  dứt  tâm  đạo  thứ  nhứt. 


b)  Tâm  đạo  thứ  hai. 

271. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  chứng  bực  thứ  hai  hầu  giảm  bớt  ái  dục  và  sân  độc  cho  nhẹ 
nhàng,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  tri 
dĩ  tri  quyền. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  tâm  đạo  thứ  hai. 


c)  Tâm  đạo  thứ  ba. 


272. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


63 


Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  hầu  chứng  bực  thứ  ba,  đặng  bớt  ái  dục  và  sân  độc  đều  tuyệt,  tĩnh  ly 
chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  tri  dĩ  tri  quyền. . . 
vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  tâm  đạo  thứ  ba. 


d)  Tâm  đạo  thứ  tư. 

273. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo,  hầu  chứng  bực  thứ  tư,  đặng  trừ  sắc  ái,  vô  sắc  ái,  ngã  mạn,  phóng 
dật  và  vô  minh  đều  tuyệt  không  còn,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc 
trì. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  tri  dĩ  tri  quyền. . .  vô  phóng  dật  đều  có  trong  khi  ấy.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

274. 

Tri  dĩ  tri  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiếu  thấu, 
trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tánh,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách 
hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi  vi  tế,  suy  xét,  gạn  xét,  quán  xét,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như  đèn,  tuệ 
như  ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng  cung,  tuệ 
như  kẻ  dẫn  đường,  (tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não),  cũng  gọi  vô  si,  chánh  kiến,  trạch  pháp,  trạch 
pháp  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo,  có  trong  khi  nào,  thì  tri  dĩ  tri  quyền. . . 
vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy . . . .  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Dứt  tâm  đao  thứ  tư  và  dứt  tâm  thiên  siêu  thế. 


64 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


II.  PHÁP  BẤT  THIỆN 
12  TÂM  BẤT  THIỆN 

1)  Tâm  bất  thiện  thứ  nhứt. 

Phần  chi  pháp. 

275. 

Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  hỷ,  tương  ưng  tà  kiến; 
hoặc  có  cảnh  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc,  pháp,  hay  là  những  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi 
nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc,  nhứt  tâm,  cần  quyền,  định  quyền,  ý 
quyền,  hỷ  quyền,  mạng  quyền,  tà  kiến,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  tà  định,  cần  lực,  định  lực, 
vô  tàm  lực,  vô  úy  lực,  tham,  si,  tham  ác,  tà  kiến,  vô  tàm,  vô  úy,  (pháp)  chỉ,  chiếu  cố,  vô 
phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  vẫn  có  trong  khi  ấy. 
Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

276. 

Xúc  trong  khỉ  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng  chạm,  thái 
độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 

277. 

Thọ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  thọ  làm  cho  tâm  hưởng  vui,  hưởng  sướng 
sanh  từ  nơi  sự  xúc  chạm  của  ý  thức  giới.  Cách  hứng  chịu  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh  từ  ý  xúc, 
thái  độ  dụng  nạp  lãnh  lấy  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  thọ  có  trong  khi 
ấy. 

278. 


Tưởng  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhớ  tưởng,  cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng,  sanh  từ 
xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Khi  nào  như  thế  đó,  mới  gọi  là  tưởng  có  trong  khi  ấy. 

279. 

Tư  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  tính  làm,  cách  định  hành  động,  thái  độ  cố  quyết 
hành  động  sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tư  có  trong  khi  ấy. 

280. 

Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  thức,  thức  uẩn,  tâm  địa, 
tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền  và  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tâm  có  trong  khi  ấy. 

281. 

Tầm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  tìm  cảnh,  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  toan  tính,  cách 
đem  tâm  đến  cảnh,  cách  đem  tâm  áp  vào  cảnh,  cách  đem  tâm  khan  khít  cảnh  và  tà  tư 
duy.  Như  thế  gọi  là  có  tầm  có  trong  khi  ấy. 

282. 

Tứ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  gìn  giữ  cảnh  cho  tâm,  chăm  nom,  kềm  giữ,  săn 
sóc  cảnh,  tâm  khan  khít  cảnh  và  cách  tâm  dính  theo  cảnh.  Như  thế  gọi  là  tứ  có  trong  khi 
ấy. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


65 


283. 


(Pháp)  Hỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  mừng  no  cả  (thân)  tâm,  sự  hớn  hở,  sự  hân 
hoan,  sự  hài  lòng,  vui  tươi,  hoan  lạc  và  rất  mừng.  Như  thế  gọi  là  (pháp)  hỷ  có  trong  khi 
ấy. 

284. 


Lạc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  vui,  sở  hữu  tâm  lạc,  hưởng  cảnh  an  vui 
sanh  từ  ý  xúc  và  dụng  nạp  hứng  chịu  an  vui  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  lạc  có  trong  khi  ấy. 

285. 

Nhứt  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  tâm  đình  trụ  một  chồ,  vững  lòng  vắng  lặng, 
không  tán  loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  bối  rối,  (pháp)  chỉ,  định  quyền,  định  lực,  tà 
định.  Như  thế  gọi  là  nhứt  tâm  có  trong  khi  ấy. 

286. 

Cần  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh  tấn, 
sấn  sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lơ  là, 
không  bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  cần  tức  là  cần  quyền,  cần  lực  và  tà  tinh  tấn  có 
trong  khi  nào,  thì  cần  quyền  có  trong  khi  ấy. 

287. 

Định  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không  tán 
loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  (pháp)  chỉ,  định  quyền,  định  lực  và  tà  định. 
Như  thế  gọi  là  định  quyền  có  trong  khi  ấy. 

288. 

Ý  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  thức,  tâm  địa,  tâm 
tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền,  sanh  từ  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  ý  quyền  có  trong  khi 
ấy. 

289. 

Hỷ  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  hỷ,  sở  hữu  tâm  lạc,  hưởng  cảnh 
an  vui  sanh  từ  ý  xúc,  hay  dụng  nạp  hứng  chịu  sự  an  vui  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  hỷ 
quyền  có  trong  khi  ấy. 

290. 

Mạng  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu,  hiện 
tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  dinh  dưỡng,  gọi  mạng  quyền  tức  là  cách 
sống  còn  của  danh  pháp.  Như  thế  gọi  là  mạng  quyền  có  trong  khi  ấy. 

291. 

Tà  kiến  trong  khi  có  ra  sao?  Kiến  thức  tức  là  thiên  kiến,  hoang  vu  kiến,  ký  khu  kiến, 
thù  nghịch  kiến,  biến  hóa  kiến,  kiến  thức  như  triền,  chấp  trước  nghịch  kiến,  kiến  hoặc, 
khinh  thị,  lộ  đồ  sai,  tà  đạo,  sự  sai  căn  nguyên  tà  giáo,  chấp  ngược  có  trong  khi  nào,  đây 
gọi  là  tà  kiến  có  trong  khi  ấy. 


292. 


66 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Tà  tư  duy  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  tìm  cảnh,  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  toan  tính, 
cách  đem  tâm  đến  cảnh,  cách  đem  tâm  áp  vào  cảnh,  cách  đem  tâm  khan  khít  cảnh  và  tà 
tư  duy.  Như  thế  gọi  là  tà  tư  duy  có  trong  khi  ấy. 

293. 

Tà  tinh  tấn  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh  tấn, 
sấn  sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lo  là, 
không  bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  tinh  tấn  tức  là  tà  tinh  tấn,  cần  quyền  và  cần  lực. 
Như  thế  gọi  là  tà  tinh  tấn  có  trong  khi  ấy. 

294. 

Tà  định  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không  tán 
loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  (pháp)  chỉ,  cũng  gọi  định  quyền,  định  lực  và 
tà  định.  Như  thế  gọi  là  tà  định  có  trong  khi  ấy. 

295. 

Cần  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh  tấn,  sấn 
sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lơ  là,  không 
bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  cần  tức  là  cần  quyền,  cần  lực  và  tà  tinh  tấn.  Như  thế 
gọi  là  cần  lực  có  trong  khi  ấy. 

296. 

Định  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không  tán 
loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  (pháp)  chỉ,  cũng  gọi  định  quyền,  định  lực  và 
tà  định.  Như  thế  gọi  là  định  lực  có  trong  khi  ấy. 

297. 

Vô  tàm  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  không  có  sự  hổ  thẹn,  cách  không  mắc  cỡ, 
những  sự  không  hổ  thẹn  đối  với  việc  làm  tội  lỗi  hay  pháp  bất  thiện.  Những  hành  vi  như 
thế  gọi  là  vô  tàm  lực  có  trong  khi  ấy. 

298. 


Vô  úy  lực  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  không  có  sự  ghê  tởm,  cách  không  sợ  hãi,  hành 
vi  không  ghê  sợ  đối  với  việc  làm  tội  lỗi  hay  pháp  bất  thiện.  Những  sự  không  ghê  sợ  đó 
gọi  là  vô  úy  lực  có  trong  khi  ấy. 

299. 

Tham  trong  khi  có  ra  sao?  Cách  ham,  sự  muốn,  rất  muốn,  dục  vọng,  yêu  mến,  rất  yêu 
mến,  tham  là  căn  bất  thiện  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  tham  có  trong  khi  ấy. 

300. 

Si  trong  khi  có  ra  sao  ?  Cách  vô  tri,  sự  bất  kiến,  chẳng  hiểu  thấu,  không  chịu  lý  đáng 
biết,  chẳng  hiểu  theo  chon  chánh,  không  thấu  đáo,  không  cần  dùng  theo  đúng  đắn,  không 
công  nhận  lối  đầy  đủ,  chẳng  phán  đoán,  chẳng  suy  xét,  không  chịu  làm  cho  minh  hiển, 
tệ  hèn,  ngây  ngô,  khờ  khạo,  không  biết  chi,  sự  mê  mờ,  sự  say  mê,  sự  mê  hoặc,  cũng  là 
vô  minh,  vô  minh  bộc,  vô  minh  phối  hợp,  vô  minh  tùy  miên,  vô  minh  chi  phối,  vô  minh 
là  chốt  gài.  Si  cũng  là  căn  bất  thiện  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  si  có  trong  khi  ấy. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


67 


301. 

Tham  ác  trong  khi  có  ra  sao?  Cách  ham,  sự  muốn,  rất  muốn,  dục  vọng,  yêu  mến,  rất 
yêu  mến,  tham  là  căn  bất  thiện  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  tham  ác  có  trong  khi  ấy. 

302. 

Tà  kiến  trong  khi  có  ra  sao?  Kiến  thức  tức  là  thiên  kiến,  hoang  vu  kiến,  ký  khu  kiến, 
thù  nghịch  kiến,  biến  hóa  kiến,  kiến  thức  như  triền,  chấp  trước,  nghịch  kiến,  kiến  hoặc, 
khinh  thị,  lộ  đồ  sai,  tà  đạo,  sự  sai  căn  nguyên,  tà  giáo,  chấp  ngược  có  trong  khi  nào,  đây 
gọi  là  tà  kiến  có  trong  khi  ấy. 

303. 

Vô  tàm  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  không  hổ  thẹn  với  cách  hành  động  ác  xấu  đáng 
hổ  thẹn,  thái  độ  không  hổ  thẹn  vói  những  pháp  tội  ác  có  trong  khi  nào,  thì  vô  tàm  có 
trong  khi  ấy. 

304. 

Vô  úy  trong  khi  có  ra  sao?  Trạng  thái  không  ghê  sợ  với  hành  động  xấu  đáng  ghê  sợ, 
thái  độ  không  ghê  sợ  với  những  tội  ác  có  trong  khi  nào,  thì  vô  úy  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

305. 

Chỉ  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  tâm  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không  tán  loạn, 
không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  (pháp)  chỉ,  cũng  gọi  định  quyền,  định  lực  và  tà 
định  có  trong  khi  nào,  thì  (pháp)  chỉ  có  trong  khi  ấy. 

306. 

Chiếu  cố  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  siêng  năng,  cố  gắng,  tinh  tấn,  sấn 
sướt,  lướt  tới,  tiến  đến,  ráng  thêm,  chịu  đựng,  bền  dẻo,  không  lui  sụt,  không  lơ  là,  không 
bỏ  qua  việc  làm,  phò  trì  phận  sự,  cần  miễn  tức  là  cần,  cần  quyền,  cần  lực  và  tà  tinh  tấn 
có  trong  khi  nào,  thì  chiếu  cố  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

307. 

Vô  phóng  dật  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đình  trụ,  vững  lòng,  vắng  lặng,  không 
tán  loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  rong  ruổi,  vô  phóng  dật  tức  là  (pháp)  chỉ,  định 
quyền,  định  lực  và  tà  định  có  trong  khi  nào,  thì  vô  phóng  dật  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

308. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

309. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  ngũ  quyền,  ngũ  chi  thiền,  tứ  chi  đạo,  tứ  lực, 
nhị  nhân,  xúc  1,  pháp  xứ  1,  pháp  giới  1.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh 
cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

310. 


Hành  uân  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  tâm,  tứ,  pháp  hỷ,  nhứt  tâm,  cân  quyên, 
định  quyền,  mạng  quyền,  tà  kiến,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  tà  định,  cần  lực,  định  lực,  vô  tàm 


68 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


lực,  VÔ  úy  lực,  tham,  si,  tham  ác,  tà  kiến,  vô  tàm,  vô  úy,  chỉ,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay 
là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  thức  uẩn.  Đây  gọi 
là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 


2)  Tâm  bất  thiện  thứ  nhì. 

311. 

Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  hỷ,  tương  ưng  tà  kiến 
hữu  dẫn.  Hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh. . .  hay  những  chi  mở  mối  sanh 
ra  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  đều  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  bất  thiện. 


3)  Tâm  bất  thiện  thứ  ba. 

312. 

Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  hỷ,  bất  tương  ưng  tà 
kiến.  Hoặc  có  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc,  pháp  làm  cảnh.  Hay  những  chi  mở  mối  sanh  ra 
trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  (pháp)  hỷ,  lạc,  nhứt  tâm,  cần  quyền, 
định  quyền,  ý  quyền,  hỷ  quyền,  mạng  quyền,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  tà  định,  cần  lực,  định 
lực,  vô  tàm  lực,  vô  úy  lực,  tham,  si,  tham  ác,  vô  tàm,  vô  úy,  (pháp)  chỉ,  chiếu  cố,  vô 
phóng  dật  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng 
vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

313. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  ngũ  quyền,  ngũ  chi  thiền,  tam  chi  đạo,  tứ  lực, 
nhị  nhân,  xúc  1,  pháp  xứ  1,  pháp  giới  1  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc 
nào  khác  nương  sanh  đều  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất 
thiện. 

314. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  (pháp)  hỷ,  nhứt  tâm,  cần  quyền, 
định  quyền,  mạng  quyền,  tà  kiến,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  tà  định,  cần  lực,  định  lực,  vô  tàm 
lực,  vô  úy  lực,  tham,  si,  tham  ác,  vô  tàm,  vô  úy,  (pháp)  chỉ,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay 
là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  trừ  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  thức  uẩn  cũng  đều 
có  trong  khi  ấy.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp 
bất  thiện. 


4)  Tâm  bất  thiện  thứ  tư. 


Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  hỷ,  bất  tương  ưng  tà 
kiến  hữu  dẫn.  Hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh. . .  hay  những  chi  mở  mối 
sanh  ra  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  đều  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 


315. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


69 


5)  Tâm  bất  thiện  thứ  năm. 

316. 

Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  xả,  tương  ưng  tà  kiến. 
Hoặc  có  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc,  hay  pháp  làm  cảnh.  Hay  là  những  chi  mở  mối  sanh  ra 
trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả,  nhứt  tâm,  cần  quyền,  định  quyền, 
ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  tà  định,  cần  lực,  định  lực,  vô  tàm 
lực,  vô  úy  lực,  tham,  si,  tham  ác,  vô  tàm,  vô  úy,  (pháp)  chỉ,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật,  hay 
là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  pháp  bất  thiện. 

317. 

-  Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng  chạm,  thái 
độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 

-  Thọ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  phi  hỷ,  phi  phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc,  phối 
hợp  ý  thức  giới,  thọ  hưởng  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  thọ  có  trong  khi 
ấy. 

-  Xả  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  hứng  chịu  phi  ưu  phi  hỷ  sanh  từ  nơi  ý 
xúc,  thọ  hưởng  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc  trong  khi  nào,  thì  xả  có  trong  khi  ấy. 

-  Xả  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  hứng  chịu  phi  ưu  phi  hỷ  sanh  từ 
nơi  ý  xúc,  thọ  hưởng  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  nơi  ý  xúc  trong  khi  nào,  thì  xả  quyền  có 
trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  vẫn  có  trong  khi  ấy. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

318. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  ngũ  quyền,  tứ  chi  thiền,  tứ  chi  đạo,  ngũ  lực, 
nhị  nhân,  xúc  I. . .  pháp  xứ  I,  pháp  giới  I  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc 
nào  khác  nương  sanh  cũng  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất 
thiện. 

319. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao  ?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  nhứt  tâm,  cần  quyền,  định  quyền, 
mạng  quyền,  tà  kiến,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  tà  định,  cần  lực,  định  lực,  vô  tàm  lực,  vô  úy 
lực,  tham,  si,  tham  ác,  tà  kiến,  vô  tàm,  vô  úy,  pháp  chỉ,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật,  hay  là 
những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  thức  uẩn)  cũng 
vẫn  có  trong  khi  ấy.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  bất  thiện. 


6)  Tâm  bất  thiện  thứ  sáu. 

320. 

Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  xả,  tương  ưng  tà  kiến 
hữu  dẫn...  hoặc  có  sắc  làm  cảnh...  hoặc  có  pháp  làm  cảnh...  hay  những  chi  mở  mối 


70 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


sanh  ra  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  pháp  bất  thiện. 


7)  Tâm  bất  thiện  thứ  bảy. 

321. 

Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  xả,  bất  tương  ưng  tà 
kiến.  Hoặc  có  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc  hay  pháp  làm  cảnh.  Hay  những  chi  mở  mối  sanh 
ra  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả,  nhứt  tâm,  cần  quyền,  định 
quyền,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  tà  định,  cần  lực,  định  lực, 
vô  tàm  lực,  vô  úy  lực,  tham,  si,  tham  ác,  vô  tàm,  vô  úy,  pháp  chỉ,  chiếu  cố,  vô  phóng 
dật,  hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

322. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  ngũ  quyền,  tứ  chi  thiền,  tam  chi  đạo,  tứ  lực, 
nhị  nhân,  xúc  1...  pháp  xứ  1,  pháp  giới  1  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi 
sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất 
thiện. 

323. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao  ?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  nhứt  tâm,  cần  quyền,  định  quyền, 
mạng  quyền,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  tà  định,  cần  lực,  định  lực,  vô  tàm  lực,  vô  úy  lực,  tham, 
si,  tham  ác,  vô  tàm,  vô  úy,  chỉ,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào 
khác  nương  sanh  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  thức  uẩn  đều  có  trong  khi  ấy.  Đây  gọi  là 
hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 


8)  Tâm  bất  thiện  thứ  tám. 

324. 

Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  xả,  bất  tương  ưng  tà 
kiến  hữu  dẫn...  hoặc  có  sắc  làm  cảnh...  hoặc  có  pháp  làm  cảnh...  hay  những  chi  mở 
mối  sanh  ra  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 


9)  Tâm  bất  thiện  thứ  chín. 

325. 

Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  ưu  thọ,  tương  ưng 
phẫn  nhuế,  hoặc  có  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc  hay  pháp  làm  cảnh;  hay  những  chi  mở  mối 
sanh  ra  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  khổ,  nhứt  tâm,  cần  quyền, 
định  quyền,  ý  quyền,  ưu  quyền,  mạng  quyền,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  tà  định,  cần  lực,  định 
lực,  vô  tàm  lực,  vô  úy  lực,  sân,  si,  sân  độc,  vô  tàm,  vô  úy,  (pháp)  chỉ,  chiếu  cố,  vô  phóng 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitakci)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Ban) 


71 


dật  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  vẫn  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

326. 

-  Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng  chạm,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng 
chạm,  thái  độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 

-  Thọ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  hưởng  buồn  khổ  phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc, 
phối  hợp  ý  thức  giới,  hứng  chịu  buồn  khổ  phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  thọ  có 
trong  khi  ấy. 

-  Khổ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  hưởng  buồn  khổ  phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc, 
hứng  chịu  buồn  khổ  phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  khổ  có  trong  khi  ấy. 

-  ưu  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  hưởng  buồn  khổ  phi  hỷ  sanh  từ 
ý  xúc,  hứng  chịu  buồn  khổ  phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  ưu  quyền  có  trong  khi 
ay. 

-  Sân  trong  khi  có  ra  sao?  Cách  tính  ác  độc,  sự  tính  ác  độc,  thái  độ  tính  ác  độc,  cách  tính 
ám  hại,  sự  tính  ám  hại,  thái  độ  tính  ám  hại,  sự  sân,  sự  tức  tối,  sự  hung  dữ,  sự  ác  khẩu, 
cách  tâm  không  thơ  thới  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  sân  có  trong  khi  ấy. 

-  Sân  độc  trong  khi  có  ra  sao?  Cách  tính  ác  độc,  sự  tính  ác  độc,  thái  độ  tính  ác  độc,  cách 
tính  ám  hại,  sự  tính  ám  hại,  thái  độ  tính  ám  hại,  sự  sân,  sự  tức  tối,  sự  hung  dữ,  sự  ác 
khẩu,  cách  tâm  không  thơ  thới  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  sân  độc  có  trong  khi  ấy. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

327. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  ngũ  quyền,  tứ  chi  thiền,  tam  chi  đạo,  tứ  lực, 
nhị  nhân,  xúc  1...  pháp  xứ  1,  pháp  giới  1  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi 
sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp 
bất  thiện. 

328. 

Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  nhứt  tâm,  cần  quyền,  định  quyền,  mạng  quyền,  tà  tư  duy,  tà  tinh 
tấn,  tà  định,  cần  lực,  định  lực,  vô  tàm  lực,  vô  úy  lực,  sân,  si,  sân  độc,  vô  tàm,  vô  úy, 
(pháp)  chỉ,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (mà 
trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  thức  uẩn)  cũng  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  hành  uẩn  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 


10)  Tâm  bất  thiện  thứ  mười. 


Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  ưu  thọ,  tương  ưng 
phẫn  nhuế  hữu  dẫn,  hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh,  hay  những  chi  mở 
mối  sanh  ra  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 


329. 


72 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


11)  Tâm  bất  thiện  thứ  mười  một. 

330. 

Chư  pháp  hất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  xả,  tương  ưng  hoài 
nghi,  hoặc  có  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc,  hay  pháp  làm  cảnh;  hay  những  chi  mở  mối  sanh  ra 
trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả,  nhứt  tâm,  cần  quyền,  ý  quyền,  xả 
quyền,  mạng  quyền,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  cần  lực,  vô  tàm  lực,  vô  úy  lực,  hoài  nghi,  si, 
vô  tàm,  vô  úy,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc 
nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

331. 

-  Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng  chạm,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng 
chạm,  thái  độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 

-  Nhứt  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  có  sự  đình  trụ  của  tâm. . .  thì  khi  ấy  gọi  là 
có  nhứt  tâm  trong  khi  ấy. 

-  Hoài  Nghi  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  nghi  ngờ,  nghi  hoặc,  nghi  nan,  xét  thấy  lạ  lùng, 
khác  biệt,  sự  quyết  đoán  cảnh  không  đặng,  sự  nhận  thấy  thành  hai  khía  cạnh,  sự  nhận 
thấy  như  đường  rẽ  hai,  cách  nghi  ngờ,  sự  không  quyết  một,  sự  tính  vớ  vẩn,  suy  xét  vu 
vơ,  sự  không  thể  dứt  khoát,  sự  sần  sượng  của  tâm,  ý  do  dự.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc 
nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy. 

Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

332. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  tứ  quyền,  tứ  chi  thiền,  nhị  chi  đạo,  tam  lực, 
nhân  1 ,  xúc  1 . . .  pháp  xứ  1 ,  pháp  giới  1 .  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh 
cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

333. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  nhứt  tâm,  cần  quyền,  mạng 
quyền,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  cần  lực,  vô  tàm  lực,  vô  úy  lực,  hoài  nghi,  si,  vô  tàm,  vô  úy, 
chiếu  cố.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn, 
thức  uẩn)  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 


12)  Tâm  bất  thiện  thứ  mười  hai. 

334. 

Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  xả,  tương  ưng  phóng 
dật,  hoặc  có  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc,  hay  pháp  làm  cảnh.  Hay  là  những  chi  mở  mối  sanh 
ra  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả,  nhứt  tâm,  cần  quyền,  định 
quyền,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  tà  định,  cần  lực,  định  lực, 
vô  tàm  lực,  vô  úy  lực,  phóng  dật,  si,  vô  tàm,  vô  úy,  (pháp)  chỉ,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Ban) 


73 


Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

335. 

-  Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng  chạm,  thái 
độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 

-  Phóng  dật  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  tán  loạn  của  tâm,  sự  không  vắng  lặng  của  tâm,  sự 
lao  chao  của  tâm,  sự  sôi  nổi  của  tâm,  có  trong  khi  nào,  thì  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

336. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  ngũ  quyền,  tứ  chi  thiền,  tam  chi  đạo,  tứ  lực, 
nhân  1 ,  xúc  1 . . .  pháp  xứ  1 ,  pháp  giới  1 .  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh 
cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

337. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao  ?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  nhứt  tâm,  cần  quyền,  định  quyền, 
mạng  quyền,  tà  tư  duy,  tà  tinh  tấn,  tà  định,  vô  tàm  lực,  vô  úy  lực,  phóng  dật,  si,  vô  tàm, 
vô  úy,  (pháp)  chỉ,  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương 
sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  thức  uẩn)  ngoài  ra  đều  có  như  thế.  Đây  gọi  là  hành 
uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  bất  thiện. 

Dứt  mười  hai  tâm  bất  thiện. 


74 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


III.  PHÁP  VÔ  KÝ 


1)  Quả  dục  giói. 


a)  Ngũ  thức  quả  thiện. 

338. 

Pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao?  Nhãn  thức  quả  (thiện)  đồng  sanh  xả,  có  sắc  làm  cảnh 
sanh  do  nghiệp  thiện  Dục  giới  đã  tạo  tích  trữ,  sanh  ra  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng, 
tư,  tâm,  xả,  nhứt  tâm,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những 
pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là 
pháp  vô  ký. 

339. 

Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng  chạm,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng 
chạm,  thái  độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 

340. 

Thọ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  sở  hữu  tâm  sanh  từ  nơi  xúc  nhãn  thức  giới  phi  hỷ  phi 
phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc,  hưởng  phi  khổ  phi  lạc  và  sanh  từ  ý  xúc,  hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc 
trong  khi  nào,  thì  thọ  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

341. 

Tưởng  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhớ  tưởng,  cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng  sanh  từ 
xúc  phối  hợp  cùng  nhãn  thức  giới.  Khi  nào  như  thế  đó,  mới  gọi  là  tưởng  có  trong  khi 
ấy. 

342. 

Tư  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  tính  làm,  cách  định  hành  động,  thái  độ  cố  quyết 
hành  động  sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  nhãn  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tư  có  trong  khi  ấy. 

343. 

Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  thức,  tâm  địa,  tâm  tạng, 
bạch  tịnh  thức,  ý  xứ,  ý  quyền,  thức  uẩn  hòa  chung  nhau  với  nhãn  thức  giới  trong  khi 
nào,  đây  gọi  là  tâm  có  trong  khi  ấy. 

344. 

Xả  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  sở  hữu  tâm  hưởng  phi  hỷ  phi  phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc, 
hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc  và  dụng  nạp  lãnh  lấy  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh 
từ  ý  xúc,  như  thế  gọi  là  xả  có  trong  khi  ấy. 

345. 


Nhứt  tăm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  đình  trụ  của  tâm  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  nhứt  tâm 
có  trong  khi  ấy. 


346. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitakci)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


75 


Ý  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  thức,  tâm  địa,  tâm 
tạng,  bạch  tịnh  thức,  ý  xứ,  ý  quyền,  thức  uẩn  sanh  từ  nhãn  thức  giới  có  trong  khi  nào, 
thì  ý  quyền  có  trong  khi  ấy. 

347. 

Xả  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  hưởng  phi  hỷ  phi  phi  hỷ  sanh  từ 
ý  xúc,  hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc  dụng  nạp  lãnh  lấy  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc. 
Như  thế  gọi  là  xả  quyền  có  trong  khi  ấy. 

348. 

Mạng  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu,  hiện 
tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  dinh  dưỡng,  gọi  mạng  quyền  tức  là  cách 
sống  còn  của  danh  pháp.  Như  thế  gọi  là  mạng  quyền  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

349. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

350. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  tam  quyền,  xúc  1 . . .  nhãn  thức  giới  1,  pháp  xứ 
1,  pháp  giới  1  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

351. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  nhứt  tâm,  mạng  quyền.  Hay  là  những 
pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  thức  uẩn)  cũng  đồng 
có  trong  khi  ấy.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp 
vô  ký. 

352. 


Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Nhĩ  thức  quả  (thiện)  đồng  sanh  xả,  có  thinh  làm  cảnh. . . 

-  Tỷ  thức  quả  (thiện)  đồng  sanh  xả,  có  khí  làm  cảnh. . . 

-  Thiệt  thức  quả  (thiện)  đồng  sanh  xả,  có  vị  làm  cảnh. . . 

-  Thân  thức  quả  (thiện)  đồng  sanh  lạc  có  xúc  làm  cảnh. . . 

. . .  sanh  ra  do  đã  làm  việc  thiện  Dục  giới  chất  chứa  nghiệp  tạo  trong  khi  nào,  thì  xúc, 
thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  lạc,  nhứt  tâm,  ý  quyền,  lạc  quyền,  mạng  quyền  đều  có  trong  khi  ấy; 
hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những  chơn  tướng 
này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

353. 


Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng  chạm,  thái 
độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 


354. 


Thọ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  thọ  làm  cho  tâm  hưởng  vui,  hưởng  sướng 
sanh  từ  nơi  sự  xúc  chạm  của  thân  thức  giới,  cách  hứng  chịu  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh  từ  thân 


76 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


XÚC,  thái  độ  dụng  nạp  lãnh  lấy  hỷ,  lạc  của  tâm  sanh  từ  thân  xúc.  Như  thế  gọi  là  thọ  có 
trong  khi  ấy. 

355. 


Tưởng  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhớ  tưởng,  cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng,  sanh  từ 
xúc  phối  hợp  cùng  thân  thức  giới.  Khi  nào  như  thế,  đó  mới  gọi  là  tưởng  có  trong  khi  ấy. 

356. 

Tư  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  tính  làm,  cách  định  hành  động,  thái  độ  cố  quyết 
hành  động  sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  thân  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tư  có  trong  khi  ấy. 

357. 


Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh  thức,  ý  là  ý 
xứ,  ý  quyền,  thức  uẩn  mà  thuộc  về  thân  thức  giới  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  tâm  có 
trong  khi  ấy. 

358. 


Lạc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  vui,  sở  hữu  tâm  lạc,  hưởng  cảnh  an  vui 
sanh  từ  thân  xúc,  dụng  nạp  hứng  chịu  sự  an  vui  sanh  từ  thân  xúc.  Như  thế  gọi  là  lạc  có 
trong  khi  ấy. 

359. 


Nhứt  tăm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  đình  trụ  vững  vàng  của  tâm  trong  khi  nào,  đây  gọi  là 
nhứt  tâm  có  trong  khi  ấy. 

360. 

Ý  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng, 
bạch  tịnh  thức,  ý  xứ,  ý  quyền,  thức,  thức  uẩn  mà  thuộc  về  thân  thức  giới  trong  khi  nào, 
đây  gọi  là  ý  quyền  có  trong  khi  ấy. 

361. 

Lạc  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  thân  thích,  thân  sướng  sanh  từ  xúc,  thân 
thọ  lạc,  hưởng  sướng  và  trạng  thái  hưởng  cảnh  vui  sướng  sanh  từ  thân  xúc  trong  khi 
nào,  đây  gọi  là  lạc  quyền  có  trong  khi  ấy. 

362. 

Mạng  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu,  hiện 
tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  dinh  dưỡng,  gọi  mạng  quyền  tức  là  cách 
sống  còn  của  danh  pháp.  Như  thế  gọi  là  mạng  quyền  có  trong  khi  ấy. 

363. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 


364. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


77 


Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  tam  quyền,  xúc  1 . . .  thân  thức  giới  1,  pháp  xứ 
1,  pháp  giới  1  đều  có  trong  khi  đó.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh 
cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

365. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  nhứt  tâm,  mạng  quyền.  Hay  là  những 
pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  thức  uẩn)  cũng  có 
trong  khi  ấy.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  vô  ký. 

Dứt  ngũ  thức  quả  thiện. 

b)  Ý  giới  quả  thiện. 

366. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  ý  giới  quả  (thiện)  đồng  sanh  xả,  hoặc  có 
sắc  làm  cảnh...  hoặc  có  xúc  làm  cảnh.  Hay  là  những  cảnh  nào  mở  mối  phát  sanh  do 
nghiệp  thiện  Dục  giới  để  làm  tích  trữ  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ, 
xả,  nhứt  tâm,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp 
phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  cũng  có  trong  khi  đó.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp 
vô  ký. 

367. 

Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng  chạm,  thái 
độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 

368. 

Thọ  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  sở  hữu  tâm  hưởng  sự  không  vui  không  buồn  khổ  sanh 
từ  sự  xúc  chạm  của  ý  giới,  cách  hứng  chịu  sự  không  vui  không  khổ  (buồn)  của  tâm  sanh 
từ  ý  xúc,  thái  độ  dụng  nạp  lãnh  lấy  sự  không  vui  không  khổ  (buồn)  của  tâm  sanh  từ  ý 
xúc.  Như  thế  gọi  là  thọ  có  trong  khi  ấy. 

369. 


Tưởng  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhớ  tưởng,  cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng,  sanh  từ 
xúc  phối  hợp  cùng  ý  giới.  Khi  nào  như  thế  đó,  mới  gọi  là  tưởng  có  trong  khi  ấy. 

370. 

Tư  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  tính  làm,  cách  định  hành  động,  thái  độ  cố  quyết 
hành  động  sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  ý  giới.  Như  thế  gọi  là  tư  có  trong  khi  ấy. 

371. 

Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  thức,  thức  uẩn,  tâm  địa, 
tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền  và  ý  giới,  đó  gọi  là  tâm  có  trong  khi  ấy. 

372. 

Tầm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  tìm  cảnh,  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  toan  tính,  cách 
đem  tâm  đến  cảnh,  cách  đem  tâm  áp  vào  cảnh,  cách  đem  tâm  khan  khít  cảnh.  Như  thế 
gọi  là  tầm  có  trong  khi  ấy. 


78 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


373. 

Tứ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  gìn  giữ  cảnh  cho  tâm,  chăm  nom,  kềm  giữ,  săn 
sóc  cảnh,  tâm  khan  khít  cảnh  và  cách  tâm  dính  theo  cảnh.  Như  thế  gọi  là  tứ  có  trong  khi 
ấy. 

374. 


Xả  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  sở  hữu  tâm  hưởng  phi  hỷ  phi  phi  hỷ  sanh  từ  ý 
xúc,  sự  hưởng  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  trạng  thái  hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc 
sanh  từ  ý  xúc  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  xả  có  trong  khi  ấy. 

375. 


Nhứt  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  đình  trụ  của  tâm  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  nhứt  tâm 
có  trong  khi  ấy. 

376. 

Ý  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  thức,  thức  uẩn,  tâm 
địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền  hòa  chung  nhau  với  ý  giới.  Đây  gọi  là  ý  quyền 
có  trong  khi  ấy. 

377. 

Xả  quyền  trong  khi  có  ra  saol  Khi  nào  sở  hữu  tâm  phi  hỷ  phi  phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc,  sự 
hưởng  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  trạng  thái  hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ 
ý  xúc  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  xả  quyền  có  trong  khi  ấy. 

378. 

Mạng  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu,  hiện 
tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  dinh  dưỡng,  gọi  mạng  quyền  tức  là  cách 
sống  còn  của  danh  pháp.  Như  thế  gọi  là  mạng  quyền  có  trong  khi  ấy. 

379. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

380. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  tam  quyền,  xúc  1 ...  ý  giới  1,  pháp  xứ  1,  pháp 
giới  1  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có 
trong  khi  ấy.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

381. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  nhứt  tâm,  mạng  quyền.  Hay  là 
những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  thức  uẩn) 
ngoài  ra  cũng  như  thế.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chơn  tướng  này  gọi 
là  pháp  vô  ký. 


Dứt  ý  giới  quả  thiện. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitakci)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


79 


c)  Ý  thức  giói  quả  thiện. 

Đồng  sanh  hỷ  tho. 

382. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  thức  giới  quả  (thiện)  đồng  sanh  hỷ  thọ,  hoặc  có 
sắc  làm  cảnh...  hoặc  có  pháp  làm  cảnh;  hay  là  những  cảnh  nào  mở  mối  sanh  ra  do  thiện 
Dục  giới  đã  làm  tích  trữ  nghiệp  tạo  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ, 
hỷ,  lạc,  nhứt  tâm,  ý  quyền,  (thọ)  hỷ  quyền,  mạng  quyền  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là 
những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  đó.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  pháp  vô  ký. 

383. 

Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng  chạm,  thái 
độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 

384. 

Thọ  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  làm  trong  tâm  vui,  sự  làm  trong  tâm  vui  thích  sanh  từ  nơi 
xúc  hòa  trộn  với  ý  thức  giới,  sự  hưởng  (cảnh)  vui  thích  sanh  từ  nơi  ý  xúc,  thái  độ  hứng 
chịu  (cảnh)  vui  thích  sanh  từ  ý  xúc,  lúc  nào  như  thế  đây  gọi  là  thọ  có  trong  khi  ấy. 

385. 

Tưởng  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhớ  tưởng,  cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng,  sanh  từ 
xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Khi  nào  như  thế,  đó  mới  gọi  là  tưởng  có  trong  khi  ấy. 

386. 

Tư  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  tính  làm,  cách  định  hành  động,  thái  độ  cố  quyết 
hành  động  sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tư  có  trong  khi  ấy. 

387. 

Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch 
tịnh  thức,  ý  xứ,  ý  quyền,  thức,  thức  uẩn  thuộc  ý  thức  giới  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là 
tâm  có  trong  khi  ấy. 

388. 

Tầm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  tìm  cảnh,  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  toan  tính,  cách 
đem  tâm  đến  cảnh,  cách  đem  tâm  áp  vào  cảnh,  cách  đem  tâm  khan  khít  cảnh  có  trong 
khi  nào,  thì  tầm  có  trong  khi  ấy. 

389. 

Tứ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  giữ  gìn  cảnh  cho  tâm,  chăm  nom,  kềm  giữ,  săn 
sóc  cảnh,  tâm  khan  khít  cảnh  và  cách  tâm  dính  theo  cảnh.  Như  thế  gọi  là  tứ  có  trong  khi 
ấy. 

390. 

Pháp  hỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  mừng  no  cả  thân  tâm,  sự  hớn  hở,  sự  hân 
hoan,  sự  hài  lòng,  vui  tươi,  hoan  lạc  và  rất  mừng.  Như  thế  gọi  là  pháp  hỷ  có  trong  khi 
ấy. 


80 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


391. 

Lạc  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  vui,  sở  hữu  tâm  lạc,  huởng  cảnh  an  vui 
sanh  từ  ý  xúc,  dụng  nạp  hứng  chịu  an  vui  sanh  từ  ý  xúc.  Nhu  thế  gọi  là  lạc  có  trong  khi 
ấy. 

392. 

Nhứt  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sụ  đình  trụ  của  tâm  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  nhứt  tâm 
có  trong  khi  ấy. 

393. 

Ý  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sụ  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  thức,  tâm  địa,  tâm 
tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý  quyền  sanh  từ  ý  thức  giới  có  trong  khi  nào,  thì  ý  quyền  có  trong 
khi  ấy. 

394. 

Hỷ  (thọ)  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  hỷ,  sở  hữu  tâm  lạc,  sụ  huởng 
cảnh  an  vui  sanh  từ  ý  xúc,  hay  dụng  nạp  hứng  chịu  sự  an  vui  sanh  từ  ý  xúc  nhu  thế  trong 
khi  ấy  vẫn  có  hỷ  (thọ)  quyền. 

395. 

Mạng  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sụ  sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu,  hiện 
tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  dinh  duỡng,  gọi  mạng  quyền  tức  là  cách 
sống  còn  của  danh  pháp.  Nhu  thế  gọi  là  mạng  quyền  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

396. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nuong  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tuớng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

397. 

Nhu  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thục,  tam  quyền,  xúc  1 ...  ý  thức  giới  1,  pháp  xứ  1, 
pháp  giới  1  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nuơng  sanh  cũng 
có  trong  khi  đó.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

398. 

Hành  uẩn  trong  khỉ  có  ra  sao?  Nhu  là  xúc,  tu,  tầm,  tứ,  hỷ,  nhứt  tâm,  mạng  quyền,  hay 
là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nuong  sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tuởng  uẩn  và  thức  uẩn) 
ngoài  ra  cũng  nhu  thế.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tuớng  này  gọi 
là  pháp  vô  ký. 

Dứt  ý  thức  giới  quả  thiện  đồng  sanh  hỷ  thọ. 

Đồng  sanh  xả  tho. 

399. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  thức  giới  quả  (thiện)  đồng  sanh  xả  thọ,  hoặc  có 
sắc  làm  cảnh...  hoặc  có  pháp  làm  cảnh...  Hay  là  những  cảnh  nào  mở  mối  phát  sanh  do 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasanginĩ)  -  (Cảo  Bán) 


81 


thiện  Dục  giới  đã  làm  tích  trữ  nghiệp  tạo  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm, 
tứ,  xả,  nhứt  tâm,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những 
pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  đó.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  vô  ký. 

400. 

Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng  chạm,  thái 
độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 

401. 

Thọ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  hưởng  cảnh  phi  hỷ  phi  phi  hỷ  sanh  từ 
ý  thức  giới  xúc,  sự  hưởng  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  trạng  thái  hứng  chịu  cảnh 
phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  thọ  có  trong  khi  ấy. 

402. 

Tưởng  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhớ  tưởng,  cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng,  sanh  từ 
xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Khi  nào  như  thế  mới  gọi  là  tưởng  có  trong  khi  ấy. 

403. 

Tư  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  tỉnh  làm,  cách  định  hành  động,  thái  độ  cố  quyết 
hành  động  sanh  từ  xúc  phối  hợp  cùng  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tư  có  trong  khi  ấy. 

404. 

Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  biết  cảnh  tức  là  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch 
tịnh  thức,  ý  xứ,  ý  quyền,  thức,  thức  uẩn  thuộc  ý  thức  giới  cỏ  trong  khi  nào,  đây  gọi  là 
tâm  có  trong  khi  ấy. 

405. 

Tầm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  tìm  cảnh,  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  toan  tính,  cách 
đem  tâm  đến  cảnh,  cách  đem  tâm  áp  vào  cảnh,  cách  đem  tâm  khan  khít  cảnh,  có  trong 
khi  nào,  đây  gọi  là  tầm  có  trong  khi  ấy. 

406. 

Tứ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  giữ  gìn  cảnh  cho  tâm,  chăm  nom,  kềm  giữ,  săn 
sóc  cảnh  cho  tâm,  khan  khít  cảnh  và  cách  tâm  dính  theo  cảnh.  Như  thế  gọi  là  tứ  có  trong 
khi  ấy. 

407. 

Xả  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  sở  hữu  tâm  phi  hỷ  phi  phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc,  sự  hưởng 
cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  trạng  thái  hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc  cũng  sanh  từ  ý 
xúc  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  xả  có  trong  khi  ấy. 

408. 


Nhứt  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  đình  trụ  của  tâm  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  nhứt  tâm 
có  trong  khi  ấy. 


409. 


82 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Ý  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh  thức,  ý  xứ, 
ý  quyền,  thức,  thức  uẩn  thuộc  ý  thức  giới  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  ý  quyền  có  trong 
khi  ấy. 

410. 

Xả  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sở  hữu  tâm  phi  hỷ  phi  phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc, 
sự  hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc  và  dụng  nạp  lãnh  lấy  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc. 
Như  thế  gọi  là  xả  quyền  có  trong  khi  ấy. 

411. 

Mạng  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu,  hiện 
tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  dinh  dưõng,  gọi  mạng  quyền  tức  là  cách 
sống  còn  của  danh  pháp.  Như  thế  gọi  là  mạng  quyền  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

412. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

413. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  tam  quyền,  xúc  1 ...  ý  thức  giới  1,  pháp  xứ  1, 
pháp  giới  1  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  cũng 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

414. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  nhứt  tâm,  mạng  quyền.  Hay  là 
những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  thức  uẩn) 
ngoài  ra  cũng  thế.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  vô  ký. 

Dứt  ý  thức  giới  quả  thiện  đồng  sanh  xả  thọ. 

d)  Tám  tâm  đại  quả. 

415. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  thức  giới  quả  (thiện)  đồng  sanh  hỷ  (thọ),  tưong 
ưng  trí,  hoặc  có  sắc  làm  cảnh...  hoặc  có  pháp  làm  cảnh.  Hay  là  những  cảnh  nào  mở  mối 
phát  sanh...  đồng  sanh  hỷ  thọ,  tưong  ưng  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  hỷ  thọ,  bất  tưong  ưng 
trí...  đồng  sanh  hỷ  thọ,  bất  tưong  ưng  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  xả  thọ,  tưong  ưng  trí... 
đồng  sanh  xả  thọ,  tưong  ưng  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  xả  thọ,  bất  tưong  ưng  trí...  đồng 
sanh  xả  thọ,  bất  tưong  ưng  trí  hữu  dẫn...  sanh  ra  do  thiện  Dục  giới  đã  làm  tích  trữ  nghiệp 
tạo  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  vô  ký. 


Căn  vô  ký  tức  là  vô  tham...  Căn  vô  ký  tức  là  vô  sân...  Căn  vô  ký  tức  là  vô  si... 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

Dứt  tám  tâm  đại  quả. 


416. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


83 


2)  Quả  Sắc  giói. 

417. 

-  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng 
đề  mục  đất. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục. . .  chứng  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất. . .  thành  tựu  quả  do  thiện 
sắc  giới  đã  làm  tích  trữ  nghiệp  tạo  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi 
ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

-  Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  chế  chỉ  tầm  tứ  đắc  nhị  thiền. . .  tam  thiền. . . 
tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  đề  mục  đất  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô 
phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất,  không  khổ,  không  lạc,  do  trừ  lạc  khổ,  đặng 
thành  tựu  quả  do  thiện  sắc  giới  đã  làm  tích  trữ  nghiệp  tạo  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô 
phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

Dứt  quả  Sắc  giới. 

3)  Quả  Vô  sắc  giói. 

418. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới  do  vượt  khỏi  những  tưởng  hữu  sắc,  diệt 
tưởng  phẫn  nhuế,  không  tác  ý  tưởng  dị  trừ  luôn  lạc,  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng 
Không  vô  biên  xứ  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  do  lướt  qua  những  tưởng  còn  hình  thức,  vắng  lặng  tưởng  phẫn  nhuế  không 
tác  ý  tưởng  dị,  trừ  luôn  lạc,  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Không  vô  biên  xứ...  thành 
tựu  quả  do  thiện  Vô  sắc  giới  đã  tích  trữ  nghiệp  tạo  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng 
dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

419. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới  nhờ  lướt  khỏi  những  tưởng  Không  vô 
biên  xứ  trừ  luôn  lạc,  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Thức  vô  biên  xứ...  trong  khi  nào, 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  vượt  qua  tất  cả  Không  vô  biên  xứ  trừ  luôn  lạc,  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với 
tưởng  Thức  vô  biên  xứ  thành  tựu  quả  do  thiện  Vô  sắc  giới  đã  làm  tích  trữ  nghiệp  tạo 


84 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  vô  ký. 

420. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới  do  lướt  khỏi  tất  cả  thức  vô  biên  trừ  luôn 
lạc,  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Vô  sở  hữu  xứ  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng 
dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  (theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới)  do  lướt  qua  khỏi  tất  cả  Thức  vô  biên 
xứ,  trừ  luôn  lạc,  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Vô  sở  hữu  xứ...  thành  tựu  quả  do  thiện 
Vô  sắc  giới  đã  tích  trữ  tạo  nghiệp  trong  khi  nào,  thi  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

421. 


Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  hành  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới  do  lướt  qua  tất  cả  Vô  sở  hữu  xứ, 
trừ  luôn  lạc,  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ...  trong  khi 
nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  lướt  qua  tất  cả  tưởng  Vô  sở  hữu  xứ,  trừ  luôn  lạc,  chứng  tứ  thiền  đồng  sanh 
với  tưởng  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ...  thành  tựu  quả  do  thiện  Vô  sắc  giới  tích  trữ 
nghiệp  tạo  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

Dứt  tâm  quả  Vô  sắc  giới. 


4)  Quả  siêu  thế  (Lokuttaravipãka).  ( Cách  rộng  có  20) 
a)  Quả  của  tâm  đạo  thứ  nhất. 

Phần  tinh  tiến  hành. 

422. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  co  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  so,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  so  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt...  trong  khi  nào, 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  so  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  (vô  ngã  tướng)  mà  hành 
nan  đắc  trì...  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong 
khi  nào,  thi  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô 
ký. 

423. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


85 


Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt...  trong  khi  nào, 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  vô  chứng  (vô  thường  tướng)  mà 
hành  nan  đắc  trì...  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  vô  ký. 

424. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt...  trong  khi  nào, 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  (khổ  não  tướng)  mà  hành 
nan  đắc  trì...  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong 
khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô 
ký. 

425. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  chế  chỉ  tầm  tứ  đắc  nhị 
thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì...  trong 
khi  nào,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  trì,  quả  như  đây...  chủng  tiêu 
diệt  mà  hành  nan  đắc  trì;  thiện  như  đây  chủng  vô  chứng  mà  hành  nan  đắc  trì,  quả  như 
đây...  chủng  vô  chứng  mà  hành  nan  đắc  trì;  thiện  như  đây  chủng  phi  nội  mà  hành  nan 
đắc  trì,  quả  như  đây  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  vô  ký. 

426. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  mà  hành  nan  đắc  cấp...  hành  dị  đắc  trì. . .  mà  hành  dị  đắc  cấp. . .  đắc  nhị  thiền. . .  đắc 
tam  thiền. . .  đắc  tứ  thiền. . .  đắc  sơ  thiền. . .  đắc  ngũ  thiền  mà  hành  dị  đắc  cấp...  trong  khi 
nào,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc  cấp,  quả  như  đây...  chủng  tiêu  diệt 
mà  hành  dị  đắc  cấp;  thiện  như  đây. . .  chủng  vô  chứng  mà  hành  dị  đắc  cấp,  quả  như  đây... 
chủng  vô  chứng  mà  hành  dị  đắc  cấp;  thiện  như  đây. . .  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc  cấp, 
quả  như  đây  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp 
vô  ký. 

Dứt  phần  tịnh  tiến  hành. 

Phần  tịnh  tiêu  diệt. 

427. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 


86 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khởi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt...  trong  khi  nào, 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt...  thành  tựu  quả  do  thiền 
thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

428. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt...  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  vô  chứng...  thành  tựu  quả  do  thiền 
thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

429. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt...  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội...  thành  tựu  quả  do  thiền 
thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

430. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  chế  chỉ  tầm  tứ  đắc  nhị 
thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt...  trong 
khi  nào,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu  diệt,  quả  như  đây...  chủng  tiêu  diệt,  thiện  như  đây 
chủng  vô  chứng,  quả  như  đây...  chủng  vô  chứng,  thiện  như  đây  chủng  phi  nội,  quả  như 
đây  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

Dứt  phần  tịnh  tiêu  diệt. 

Tiêu  diệt  tiến  hành. 

431. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc 
trì...  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  thiện. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitakci)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


87 


Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  trì... 
thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

432. 


Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao ? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc 
trì...  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  vô  chứng  mà  hành  nan  đắc  trì... 
thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

433. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao ? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khởi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc 
trì...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì... 
thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

434. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  chế  chỉ  tầm  tứ. . .  đắc  nhị 
thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành 
nan  đắc  trì...  trong  khi  nào,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  trì,  quả  như 
đây...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  trì,  thiện  như  đây...  chủng  vô  chứng  mà  hành  nan 
đắc  trì,  quả  như  đây...  chủng  vô  chứng  mà  hành  nan  đắc  trì,  thiện  như  đây...  chủng  phi 
nội  mà  hành  nan  đắc  trì,  quả  như  đây  thì  xúc ...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

435. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  cấp...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc  trì... 
chủng  tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc  cấp...  chế  chỉ  tầm  tứ  đắc  nhị  thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền... 
đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc  cấp...  trong  khi  nào, 
thiện  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc  cấp,  quả  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  mà 
hành  dị  đắc  cấp,  thiện  như  đây...  chủng  vô  chứng  mà  hành  dị  đắc  cấp,  quả  như  đây... 
chủng  vô  chứng  mà  hành  dị  đắc  cấp,  thiện  như  đây...  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc  cấp, 
quả  như  đây  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp 
vô  ký. 


88 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Dứt  tiêu  diệt  tiến  hành. 


Phần  tịnh  tiến  hành  ( suddhika  appanihita). 

436. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội...  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội...  thành  tựu  quả  do  thiền 
thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

437. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội...  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  vô  chứng...  thành  tựu  quả  do  thiền 
thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

438. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội...  trong  khi  nào, 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt...  thành  tựu  quả  do  thiền 
thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

439. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  chế  chỉ  tầm  tứ  đắc  nhị 
thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  phi  nội...  trong 
khi  nào,  thiện  như  đây...  chủng  phi  nội,  quả  như  đây...  chủng  phi  nội,  thiện  như  đây... 
chủng  vô  chứng,  quả  như  đây...  chủng  phi  nội,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu  diệt,  quả  như 
đây  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

Dứt  phần  tịnh  tiến  hành. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


89 


Phi  nôi  tiến  hành. 

440. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc 
trì...  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì... 
thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

441. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc 
trì...  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  vô  chứng  mà  hành  nan  đắc  trì... 
thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

442. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khỉ  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc 
trì...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  trì... 
thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

443. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  chế  chỉ  tầm  tứ  đắc  nhị 
thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành 
nan  đắc  trì...  trong  khi  nào,  thiện  như  đây...  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì,  quả  như 
đây...  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì,  thiện  như  đây...  chủng  vô  chứng  mà  hành  nan 
đắc  trì,  quả  như  đây...  chủng  vô  chứng  mà  hành  nan  đắc  trì,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu 
diệt  mà  hành  nan  đắc  trì,  quả  như  đây  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

444. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục  đắc  sơ  thiền 


90 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  cấp...  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc  trì...  chủng  phi 
nội  mà  hành  dị  đắc  cấp...  chế  chỉ  tầm  tứ  đắc  nhị  thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ 
thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc  cấp...  trong  khi  nào,  thiện  như 
đây...  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc  cấp,  quả  như  đây...  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc 
cấp,  thiện  như  đây...  chủng  vô  chứng  mà  hành  dị  đắc  cấp,  quả  như  đây...  chủng  vô  chứng 
mà  hành  dị  đắc  cấp,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc  cấp,  quả  như  đây 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

Dứt  phi  nội  tiến  hành. 


445. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao ? 

Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  siêu  thế...  tu  niệm  xứ  siêu  thế...  tu  chánh  cần  siêu  thế...  tu  như 
ý  túc  siêu  thế...  tu  thất  giác  chi  siêu  thế...  tu  đế  siêu  thế...  tu  chỉ  siêu  thế...  tu  pháp  siêu 
thế...  tu  uẩn  siêu  thế...  tu  xứ  siêu  thế...  tu  giới  siêu  thế...  tu  thực  siêu  thế...  tu  xúc  siêu 
thế...  tu  thọ  siêu  thế...  tu  tưởng  siêu  thế...  tu  tư  siêu  thế...  tu  tâm  siêu  thế  là  cơ  quan  ra 
khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc 
sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt...  chủng  vô  chứng...  chủng 
phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì...  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong 
như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  pháp  vô  ký. 

Dứt  lối  rộng  hai  mươi. 


446. 


Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục  trưởng... 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt...  hành  nan  đắc  trì  có  dục 
trưởng...  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi 
nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

447. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục  trưởng... 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


91 


Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  vô  chứng  mà  hành  nan  đắc  trì  có 
dục  trưởng...  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong 
khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô 
ký. 

448. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bậc  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu 
chứng  bậc  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục  trưởng. . . 
trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. . ..  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

Bậc  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì  có 
dục  trưởng. . .  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong 
khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. . ..  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp 
vô  ký. 

449. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bậc  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bậc  ban  sơ,  chế  chỉ  tầm  tứ,  đắc  nhị 
thiền. . .  tam  thiền. . .  tứ  thiền. . .,  đắc  sơ  thiền. . .  đắc  ngũ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục 
trưởng...  trong  khi  nào,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục 
trưởng;  quả  như  đây. . .  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục  trưởng;  thiện  như  đây. . .  chủng  vô 
chứng  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục  trưởng;  quả  như  đây. . .  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục 
trưởng;  thiện  như  đây. . .  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục  trưởng;  quả  như  đây 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

450. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bậc  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bậc  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  mà  hành  nan  đắc  cấp  có  dục  trưởng. . .  hành  dị  đắc  trì  có  dục  trưởng. . .  hành  dị  đắc 
cấp  có  dục  trưởng. . .  chế  chỉ  tầm  tứ  đắc  nhị  thiền. . .  tam  thiền. . .  tứ  thiền. . .  đắc  sơ  thiền. . . 
đắc  ngũ  thiền  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng. . .  trong  khi  nào,  thiện  như  đây. . .  chủng 
tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng;  quả  như  đây. . .  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục 
trưởng;  thiện  như  đây. . .  chủng  vô  chứng  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng;  quả  như 
đây. . .  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng;  thiện  như  đây. . .  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc 
cấp  có  dục  trưởng;  quả  như  đây  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

451. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bậc  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu 
chứng  bậc  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  có  dục  trưởng. . . 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

Bậc  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  có  dục  trưởng. . .  thành 
tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì  xúc. . . 
vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 


92 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


452. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  có  dục  trưởng... 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  vô  chứng  có  dục  trưởng...  thành 
tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì  xúc. . . 
vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

453. 


Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  có  dục  trưởng... 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  có  dục  trưởng...  thành  tựu 
quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô 
phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

454. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  chế  chỉ  tầm  tứ  đắc  nhị 
thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  có  dục 
trưởng...  trong  khi  nào,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  có  dục  trưởng,  quả  như  đây... 
chủng  tiêu  diệt  có  dục  trưởng,  thiện  như  đây...  chủng  vô  chứng  có  dục  trưởng,  quả  như 
đây...  chủng  tiêu  diệt  có  dục  trưởng,  thiện  như  đây...  chủng  phi  nội  có  dục  trưởng,  quả 
như  đây  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô 
ký. 

455. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc 
trì  có  dục  trưởng...  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  trì  có 
dục  trưởng...  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong 
khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô 
ký. 

456. 


Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao? 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


93 


Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc 
trì  có  dục  trưởng...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  vô  chứng  mà  hành  nan  đắc  trì  có 
dục  trưởng...  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong 
khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô 
ký. 

457. 


Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc 
trì  có  dục  trưởng...  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  chứng  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì  có 
dục  trưởng...  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong 
khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô 
ký. 

458. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao  ?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  chế  chỉ  tầm  tứ  đắc  nhị 
thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành 
nan  đắc  trì  có  dục  trưởng...  trong  khi  nào,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan 
đắc  trì  có  dục  trưởng,  quả  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục  trưởng, 
thiện  như  đây...  chủng  vô  chứng  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục  trưởng,  quả  như  đây...  chủng 
vô  chứng  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục  trưởng,  thiện  như  đây...  chủng  phi  nội  mà  hành 
nan  đắc  trì  có  dục  trưởng,  quả  như  đây  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

459. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  cấp  có  dục  trưởng...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành 
dị  đắc  trì  có  dục  trưởng...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng...  chế  chỉ 
tầm  tứ  đắc  nhị  thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng 
tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng...  trong  khi  nào,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu 
diệt  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng,  quả  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc 
cấp  có  dục  trưởng,  thiện  như  đây...  chủng  vô  chứng  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng, 
quả  như  đây...  chủng  vô  chứng  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng,  thiện  như  đây...  chủng 
phi  nội  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng,  quả  như  đây  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong 
khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

460. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 


94 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khởi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  có  dục  trưởng... 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  có  dục  trưởng...  thành  tựu 
quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  vô 
phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

461. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khỉ  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  có  dục  trưởng... 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  vô  chứng  có  dục  trưởng...  thành 
tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì  xúc. . . 
vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

462. 


Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  có  dục  trưởng  trong 
khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp 
thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  có  dục  trưởng...  thành 
tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi  nào,  thì  xúc. . . 
vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

463. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  chế  chỉ  tầm  tứ  đắc  nhị 
thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  có  dục 
trưởng...  trong  khi  nào,  thiện  như  đây...  chủng  phi  nội  có  dục  trưởng,  quả  như  đây... 
chủng  phi  nội  có  dục  trưởng,  thiện  như  đây...  chủng  vô  chứng  có  dục  trưởng,  quả  như 
đây...  chủng  vô  chứng  có  dục  trưởng,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  có  dục  trưởng,  quả 
như  đây  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô 
ký. 

464. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì 
có  dục  trưởng...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


95 


Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục 
trưởng...  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong  khi 
nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

465. 


Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao ? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khởi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì 
có  dục  trưởng...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  vô  chứng  mà  hành  nan  đắc  trì  có 
dục  trưởng...  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong 
khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô 
ký. 

466. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì 
có  dục  trưởng...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  trì  có 
dục  trưởng...  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong 
khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô 
ký. 

467. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  chế  chỉ  tầm  tứ  đắc  nhị 
thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành 
nan  đắc  trì  có  dục  trưởng...  trong  khi  nào,  thiện  như  đây...  chủng  phi  nội  mà  hành  nan 
đắc  trì  có  dục  trưởng,  quả  như  đây...  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục  trưởng, 
thiện  như  đây...  chủng  vô  chứng  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục  trưởng,  quả  như  đây...  chủng 
phi  nội  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục  trưởng,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan 
đắc  trì  có  dục  trưởng,  quả  như  đây  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

468. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  bằng  chủng  phi  nội  mà  hành  nan  đắc  cấp  có  dục  trưởng...  chủng  phi  nội  mà  hành 
dị  đắc  trì  có  dục  trưởng...  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng...  chế  chỉ  tầm 
tứ  đắc  nhị  thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  chủng  phi  nội 
mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng,  thiện  như  đây...  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc  cấp  có 
dục  trưởng,  quả  như  đây...  chủng  phi  nội  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng,  thiện  như 
đây...  chủng  vô  chứng  mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng,  quả  như  đây...  chủng  vô  chứng 


96 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


mà  hành  dị  đắc  cấp  có  dục  trưởng,  thiện  như  đây...  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  dị  đắc  cấp 
có  dục  trưởng,  quả  như  đây  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chơn  tướng 
này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

469. 


Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  siêu  thế...  tu  niệm  xứ  siêu  thế...  tu  chánh  cần  siêu  thế...  tu  như 
ý  túc  siêu  thế...  tu  quyền  siêu  thế...  tu  lực  siêu  thế.,  tu  giác  chi  siêu  thế...  tu  đế  siêu  thế... 
tu  chỉ  siêu  thế...  tu  pháp  siêu  thế...  tu  uẩn  siêu  thế...  tu  xứ  siêu  thế...  tu  giới  siêu  thế...  tu 
thực  siêu  thế...  tu  xúc  siêu  thế...  tu  thọ  siêu  thế...  tu  tưởng  siêu  thế...  tu  tư  siêu  thế...  tu 
tâm  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban 
sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...,  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  có  dục  trưởng...  trong  khi  nào, 
thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  thiện. 

Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  trì... 
chủng  vô  chứng...  chủng  phi  nội  có  dục  trưởng...  có  cần  trưởng...  có  tâm  trưởng...  có 
thẩm  trưởng  thành  tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế  đã  tu  tiến  đặng  xong  như  lối  đó  trong 
khi  nào,  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô 
ký. 

Dứt  quả  của  tâm  đạo  thứ  nhứt. 


b)  Quả  của  tâm  đạo  thứ  hai,  ba  và  tư. 

470. 


Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

Bực  tu  tiến  siêu  thế  có  thiền  là  cơ  quan  ra  khởi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo,  hầu  chứng  bực  thứ 
hai  đặng  cho  nhẹ  nhàng  tham  ái  và  sân  độc.  Hầu  chứng  bực  thứ  ba  đặng  trừ  tuyệt  tham 
ái  và  sân  độc...  hầu  chứng  bậc  thứ  tư  đặng  trừ  tuyệt  sắc  ái,  vô  sắc  ái,  ngã  mạn,  phóng 
dật  và  vô  minh  không  còn,  tĩnh  ly  chư  dục  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì. . .  trong  khi 
nào,  thì  xúc...  tri  dĩ  tri  quyền...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  pháp  thiện. 

Bậc  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục  đắc  sơ  thiền  bằng  chủng  tiêu  diệt  mà  hành  nan  đắc  trì. . .  thành 
tựu  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu  hành  đặng  xong  trong  khi  nào,  thì  xúc. . .  tri  cụ  tri 
quyền. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. . .  hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương 
sanh  cũng  có  trong  khi  ấy. . . .  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

471. 

-  Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng  chạm,  thái 
độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy . . . . 

-  Trí  cụ  trí  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu  thấu, 
trạch  pháp,  lựa  chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tính,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách 
hiểu  rành,  sự  nghĩ  ngợi,  suy  xét,  gạn  xét,  quán  xét,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như  đèn,  tuệ  như 
ánh  sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng  cung,  tuệ  như 
kẻ  dẫn  đường,  tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não,  trạch  pháp,  chánh  kiến,  trạch  pháp  giác  chi,  là  chi 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


97 


của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Khi  nào  như  thế,  đây  gọi  là  tri  cụ  tri  quyền  có  trong  khi 
ấy. . .  hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  cũng  có  trong  khi  đó.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

Dứt  quả  siêu  thế. 


5)  Vô  ký  quả  bất  thiện. 

472. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Nhãn  thức  quả  (bất  thiện)  đồng  sanh  xả  có  sắc  làm  cảnh  phát  sanh. . . 

-  Nhĩ  thức  quả  (bất  thiện)  đồng  sanh  xả  có  thinh  làm  cảnh  phát  sanh. . . 

-  Tỷ  thức  quả  (bất  thiện)  đồng  sanh  xả  có  khí  làm  cảnh  phát  sanh. . . 

-  Thiệt  thức  quả  (bất  thiện)  đồng  sanh  xả  có  vị  làm  cảnh  phát  sanh. . . 

-  Thân  thức  quả  (bất  thiện)  đồng  sanh  khổ  có  xúc  làm  cảnh  phát  sanh  do  bất  thiện  đã. . . 
làm  chất  chứa  nghiệp  tạo  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  khổ,  nhất  tâm,  ý 
quyền,  khổ  quyền,  mạng  quyền  đều  có  trong  khi  ấy. 

Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. . . . 

473. 

-  Xúc  trong  khi  có  ra  sao  ?  Khi  nào  có  sự  đụng,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng  chạm,  thái 
độ  xúc  chạm.  Lúc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy . . . . 

-  Thọ  trong  khi  có  ra  sao  ?  Sự  không  thích  hợp  với  thân,  sự  khổ  thân  sanh  từ  xúc,  hòa  trộn 
noi  thân  thức  giới;  sự  hưởng  cảnh  không  thích  hợp  thành  khổ  sanh  từ  noi  thân  xúc;  thái 
độ  hứng  chịu  cảnh  không  thích  hợp  thành  khổ  sanh  từ  noi  thân  xúc.  Lúc  nào  như  thế, 
đây  gọi  là  thọ  có  trong  khi  ấy. 

-  Khổ  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  thích  hợp  với  thân,  sự  khổ  thân  sanh  từ  xúc  hòa  trộn 
noi  thân  xúc;  sự  hưởng  cảnh  không  thích  hợp  thành  khổ  sanh  từ  noi  thân  xúc;  thái  độ 
hứng  chịu  cảnh  không  thích  hợp  thành  khổ  sanh  từ  noi  thân  xúc.  Lúc  nào  như  thế,  đây 
gọi  là  khổ  có  trong  khi  ấy. 

-  Khổ  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  thích  hợp  với  thân,  sự  khổ  thân  sanh  từ  xúc, 
hòa  trộn  noi  thân  xúc;  sự  hưởng  cảnh  không  thích  hợp  thành  khổ  sanh  từ  noi  thân  xúc; 
thái  độ  hứng  chịu  cảnh  không  thích  hợp  thành  khổ  sanh  từ  noi  thân  xúc.  Lúc  nào  như 
thế,  đây  gọi  là  khổ  quyền  có  trong  khi  ấy...  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong 
sanh  cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

474. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  tam  quyền,  xúc  1 . . .  thân  thức  giới  1,  pháp  xứ 
1,  pháp  giới  1  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  cũng 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

475. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  nhứt  tâm,  mạng  quyền.  Hay  là  những 
pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  thức  uẩn)  ngoài  ra 
cũng  có.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 


98 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


476. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  thức  giới  thành  quả  đồng  sanh  xả  hoặc  có  sắc 
làm  cảnh...  hoặc  có  xúc  làm  cảnh.  Hay  là  những  cảnh  nào  mở  mối  sanh  ra  do  bất  thiện 
đã  làm  tích  trữ  nghiệp  tạo  ra  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả,  nhứt 
tâm,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc 
nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

477. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  tam  quyền,  xúc  1,  ý  giới  1,  pháp  xứ  1,  pháp 
giới  1  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có 
trong  khi  ấy.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

478. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  nhứt  tâm,  mạng  quyền.  Hay  là 
những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  thức  uẩn) 
ngoài  ra  cũng  có.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  vô  ký. 

479. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  thức  giới  thành  quả  đồng  sanh  xả  hoặc  có  sắc 
làm  cảnh...  hoặc  có  pháp  làm  cảnh.  Hay  là  những  cảnh  nào  mở  mối  sanh  ra  do  bất  thiện 
đã  làm  chất  chứa  nghiệp  tạo  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả,  nhứt 
tâm,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc 
nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

480. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  tam  quyền,  xúc  1...  ý  thức  giới  1,  pháp  xứ  1, 
pháp  giới  1  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

481. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  nhứt  tâm,  mạng  quyền.  Hay  là 
những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  thức  uẩn) 
cũng  có  trong  khi  ấy.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  đó.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  pháp  vô  ký. 

Dứt  vô  ký  quả  bất  thiện. 


6)  Dục  giói  tố  ịkamavacarakiriya). 

482. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  giới  thành  tố  phi  thiện  phi  bất  thiện  và  phi  dị 
thục  quả  do  nghiệp  tạo,  đồng  sanh  xả  hoặc  có  sắc  làm  cảnh...  hoặc  có  xúc  làm  cảnh.  Hay 
những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả, 
nhứt  tâm,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasangim)  -  (Cảo  Bán) 


99 


sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô 
ký. 

483. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  tam  quyền,  xúc  1,  ý  giới  1,  pháp  xứ  1,  pháp 
giới  1  đều  có  trong  khi  đó.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

484. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  thọ,  tầm,  tứ,  nhứt  tâm,  mạng  quyền.  Hay  là 
những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  thức  uẩn)  đều 
có  trong  khi  đó.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp 
vô  ký. 

485. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khỉ  có  ra  sao?  Ý  thức  giới  thành  tố  phi  thiện  phi  bất  thiện  và  phi 
nghiệp  quả,  đồng  sanh  hỷ  (thọ),  hoặc  có  sắc  làm  cảnh...  hoặc  có  pháp  làm  cảnh.  Hay  là 
những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  (pháp) 
hỷ,  lạc,  nhứt  tâm,  cần  quyền,  định  quyền,  ý  quyền,  hỷ  (thọ)  quyền,  mạng  quyền  đều  có 
trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

486. 

-  Xúc  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  đụng,  cách  chạm  nhau,  hành  vi  đụng  chạm,  thái 
độ  xúc  chạm,  lúc  nào  như  thế  đây  gọi  là  xúc  có  trong  khi  ấy. 

-  Nhứt  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  tâm  đình  trụ  một  chồ,  vững  lòng  vắng  lặng, 
không  tán  loạn,  không  lao  chao,  tâm  không  bối  rối,  pháp  chỉ,  định  quyền,  định  lực  và 
chánh  định  có  trong  khi  nào,  thì  nhứt  tâm  có  trong  khi  ấy. 

-  Cần  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  siêng  năng  của  tâm,  cách  cố  gắng,  trạng  thái  tinh 
tấn,  sự  sấn  sướt,  sự  lướt  tới,  thái  độ  tiến  đến,  sự  ráng  thêm,  cách  chịu  đựng,  lối  bền  dẻo, 
không  lui  sụt,  không  lơ  là,  không  bỏ  qua  việc  làm,  duy  trì  phận  sự,  cũng  gọi  cần,  cần 
quyền  hay  cần  lực  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  cần  quyền  có  trong  khi  ấy. 

-  Định  quyền  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  đình  trụ  của  tâm,  cách  đình  trụ  của  tâm,  sự  vững 
vàng  của  tâm,  tâm  không  tán  loạn,  không  lao  chao,  không  xao  xuyến,  sự  vắng  lặng,  cũng 
gọi  chỉ  hay  định  quyền,  định  lực  có  trong  khi  nào,  đây  gọi  là  định  quyền  có  trong  khi 
ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

487. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  ngũ  quyền,  xúc  1,  ý  thức  giới  1,  pháp  xứ  1, 
pháp  giới  1  đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  cũng 
có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

488. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  (pháp)  hỷ,  nhứt  tâm,  cần  quyền, 
định  quyền,  mạng  quyền.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  (mà  trừ  ra 


100 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  thức  uẩn)  đều  có  trong  khi  đó.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi 
ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

489. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  thức  giới  thành  tố  (kỉriyã)  phi  thiện,  phi  bất 
thiện  và  phi  nghiệp  quả  (lammavipãka)  đồng  sanh  xả  hoặc  có  sắc  làm  cảnh...  hoặc  có 
pháp  làm  cảnh.  Hay  là  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  nào,  thì  xúc,  thọ,  tưởng, 
tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả,  nhứt  tâm,  cần  quyền,  định  quyền,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền 
đều  có  trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  cũng  có  trong  khi 
ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

490. 

Như  là  tứ  uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  thực,  ngũ  quyền,  xúc  1,  ý  thức  giới  1,  pháp  xứ  1, 
pháp  giới  1 .  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  đều  có  trong  khi  ấy.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

491. 

Hành  uẩn  trong  khi  có  ra  sao  ?  Như  là  xúc,  tư,  tầm,  tứ,  nhứt  tâm,  cần  quyền,  định  quyền, 
mạng  quyền.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  (mà  trừ  ra  thọ  uẩn,  tưởng 
uẩn  và  thức  uẩn)  đều  có  trong  khi  đó.  Đây  gọi  là  hành  uẩn  có  trong  khi  ấy.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

492. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  thức  giới  thành  tố  phi  thiện,  phi  bất  thiện  và  phi 
nghiệp  quả,  đồng  sanh  hỷ  tưong  ưng  trí,  hoặc  có  sắc  làm  cảnh...  hoặc  có  pháp  làm  cảnh. 
Hay  là  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra...  đồng  sanh  hỷ,  tưong  ưng  trí  hữu  dẫn...  đồng 
sanh  hỷ  bất  tưong  ưng  trí...  Câu  sanh  hỷ,  bất  tưong  ưng  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  xả 
tưong  ưng  trí...  đồng  sanh  xả  tưong  ưng  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  xả  bất  tưong  ưng  trí... 
đồng  sanh  xả  bất  tưong  ưng  trí  hữu  dẫn  sanh  ra  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

493. 


Căn  vô  ký  tức  là  vô  tham...  Căn  vô  ký  tức  là  vô  sân...  Căn  vô  ký  tức  là  vô  si...  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

Dứt  Dục  giới  to. 


7)  Sắc  giói  tố  (rupavacarakiriya). 

494. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  ứng  cúng  tu  tiến  thiền  sắc  giới  tố  (kiriyã)  phi 
thiện,  phi  bất  thiện  và  phi  nghiệp  quả,  an  vui  tại  thế,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng 
đề  mục  đất. . .  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy...  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  pháp  vô  ký. 


495. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


101 


Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  ứng  cúng  tu  tiến  thiền  sắc  giới  tố,  phi  thiện, 
phi  bất  thiện  và  phi  nghiệp  quả,  an  vui  tại  thế,  chế  chỉ  tầm  tứ  đắc  nhị  thiền...  tam  thiền... 
tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  bằng  đề  mục  đất...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô 
phóng  dật  có  trong  khi  ấy...  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

Dứt  Sắc  giới  to. 


8)  Vô  sắc  giói  tố  (arupavacarakiriya). 

496. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  ứng  cúng  tu  tiến  thiền  Vô  sắc  giới  tố  phi 
thiện,  phi  bất  thiện  và  phi  nghiệp  quả,  chỉ  an  vui  hiện  thế  do  lướt  khỏi  những  sắc  tưởng 
nhờ  sự  vắng  lặng  nơi  tưởng  phẫn  nhuế  do  không  tác  ý  tưởng  dị,  trừ  luôn  lạc  chứng  tứ 
thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Không  vô  biên  xứ  không  khổ  không  lạc,  đã  trừ  lạc  khổ... 
trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy...  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
pháp  vô  ký. 

497. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  ứng  cúng  tu  tiến  thiền  Vô  sắc  giới  tố  phi 
thiện,  phi  bất  thiện  và  phi  nghiệp  quả,  chỉ  an  vui  hiện  tại  do  vượt  qua  những  tưởng 
Không  vô  biên  xứ,  trừ  luôn  lạc  mới  chứng  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Thức  vô  biên 
xứ  phi  khổ  phi  lạc  do  trừ  lạc  khổ...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi 
ấy...  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

498. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  ứng  cúng  tu  tiến  thiền  Vô  sắc  giới  tố,  phi 
thiện,  phi  bất  thiện  và  phi  nghiệp  quả,  chỉ  an  vui  hiện  thế  do  lướt  qua  những  tưởng  Thức 
vô  biên  xứ,  trừ  luôn  lạc  chứng  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Vô  sở  hữu  xứ,  không  khổ 
không  lạc,  do  trừ  lạc  khổ...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy...  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

499. 

Chư  pháp  vô  ký  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  ứng  cúng  tu  tiến  thiền  Vô  sắc  giới  tố,  phi 
thiện,  phi  bất  thiện  và  phi  nghiệp  quả,  chỉ  an  vui  hiện  thế  do  vượt  qua  những  tưởng  Vô 
sở  hữu  xứ,  trừ  luôn  lạc,  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ, 
không  khổ,  không  lạc,  do  trừ  lạc  khổ...  trong  khi  nào,  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong 
khi  ấy...  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 


Căn  vô  ký  tức  là  vô  tham...  Căn  vô  ký  tức  là  vô  sân...  Căn  vô  ký  tức  là  vô  si...  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

Dứt  Vô  sắc  giới  to,  dứt  tập  tâm  sanh. 


500. 


102 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Phần  c.  THIÊN  SẮC  PHÁP  (Rupakandam) 


501. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Quả  của  pháp  thiện  và  bất  thiện  trong  cõi  Dục 
giới,  Sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn, 
pháp  thành  tố,  phi  thiện,  phi  bất  thiện  và  phi  nghiệp  quả,  tất  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  vô  ký. 

502. 

Tất  cả  sắc  pháp  là  chỉ?  Như  là  sắc  tứ  đại  sung  và  sắc  y  sinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  đó 
gọi  là  tất  cả  sắc  pháp. 


I.  ĐẦU  ĐÈ  (Mãtika) 

1)  Phần  nhứt  đề. 

503. 

Tất  cả  sắc  pháp  cũng  gọi  là  phi  nhân,  vô  nhân,  bất  tương  ưng  nhân,  hành  động  theo  với 
duyên  thành  pháp  hữu  vi,  thành  sắc  pháp,  thành  pháp  hiệp  thế,  thành  cảnh  của  lậu,  thành 
cảnh  của  triền,  thành  cảnh  của  phược,  thành  cảnh  của  bộc,  thành  cảnh  của  phối,  thành 
cảnh  của  cái,  thành  cảnh  của  khinh  thị,  thành  cảnh  của  thủ,  thành  cảnh  của  phiền  não, 
thành  cảnh  của  pháp  vô  ký,  thành  không  biết  cảnh,  thành  phi  sở  hữu  tâm,  thành  bất 
tương  ưng  tâm,  thành  phi  dị  thục  quả,  thành  phi  dị  thục  nhân,  thành  phi  phiền  toái  mà 
cảnh  phiền  não,  thành  phi  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ,  thành  phi  pháp  vô  tầm  hữu  tứ,  thuộc 
pháp  vô  tầm  vô  tứ,  thành  phi  pháp  đồng  sanh  hỷ,  thành  phi  pháp  đồng  sanh  lạc,  thành 
pháp  phi  đồng  sanh  xả,  thành  pháp  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thành  pháp  phi  ba  đạo  cao  tuyệt 
trừ,  thành  pháp  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thành  pháp  phi  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt 
trừ,  thành  phi  nhân  sanh  tử,  thành  phi  nhân  đến  Níp  Bàn,  thành  phi  hữu  học,  thành  phi 
vô  học,  thành  pháp  hy  thiểu,  thành  pháp  Dục  giới,  thành  pháp  phi  sắc  giới,  thành  pháp 
phi  Vô  sắc  giới,  thành  pháp  hiệp  thế,  thành  phi  pháp  siêu  thế,  thành  pháp  bất  định,  thành 
pháp  phi  bất  định,  thành  pháp  hiện  tại  bị  lục  thức  biết,  nó  là  vô  thường,  đã  bị  sự  già  bao 
vây.  Sắc  yếu  hiệp  phần  một  như  thế  này. 

Dứt  phần  nhứt  đề. 


2)  Phần  nhị  đề. 


Sắc  yếu  hiệp  phần  hai: 

-  Chơn  sắc  y  sinh  cũng  có;  chon  sắc  phi  y  sinh  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thủ  cũng  có;  chon  sắc  phi  thủ  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thủ  cảnh  thủ  cũng  có;  chơn  sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  bị  thấy  cũng  có;  chơn  sắc  không  bị  thấy  cũng  có. 


504. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


103 


-  Chơn  sắc  đối  chiếu  cũng  có;  chơn  sắc  không  đối  chiếu  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  quyền  cũng  có;  chơn  sắc  phi  quyền  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  đại  sung  cũng  có;  chơn  sắc  phi  đại  sung  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  biểu  tri  cũng  có;  chơn  sắc  phi  biểu  tri  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  có  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có;  chơn  sắc  không  có  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  sanh  chung  với  tâm  cũng  có;  chơn  sắc  không  sanh  chung  với  tâm  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  luân  chuyển  theo  tâm  cũng  có;  chơn  sắc  không  luân  chuyển  theo  tâm  cũng 
có. 

-  Chơn  sắc  bên  trong  cũng  có;  chơn  sắc  bên  ngoài  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thô  cũng  có;  chơn  sắc  tế  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  viễn  cũng  có;  chơn  sắc  cận  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  nuơng  nhãn  xúc  sanh  ra  cũng  có;  chơn  sắc  không  nuơng  nhãn  xúc  sanh  ra 
cũng  có. 

-  Chơn  sắc  nuơng  thọ  sanh  ra  do  nhãn  xúc...  (nuơng)  tuởng...  (nuơng)  tư...  (nuơng)  nhãn 
thức  cũng  có;  chon  sắc  không  phải  nhãn  thức  nuơng  sanh  ra  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  chồ  nương  của  nhĩ  xúc  sanh  ra...  của  tỷ  xúc...  của  thiệt  xúc...  của  thân  xúc 
cũng  có;  chơn  sắc  chẳng  phải  chồ  nương  của  thân  xúc  sanh  ra  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  mà  thọ  nương  sanh  từ  thân  xúc...  tưởng...  tư...  thân  thức  cũng  có;  chơn  sắc 
không  phải  chồ  nương  của  thân  thức  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  cảnh  của  nhãn  xúc  cũng  có;  chơn  sắc  phi  cảnh  của  nhãn  xúc  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  cảnh  của  thọ  sanh  từ  nhãn  xúc...  của  tưởng...  của  tư...  của  nhãn  thức  cũng  có; 
chơn  sắc  phi  cảnh  của  nhãn  thức  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  cảnh  của  nhĩ  xúc...  của  tỷ  xúc...  của  thiệt  xúc...  của  thân  xúc  cũng  có;  chơn 
sắc  phi  cảnh  của  thân  xúc  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  cảnh  của  thọ  sanh  từ  thân  xúc...  của  tưởng...  của  tư...  của  thân  thức  cũng  có; 
chơn  sắc  phi  cảnh  của  thân  thức  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  nhãn  xứ  cũng  có;  chơn  sắc  phi  nhãn  xứ  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  nhĩ  xứ  cũng  có;  chơn  sắc  phi  nhĩ  xứ  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  tỷ  xứ...  thiệt  xứ...  thân  xứ  cũng  có;  chơn  sắc  phi  thành  thân  xứ  cũng 
có. 

-  Chơn  sắc  thành  sắc  xứ  cũng  có;  chơn  sắc  thành  phi  sắc  xứ  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  thinh  xứ...  khí  xứ...  vị  xứ...  xúc  xứ  cũng  có;  chơn  sắc  thành  phi  xúc  xứ 
cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  nhãn  giới  cũng  có;  chơn  sắc  phi  nhãn  giới  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  nhĩ  giới...  thành  tỷ  giới...  thành  thiệt  giới...  thành  thân  giới  cũng  có; 
chơn  sắc  thành  phi  thân  giới  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  sắc  giới  cũng  có;  chơn  sắc  thành  phi  sắc  giới  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  thinh  giới...  khí  giới...  vị  giới...  xúc  giới  cũng  có;  chơn  sắc  thành  phi 
xúc  giới  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  nhãn  quyền  cũng  có;  chơn  sắc  thành  phi  nhãn  quyền  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  nhĩ  quyền...  thành  tỷ  quyền...  thành  thiệt  quyền...  thành  thân  quyền 
cũng  có;  chơn  sắc  thành  phi  thân  quyền  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  nữ  quyền  cũng  có;  chơn  sắc  thành  phi  nữ  quyền  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  nam  quyền  cũng  có;  chơn  sắc  thành  phi  nam  quyền  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  mạng  quyền  cũng  có;  chơn  sắc  thành  phi  mạng  quyền  cũng  có. 


104 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chơn  sắc  thành  thân  biểu  tri  cũng  có;  chon  sắc  thành  phi  thân  biểu  tri  cũng  có. 

-  Chon  sắc  thành  khẩu  biểu  tri  cũng  có;  chon  sắc  thành  phi  khẩu  biểu  tri  cũng  có. 

-  Chon  sắc  hu  không4  chất  cũng  có;  chơn  sắc  phi  hu  không  chất  cũng  có. 

-  Chon  sắc  thủy  chất  cũng  có;  chơn  sắc  phi  thủy  chất  cũng  có. 

-  Chon  sắc  thành  sắc  khinh  cũng  có;  chon  sắc  thành  phi  sắc  khinh  cũng  có. 

-  Chon  sắc  thành  sắc  thích  dụng5  cũng  có;  chon  sắc  thành  phi  sắc  thích  dụng  cũng  có. 

-  Chon  sắc  sanh  ị upacaya )  cũng  có;  chơn  sắc  phi  sắc  sanh  cũng  có. 

-  Chon  sắc  thành  sắc  thừa  kế  (santati)  cũng  có;  chon  sắc  thành  phi  sắc  thừa  kế  (santati) 
cũng  có. 

-  Chon  sắc  thành  sắc  lão  cũng  có;  chon  sắc  thành  phi  sắc  lão  cũng  có. 

-  Chơn  sắc  thành  sắc  vô  thuờng  (aniccatã)  cũng  có;  chơn  sắc  thành  phi  sắc  vô  thuờng 
cũng  có. 

-  Chon  sắc  thành  đoàn  thực  cũng  có;  chơn  sắc  thành  phi  đoàn  thực  cũng  có. 

Sắc  yếu  hiệp  phần  nhị  nhu  đây. 

Dứt  phần  nhị  đề. 


3)  Phần  tam  đề. 

505. 

Tam  yếu  hiệp  sắc 

-  Sắc  nội  thành  y  sinh,  sắc  ngoại  thành  y  sinh  cũng  có,  thành  phi  y  sinh  cũng  có. 

-  Sắc  nội  thành  thủ.  sắc  ngoại  thành  thủ  cũng  có,  thành  phi  thủ  cũng  có. 

-  Sắc  nội  thành  thủ  cảnh  thủ.  sắc  ngoại  thành  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  thủ  cảnh 
thủ  cũng  có. 

-  Sắc  nội  thành  bất  kiến,  sắc  ngoại  thành  kiến  cũng  có,  thành  bất  kiến  cũng  có. 

-  Sắc  nội  thành  đối  chiếu,  sắc  ngoại  thành  đối  chiếu  cũng  có,  thành  vô  đối  chiếu  cũng 
có. 

-  Sắc  nội  thành  quyền,  sắc  ngoại  thành  quyền  cũng  có,  thành  phi  quyền  cũng  có. 

-  Sắc  nội  thành  phi  đại  sung,  sắc  ngoại  thành  đại  sung  cũng  có,  thành  phi  đại  sung  cũng 
có. 

-  Sắc  nội  thành  phi  biểu  tri.  sắc  ngoại  thành  biểu  tri  cũng  có,  thành  phi  biểu  tri  cũng 
có. 

-  Sắc  nội  thành  không  nuơng  tâm  làm  sở  sanh,  sắc  ngoại  thành  nuơng  tâm  làm  sở  sanh 
cũng  có,  thành  không  nuơng  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có. 

-  Sắc  nội  thành  phi  đồng  sanh  tồn  với  tâm.  sắc  ngoại  thành  đồng  sanh  tồn  với  tâm  cũng 
có,  thành  phi  đồng  sanh  tồn  với  tâm  cũng  có. 

-  Sắc  nội  thành  phi  tùng  tâm  thông  luu.  sắc  ngoại  thành  tùng  tâm  thông  lưu  cũng  có, 
thành  phi  tùng  tâm  thông  lưu  cũng  có. 

-  Sắc  nội  thành  thô.  sắc  ngoại  thành  thô  cũng  có,  thành  tế  cũng  có. 

-  Sắc  nội  thành  cận.  sắc  ngoại  thành  cận  cũng  có,  thành  viễn  cũng  có. 

-  Sắc  ngoại  không  nương  nhãn  xúc  sanh,  sắc  nội  nương  nhãn  xúc  sanh  cũng  có,  không 
nương  nhãn  xúc  sanh  cũng  có. 


4  sắc  hư  không  còn  gọi  là  sắc  giao  giới. 

5  Sắc  thích  dụng  tức  là  sắc  thích  sự. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


1 05 


-  Sắc  ngoại  không  nương  thọ  sanh  từ  nhãn  xúc...  tưởng...  tư...  nhãn  thức,  sắc  nội  nương 
nhãn  thức  cũng  có,  không  nương  nhãn  thức  cũng  có. 

-  Sắc  ngoại  không  nương  nhĩ  xúc  sanh...  tỷ  xúc...  thiệt  xúc...  thân  xúc.  sắc  nội  nương 
thân  xúc  sanh  cũng  có,  không  nương  thân  xúc  sanh  cũng  có. 

-  Sắc  ngoại  không  nương  thọ  sanh  từ  thân  xúc...  tưởng...  tư...  thân  thức,  sắc  nội  nương 
thân  thức  sanh  ra  cũng  có,  không  nương  thân  thức  sanh  ra  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  cảnh  của  nhãn  xúc.  sắc  ngoại  thành  cảnh  của  nhãn  xúc  cũng  có, 
không  thành  cảnh  của  nhãn  xúc  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  cảnh  của  thọ  sanh  từ  nhãn  xúc...  của  tưởng...  của  tư...  của  nhãn 
thức.  Sắc  ngoại  thành  cảnh  của  nhãn  thức  cũng  có,  không  thành  cảnh  của  nhãn  thức 
cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  cảnh  của  nhĩ  xúc...  tỷ  xúc...  thiệt  xúc...  thân  xúc.  sắc  ngoại  thành 
cảnh  của  thân  xúc  cũng  có,  không  thành  cảnh  của  thân  xúc  cũng  có. 

-  Sắc  nội  thành  cảnh  của  thọ  sanh  từ  thân  xúc...  của  tưởng...  của  tư...  của  thân  thức,  sắc 
ngoại  thành  cảnh  của  thân  thức  cũng  có,  không  thành  cảnh  của  thân  thức  cũng  có. 

-  Sắc  ngoại  thành  phi  nhãn  xứ.  sắc  nội  thành  nhãn  xứ  cũng  có,  thành  phi  nhãn  xứ  cũng 
có. 

-  Sắc  ngoại  thành  phi  nhĩ  xứ...  thành  phi  tỷ  xứ...  thành  phi  thiệt  xứ...  thành  phi  thân  xứ. 
Sắc  nội  thành  thân  xứ  cũng  có,  thành  phi  thân  xứ  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  sắc  xứ.  sắc  ngoại  thành  sắc  xứ  cũng  có,  không  thành  sắc  xứ 
cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  thinh  xứ...  không  thành  khí  xứ...  không  thành  vị  xứ...  không 
thành  xúc  xứ.  sắc  ngoại  thành  xúc  xứ  cũng  có,  không  thành  xúc  xứ  cũng  có. 

-  Sắc  ngoại  không  thành  nhãn  giới,  sắc  nội  thành  nhãn  giới  cũng  có,  không  thành  nhãn 
giới  cũng  có. 

-  Sắc  ngoại  không  thành  nhĩ  giới...  không  thành  tỷ  giới...  không  thành  thiệt  giới...  không 
thành  thân  giới,  sắc  nội  thành  thân  giới  cũng  có,  không  thành  thân  giới  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  sắc  giới,  sắc  ngoại  thành  sắc  giới  cũng  có,  không  thành  sắc  giới 
cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  thinh  giới...  không  thành  khí  giới...  không  thành  vị  giới...  không 
thành  xúc  giới,  sắc  ngoại  thành  xúc  giới  cũng  có,  không  thành  xúc  giới  cũng  có. 

-  Sắc  ngoại  không  thành  nhãn  quyền,  sắc  nội  thành  nhãn  quyền  cũng  có,  không  thành 
nhãn  quyền  cũng  có. 

-  Sắc  ngoại  không  thành  nhĩ  quyền...  không  thành  tỷ  quyền...  không  thành  thiệt  quyền... 
không  thành  thân  quyền,  sắc  nội  thành  thân  quyền  cũng  có,  không  thành  thân  quyền 
cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  nữ  quyền,  sắc  ngoại  thành  nữ  quyền  cũng  có,  không  thành  nữ 
quyền  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  nam  quyền,  sắc  ngoại  thành  nam  quyền  cũng  có,  không  thành 
nam  quyền  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  mạng  quyền,  sắc  ngoại  thành  mạng  quyền  cũng  có,  không  thành 
mạng  quyền  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  thân  biểu  tri.  sắc  ngoại  thành  thân  biểu  tri  cũng  có,  không  thành 
thân  biểu  tri  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  khẩu  biểu  tri.  sắc  ngoại  thành  khẩu  biểu  tri  cũng  có,  không  thành 
khẩu  biểu  tri  cũng  có. 


106 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Sắc  nội  không  thành  hư  không  giới,  sắc  ngoại  thành  hư  không  giới  cũng  có,  không 
thành  hư  không  giới  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  thủy  chất,  sắc  ngoại  thành  thủy  chất  cũng  có,  không  thành  thủy 
chất  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  sắc  khinh,  sắc  ngoại  thành  sắc  khinh  cũng  có,  không  thành  sắc 
khinh  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  sắc  nhu.  sắc  ngoại  thành  sắc  nhu  cũng  có,  không  thành  sắc  nhu 
cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  sắc  thích  dụng,  sắc  ngoại  thành  sắc  thích  dụng  cũng  có,  không 
thành  sắc  thích  dụng  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  sắc  sanh,  sắc  ngoại  thành  sắc  sanh  (upacaya)  cũng  có,  không 
thành  sắc  sanh  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  sắc  thừa  kế  (santati).  sắc  ngoại  thành  sắc  thừa  kế  cũng  có,  không 
thành  sắc  thừa  kế  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  sắc  lão  (ịaratã).  sắc  ngoại  thành  sắc  lão  cũng  có,  không  thành 
sắc  lão  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  sắc  vô  thường  (anỉccatã).  sắc  ngoại  thành  sắc  vô  thường  cũng 
có,  không  thành  sắc  vô  thường  cũng  có. 

-  Sắc  nội  không  thành  đoàn  thực,  sắc  ngoại  thành  đoàn  thực  cũng  có,  không  thành  đoàn 
thực  cũng  có. 

Tam  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu 

Dứt  phần  tam  đề. 


4)  Phần  tứ  đầu  đề. 

506. 

Tứ  yếu  hiệp  sắc 

-  Sắc  y  sinh  thành  thủ  cũng  có,  thành  phi  thủ  cũng  có.  sắc  bất  y  sinh  thành  thủ  cũng 
có,  thành  phi  thủ  cũng  có. 

-  Sắc  y  sinh  thành  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có.  sắc  bất  y  sinh 
thành  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có. 

-  Sắc  y  sinh  thành  đối  chiếu  cũng  có,  thành  vô  đối  chiếu  cũng  có.  sắc  bất  y  sinh  thành 
đối  chiếu  cũng  có,  thành  vô  đối  chiếu  cũng  có. 

-  Sắc  y  sinh  thành  thô  cũng  có,  thành  tế  cũng  có.  sắc  bất  y  sinh  thành  thô  cũng  có, 
thành  tế  cũng  có. 

-  Sắc  y  sinh  thành  viễn  cũng  có,  thành  cận  cũng  có.  sắc  bất  y  sinh  thành  viễn  cũng  có, 
thành  cận  cũng  có. 

-  Sắc  thủ  thành  hữu  kiến  cũng  có,  thành  bất  kiến  cũng  có.  sắc  phi  thủ  thành  hữu  kiến 
cũng  có,  thành  bất  kiến  cũng  có. 

-  Sắc  thủ  thành  đối  chiếu  cũng  có,  thành  vô  đối  chiếu  cũng  có.  sắc  phi  thủ  thành  đối 
chiếu  cũng  có,  thành  vô  đối  chiếu  cũng  có. 

-  Sắc  thủ  thành  tứ  đại  sung  cũng  có,  không  thành  tứ  đại  sung  cũng  có.  sắc  phi  thủ  thành 
tứ  đại  sung  cũng  có,  không  thành  tứ  đại  sung  cũng  có. 

-  Sắc  thủ  thành  thô  cũng  có,  thành  tế  cũng  có.  sắc  phi  thủ  thành  thô  cũng  có,  thành  tế 
cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


107 


-  Sắc  thủ  thành  viễn  cũng  có,  thành  cận  cũng  có.  sắc  phi  thủ  thành  viễn  cũng  có,  thành 
cận  cũng  có. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  thành  hữu  kiến  cũng  có,  thành  bất  kiến  cũng  có.  sắc  phi  thủ  cảnh 
thủ  thành  hữu  kiến  cũng  có,  thành  bất  kiến  cũng  có. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  thành  hữu  đối  chiếu  cũng  có,  thành  vô  đối  chiếu  cũng  có.  sắc  phi 
thủ  cảnh  thủ  thành  hữu  đối  chiếu  cũng  có,  thành  vô  đối  chiếu  cũng  có. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  thành  đại  sung  cũng  có,  không  thành  đại  sung  cũng  có.  sắc  phi  thủ 
cảnh  thủ  thành  đại  sung  cũng  có,  không  thành  đại  sung  cũng  có. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  thành  thô  cũng  có,  thành  tế  cũng  có.  sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  thành  thô 
cũng  có,  thành  tế  cũng  có. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  thành  viễn  cũng  có,  thành  cận  cũng  có.  sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  thành 
viễn  cũng  có,  thành  cận  cũng  có. 

-  Sắc  xúc  chạm  đặng  thành  quyền  cũng  có,  không  thành  quyền  cũng  có.  sắc  xúc  chạm 
không  đặng  thành  quyền  cũng  có,  không  thành  quyền  cũng  có. 

-  Sắc  xúc  chạm  đặng  thành  đại  sung  cũng  có,  không  thành  đại  sung  cũng  có.  sắc  xúc 
chạm  không  đặng  thành  đại  sung  cũng  có,  không  thành  đại  sung  cũng  có. 

-  Sắc  quyền  thành  thô  cũng  có,  thành  tế  cũng  có.  sắc  phi  quyền  thành  thô  cũng  có, 
thành  tế  cũng  có. 

-  Sắc  quyền  thành  viễn  cũng  có,  thành  cận  cũng  có.  sắc  phi  quyền  thành  viễn  cũng  có, 
thành  cận  cũng  có. 

-  Sắc  tứ  đại  sung  thành  thô  cũng  có,  thành  tế  cũng  có.  sắc  phi  đại  sung  thành  thô  cũng 
có,  thành  tế  cũng  có. 

-  Sắc  đại  sung  thành  viễn  cũng  có,  thành  cận  cũng  có.  sắc  phi  đại  sung  thành  viễn  cũng 
có,  thành  cận  cũng  có. 

-  Sắc  thấy  đặng,  sắc  nghe  đặng,  sắc  biết  đặng,  sắc  tỏ  ngộ  đặng. 

Tứ  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  phần  tứ  đầu  đề. 


5)  Phần  ngũ  đầu  đề. 

507. 

Ngũ  yếu  hiệp  sắc.  Chất  đất,  chất  nuớc,  chất  lửa,  chất  gió  và  sắc  y  sinh. 
Ngũ  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  phần  ngũ  đầu  đề. 


6)  Phần  lục  đầu  đề. 

508. 

Lục  yếu  hiệp  sắc.  sắc  mà  nhãn  thức  biết  đặng,  sắc  mà  nhĩ  thức  biết  đặng,  sắc  mà  tỷ  thức 
biết  đặng,  sắc  mà  thiệt  thức  biết  đặng,  sắc  mà  thân  thức  biết  đặng,  sắc  mà  ý  thức  biết 
đặng.  Lục  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  phần  lục  đầu  đề. 


108 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


7)  Phần  thất  đầu  đề. 

509. 

Thất  yếu  hiệp  sắc.  sắc  mà  nhãn  thức  đáng  biết,  sắc  mà  nhĩ  thức  đáng  biết,  sắc  mà  tỷ 
thức  đáng  biết,  sắc  mà  thiệt  thức  đáng  biết,  sắc  mà  thân  thức  đáng  biết,  sắc  mà  ý  giới 
đáng  biết,  sắc  mà  ý  thức  giới  đáng  biết.  Thất  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  phần  thất  đầu  đề. 


8)  Phần  bát  đầu  đề. 

510. 

Bát  yếu  hiệp  sắc.  sắc  mà  nhãn  thức  phải  biết,  sắc  mà  nhĩ  thức  phải  biết,  sắc  mà  tỷ  thức 
phải  biết,  sắc  mà  thiệt  thức  phải  biết,  sắc  mà  thân  thức  phải  biết,  đụng  sướng  cũng  có, 
đụng  khổ  cũng  có,  sắc  mà  ý  giới  nên  biết  và  sắc  mà  ý  thức  giới  nên  biết.  Bát  yếu  hiệp 
sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  phần  bát  đầu  đề. 


9)  Phần  cửu  đầu  đề  (cửu  yếu  hiệp). 

511. 

Cửu  yếu  hiệp  sắc.  Nhãn  quyền,  nhĩ  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt  quyền,  thân  quyền,  nữ  quyền, 
nam  quyền,  mạng  quyền  và  sắc  phi  quyền.  Cửu  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  phần  cửu  đầu  đề. 


10)  Phần  thập  đầu  đề. 

512. 

Thập  yếu  hiệp  sắc.  Nhãn  quyền,  nhĩ  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt  quyền,  thân  quyền,  nữ  quyền, 
nam  quyền,  mạng  quyền,  sắc  phi  quyền  đụng  chạm  chẳng  đặng  cũng  có,  đụng  chạm 
không  đặng  cũng  có.  Thập  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  phần  thập  đầu  đề. 


11)  Phần  thập  nhứt  đầu  đề. 

513. 

Thập  nhứt  yếu  hiệp  sắc.  Nhãn  xứ,  nhĩ  xứ,  tỷ  xứ,  thiệt  xứ,  thân  xứ,  sắc  xứ,  thinh  xứ,  khí 
xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ  và  sắc  bất  kiến  vô  đối  chiếu  mà  liên  hệ  trong  pháp  xứ.  Thập  nhất  yếu 
hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  phần  thập  nhứt  đầu  đề  và  dứt  đầu  đề. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


109 


II.  THẬP  NHỨT  ĐÈ  XIỂN  MINH 
1)  Phần  nhứt  xiển  minh. 

514. 

Tất  cả  sắc  pháp  đều  là  phi  nhân,  đều  là  vô  nhân,  đều  là  bất  tuơng  ung  nhân,  đều  là  hữu 
duyên,  đều  là  hữu  vi,  đều  gọi  là  sắc,  đều  là  hiệp  thế,  đều  là  cảnh  lậu,  đều  là  cảnh  triền, 
đều  là  cảnh  phuợc,  đều  là  cảnh  bộc,  đều  là  cảnh  phối,  đều  là  cảnh  cái,  đều  là  cảnh  khinh 
thị,  đều  là  cảnh  thủ,  đều  là  cảnh  phiền  não,  đều  là  pháp  vô  ký,  đều  là  không  biết  cảnh, 
đều  là  phi  sở  hữu  tâm,  đều  là  bất  tuơng  ung  tâm,  đều  là  phi  dị  thục  quả,  đều  là  phi  dị 
thục  nhân,  đều  là  phi  phiền  toái  mà  cảnh  phiền  não,  đều  là  phi  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ,  đều 
là  phi  pháp  vô  tầm  hữu  tứ,  đều  là  pháp  vô  tầm  vô  tứ,  đều  là  phi  đồng  sanh  pháp  hỷ,  đều 
là  phi  đồng  sanh  lạc,  đều  là  phi  đồng  sanh  xả,  đều  là  phi  so  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt 
trừ,  đều  là  chẳng  phải  hữu  nhân  so  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  đều  là  phi  nhân  sanh  tử 
và  phi  nhân  đến  Níp  Bàn,  đều  là  phi  hữu  học  và  phi  vô  học,  đều  là  pháp  hy  thiểu,  đều  là 
pháp  Dục  giới,  đều  là  phi  sắc  giới,  đều  là  phi  Vô  sắc  giới,  đều  là  pháp  liên  quan  luân 
hồi,  đều  là  phi  siêu  thế,  đều  là  bất  định,  đều  là  không  đua  ra  khỏi  khổ,  đều  là  vô  thuờng, 
đều  bị  sự  già  bao  vây,  đều  bị  6  thức  hiện  tại  biết  đặng,  sắc  yếu  hiệp  phần  nhứt  chỉ  có 
bấy  nhiêu. 

Dứt  phần  nhứt  xiên  minh. 


2)  Phần  nhị  xiển  minh. 

Phân  theo  (sắc)  V  sinh. 

515. 

Sắc  y  sinh  là  chi?  Nhãn  xứ,  nhĩ  xứ,  tỷ  xứ,  thiệt  xứ,  thân  xứ,  sắc  xứ,  thinh  xứ,  khí  xứ,  vị 
xứ,  nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền,  thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  hu  không  giới6,  sắc 
khinh,  sắc  nhu,  sắc  thích  dụng7,  sắc  sanh8  (upacaya),  sắc  thừa  kế  (santati),  sắc  lão 
(jarata),  sắc  vô  thuờng  (aniccata)  và  đoàn  thực. 

516. 

-  Sắc  mà  gọi  là  nhãn  xứ  đó  ra  sao?  Nhãn  nào  thành  sắc  thần  kinh9  nuông  sắc  tứ  đại  sung, 
liên  hệ  trong  thân  thể,  thành  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  chúng  sanh  đã  thấy,  đang 
thấy,  sẽ  thấy,  nên  thấy  thứ  sắc  thấy  đặng  và  đối  chiếu  (do  thâu  bằng  thần  kinh  nhãn), 
thứ  sắc  thấy  không  đặng  mà  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  nhãn,  cũng  gọi  là  nhãn  xứ, 
cũng  gọi  là  nhãn  giới,  cũng  gọi  là  nhãn  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng 
gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi  con 
nguơi,  cũng  gọi  con  mắt,  cũng  gọi  bờ  bên  này,  cũng  gọi  luống  không,  nhà  trống.  Những 
sắc  này  gọi  là  nhãn  xứ. 


6  Hư  không  giới  còn  gọi  là  sắc  giao  giới. 

7  Sắc  thích  dụng  còn  gọi  là  sắc  thích  sự. 

8  Sắc  sanh  còn  gọi  là  sắc  tích  trữ. 

9  Sắc  thần  kinh  còn  gọi  là  sắc  thanh  triệt. 


110 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Sắc  mà  gọi  là  nhãn  xứ  đó  ra  sao?  Nhãn  nào  thành  sắc  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung, 
liên  hệ  trong  thân  thể  mà  thấy  không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Nhập  với  sắc  hữu  kiến 
và  đối  chiếu  đặng,  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  nên  đối 
chiếu,  thứ  nhãn  nào  mà  thấy  không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  nhãn, 
cũng  gọi  là  nhãn  xứ,  cũng  gọi  là  nhãn  giới,  cũng  gọi  là  nhãn  quyền,  cũng  gọi  là  đời, 
cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng  gọi 
là  vật,  cũng  gọi  con  ngươi,  cũng  gọi  là  trống  không,  cũng  gọi  bờ  bên  này,  cũng  gọi  nhà 
trống,  luống  không.  Những  sắc  này  gọi  là  nhãn  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  nhãn  xứ  đó  ra  sao?  Nhãn  nào  thành  sắc  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung, 
liên  hệ  trong  thân  thể,  là  thức  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Nhãn  nào  là  đồ  không  thấy 
mà  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  nên 
đối  chiếu,  nhập  với  sắc  hữu  kiến  và  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  nhãn,  cũng  gọi  là 
nhãn  xứ,  cũng  gọi  là  nhãn  giới,  cũng  gọi  là  nhãn  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là 
môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  ranh  giới,  cũng  gọi  là  vật,  cũng 
gọi  nhà  trống,  cũng  gọi  là  con  mắt,  cũng  gọi  bờ  bên  này,  cũng  gọi  nhà  trống  luống  không. 
Những  sắc  này  gọi  là  nhãn  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  nhãn  xứ  đó  ra  sao?  Nhãn  nào  thành  sắc  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung, 
liên  hệ  trong  thân  thể,  là  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  do  nương  nhãn  nào  mà  nhãn 
xúc  mở  mối,  sắc  hoặc  đã  sanh  ra  rồi,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  nên  sanh...  .; 
do  nhờ  nương  nhãn  nào  mà  thọ  sanh  ra  từ  nhãn  xúc...  tưởng...  tư...  nhãn  thức  khai  đoan 
cho  sắc  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  nên  sanh...;  do  nương  nhãn 
nào  thì  nhãn  xúc  nhờ  sắc  làm  cảnh  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc 
nên  sanh...;  do  nương  nhãn  nào,  thọ  mà  sanh  từ  nhãn  xúc...  tưởng...  tư...  nhãn  thức  có 
sắc  làm  cảnh,  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  nên  sanh.  Đây  cũng  gọi 
là  nhãn,  cũng  gọi  là  nhãn  xứ,  cũng  gọi  là  nhãn  giới,  cũng  gọi  là  nhãn  quyền,  cũng  gọi  là 
đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  ranh  giới,  cũng 
gọi  là  vật,  cũng  gọi  là  trống,  cũng  gọi  con  mắt,  cũng  gọi  bờ  bên  này,  cũng  gọi  nhà  trống 
luống  không.  Những  sắc  này  gọi  là  nhãn  xứ. 

517. 

-  Sắc  mà  gọi  là  nhĩ  xứ  đó  ra  sao?  Nhĩ  nào  là  sắc  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  liên 
quan  thân  thể,  là  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng  (mà  chúng  sanh)  hoặc  đã  nghe, 
hoặc  đang  nghe,  hoặc  sẽ  nghe,  hoặc  đang  nghe  những  tiếng  là  thứ  không  thấy  mà  đối 
chiếu  đặng.  Nhĩ  nào  là  thứ  thấy  không  đặng  mà  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  nhĩ, 
cũng  gọi  là  nhĩ  nhập,  cũng  gọi  là  nhĩ  xứ,  cũng  gọi  là  nhĩ  giới,  cũng  gọi  là  nhĩ  quyền, 
cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là 
giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi  bờ  bên  này,  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi 
là  nhĩ  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  nhĩ  xứ  đó  ra  sao?  Nhĩ  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  liên  hệ 
trong  thân  thể,  thành  đồ  bất  kiến  hữu  đối  chiếu,  nhập  với  thinh  là  thứ  không  thấy  mà  đối 
chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  đáng  đối 
chiếu.  Thuộc  nhĩ  nào  là  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  nhĩ,  cũng 
gọi  là  nhĩ  xứ,  cũng  gọi  là  nhĩ  giới,  cũng  gọi  là  nhĩ  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là 
môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật,  cũng 
gọi  bờ  bên  này,  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  nhĩ  xứ. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


111 


-  Sắc  mà  gọi  là  nhĩ  xứ  đó  ra  sao?  Nhĩ  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  liên  hệ 
trong  thân  thể,  thành  đồ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Nhập  với  thinh  là  thứ  không 
thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu, 
hoặc  đáng  đối  chiếu  với  tiếng  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  nhĩ,  cũng 
gọi  là  nhĩ  xứ,  cũng  gọi  là  nhĩ  giới,  cũng  gọi  là  nhĩ  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là 
môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật,  cũng 
gọi  bờ  bên  này,  cũng  gọi  là  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  nhĩ  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  nhĩ  xứ  đó  ra  sao?  Nhĩ  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  hên  hệ 
trong  thân  thể,  thành  đồ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  do  nương  nhĩ  nào  thì  nhĩ  xúc 
mở  mối  tiếng  đã  sanh  ra,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  do  nương  nhĩ 
nào  mà  thọ  sanh  từ  nhĩ  xúc...  tưởng...  tư...  nhĩ  thức  mở  mối  tiếng  đã  sanh,  hoặc  đang 
sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  do  nương  nhĩ  nào,  nhĩ  xúc  mà  có  thinh  làm  cảnh 
đã  sanh  ra,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  do  nương  nhĩ  nào  thì  thọ 
sanh  từ  nhĩ  xúc...  tưởng...  tư...  nhĩ  thức  có  thinh  làm  cảnh  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc 
sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh.  Đây  cũng  gọi  là  nhĩ,  cũng  gọi  là  nhĩ  xứ,  cũng  gọi  là  nhĩ  giới, 
cũng  gọi  là  nhĩ  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi 
là  giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi  bờ  bên  này,  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này 
gọi  là  nhĩ  xứ. 

518. 

-  Sắc  mà  gọi  là  tỷ  xứ  đó  ra  sao?  Tỷ  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  liên  hệ  trong 
thân  thể,  là  đồ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  (thế  vậy  chúng  sanh)  đã  ngửi,  đang  ngửi, 
sẽ  ngửi,  đáng  ngửi,  nhập  với  khí  là  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng  đối  với  tỷ  nào 
thành  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  tỷ,  cũng  gọi  là  tỷ  xứ,  cũng  gọi 
là  tỷ  giới,  cũng  gọi  là  tỷ  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng 
gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi  thử  ngạn,  cũng  gọi  nhà 
không.  Những  sắc  này  gọi  là  tỷ  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  tỷ  xứ  đó  ra  sao?  Tỷ  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  liên  hệ  trong 
thân  thể,  là  đồ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  nhập  với  khí  là  đồ  không  thấy  mà  đối 
chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  đáng  đối 
chiếu  nơi  tỷ  nào  thành  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  tỷ,  cũng 
gọi  là  tỷ  xứ,  cũng  gọi  là  tỷ  giới,  cũng  gọi  là  tỷ  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là  môn, 
cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  ranh  giới,  cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi 
thử  ngạn,  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  tỷ  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  tỷ  xứ  đó  ra  sao?  Tỷ  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  liên  hệ  trong 
thân  thể,  thành  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  nhập  với  khí  là  thứ  không  thấy  nhưng 
đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  đáng 
đối  chiếu  với  khí  mà  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  tỷ,  cũng  gọi  là 
tỷ  xứ,  cũng  gọi  là  tỷ  giới,  cũng  gọi  là  tỷ  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng 
gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  ranh  giới,  cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi  thử 
ngạn,  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  tỷ  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  tỷ  xứ  đó  ra  sao?  Tỷ  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  liên  hệ  trong 
thân  thể,  thành  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  bởi  nương  tỷ  nào  thì  tỷ  xúc  mở  mối 
khí  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  do  nương  tỷ  nào  thì  thọ 
sanh  từ  tỷ  xúc...  tưởng...  tư...  tỷ  thức  mở  mối  khí  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh, 
hoặc  đáng  sanh...;  do  nương  tỷ  nào  thì  tỷ  xúc  có  khí  làm  cảnh,  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang 


112 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  do  nương  tỷ  nào  thì  thọ  sanh  từ  tỷ  xúc...  tưởng... 
tư...  tỷ  thức  mà  có  khí  làm  cảnh  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh. 
Đây  cũng  gọi  là  tỷ,  cũng  gọi  là  tỷ  xứ,  cũng  gọi  là  tỷ  giới,  cũng  gọi  là  tỷ  quyền,  cũng  gọi 
là  đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn, 
cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi  thử  ngạn,  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  tỷ  xứ. 

519. 

-  Sắc  mà  gọi  là  thiệt  xứ  đó  ra  sao?  Thiệt  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  liên  hệ 
trong  thân  thể,  là  đồ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  (thế  vậy)  chúng  sanh  đã  nếm,  hoặc 
đang  nếm,  hoặc  sẽ  nếm,  hoặc  đáng  nếm  bằng  vị  mà  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng 
với  thiệt  nào  là  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng,  theo  đây  cũng  gọi  là  thiệt,  cũng 
gọi  là  thiệt  xứ,  cũng  gọi  là  thiệt  giới,  cũng  gọi  là  thiệt  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi 
là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  ranh  giới,  cũng  gọi  là  vật, 
cũng  gọi  thử  ngạn,  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  thiệt  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  thiệt  xứ  đó  ra  sao?  Thiệt  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  liên  hệ 
trong  thân  thể,  là  đồ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  nhập  với  vị  là  thứ  không  thấy  nhưng 
đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  đáng 
đối  chiếu  nơi  thiệt  nào  là  thứ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  thiệt, 
cũng  gọi  là  thiệt  xứ,  cũng  gọi  là  thiệt  giới,  cũng  gọi  là  thiệt  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng 
gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật, 
cũng  gọi  thử  ngạn,  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  thiệt  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  thiệt  xứ  đó  ra  sao?  Thiệt  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  liên  hệ 
trong  thân  thể,  thành  đồ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  nhập  với  vị  là  thứ  không  thấy 
nhưng  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc 
đáng  đối  chiếu,  chồ  vị  mà  thứ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  thiệt, 
cũng  gọi  là  thiệt  xứ,  cũng  gọi  là  thiệt  giới,  cũng  gọi  là  thiệt  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng 
gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật, 
cũng  gọi  thử  ngạn,  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  thiệt  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  thiệt  xứ  đó  ra  sao?  Thiệt  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  minh  liên  hệ 
trong  thân  thể,  thành  đồ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  do  nương  lưỡi  nào  thì  thiệt  xúc 
mở  mối  vị  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...  do  nương  thiệt  nào 
mà  thọ  sanh  từ  thiệt  xúc...  tưởng...  tư...  thiệt  thức  mở  mối  vị  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh, 
hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  do  nương  thiệt  nào  mà  thiệt  xúc  có  vị  làm  cảnh  đã  phát 
sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh;  do  nương  thiệt  nào  mà  thọ  phát 
sanh  từ  thiệt  xúc...  tưởng...  tư...  Thiệt  thức  mà  có  vị  làm  cảnh  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang 
sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh.  Đây  cũng  gọi  là  thiệt,  cũng  gọi  là  thiệt  xứ,  cũng  gọi 
là  thiệt  giới,  cũng  gọi  là  thiệt  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển, 
cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi  thử  ngạn,  cũng  gọi 
nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  thiệt  xứ. 

520. 

-  Sắc  mà  gọi  là  thân  xứ  đó  ra  sao?  Thân  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung  liên  hệ 
trong  thân  thể,  thành  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Thế  vậy  (chúng  sanh)  hoặc  đã 
đụng  chạm,  hoặc  đang  đụng  chạm,  hoặc  sẽ  đụng  chạm,  hoặc  đáng  đụng  chạm  với  xúc 
là  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  nơi  thân  nào  là  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng. 
Đây  cũng  gọi  là  thân,  cũng  gọi  là  thân  xứ,  cũng  gọi  là  thân  giới,  cũng  gọi  là  thân  quyền, 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


113 


cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là 
giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi  là  thử  ngạn,  cũng  gọi  là  nhà  không.  Những  sắc  này 
gọi  là  thân  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  thân  xử  đó  ra  sao?  Thân  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung  liên  hệ 
trong  thân  thể,  là  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Nhập  với  xúc  là  thứ  không  thấy 
nhưng  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  xúc  chạm,  hoặc  đang  xúc  chạm,  hoặc  sẽ  xúc  chạm,  hoặc 
đáng  xúc  chạm  nơi  thân  nào  đối  với  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là 
thân,  cũng  gọi  là  thân  xứ,  cũng  gọi  là  thân  giới,  cũng  gọi  là  thân  quyền,  cũng  gọi  là  đời, 
cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng  gọi 
là  vật,  cũng  gọi  là  thử  ngạn,  cũng  gọi  là  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  thân  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  thân  xứ  đó  ra  sao?  Thân  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung  liên  hệ 
trong  thân  thể,  là  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Nhập  với  thân  là  thứ  không  thấy 
mà  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  ép  bức,  hoặc  đang  ép  bức,  hoặc  sẽ  ép  bức,  hoặc  đáng  ép  bức 
nơi  xúc  là  thứ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  thân,  cũng  gọi  là  thân 
xứ,  cũng  gọi  là  thân  giới,  cũng  gọi  là  thân  quyền,  cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng 
gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là  giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi  là  thử 
ngạn,  cũng  gọi  là  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  thân  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  thân  xứ  đó  ra  sao?  Thân  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung  liên  hệ 
trong  thân  thể  là  đồ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  do  nương  với  thân  nào  thì  thân  xúc 
mở  mối  cho  xúc  hoặc  đã  phát  sanh,  hoặc  đang  phát  sanh,  hoặc  sẽ  phát  sanh,  hoặc  đáng 
phát  sanh;  do  nhập  với  thân  nào  mà  thọ  phát  sanh  từ  thân  xúc. . .  tưởng. . .  tư. . .  thân  thức 
mở  mối  cho  xúc  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  do 
nương  thân  nào  mà  thân  xúc  có  sự  mở  mối  cho  cảnh  xúc  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh, 
hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh;  do  nương  thân  nào  mà  thọ  sanh  từ  thân  xúc...  tưởng... 
tư. . .  thân  thức  có  cảnh  xúc  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh. 
Đây  cũng  gọi  là  thân,  cũng  gọi  là  thân  xứ,  cũng  gọi  là  thân  giới,  cũng  gọi  là  thân  quyền, 
cũng  gọi  là  đời,  cũng  gọi  là  môn,  cũng  gọi  là  biển,  cũng  gọi  là  bạch  tịnh,  cũng  gọi  là 
giới  hạn,  cũng  gọi  là  vật,  cũng  gọi  là  nhà  trống.  Những  sắc  này  gọi  là  thân  xứ. 

521. 

-  Sắc  mà  gọi  là  sắc  xứ  đó  ra  sao?  sắc  nào  là  màu  nương  sắc  tứ  đại  sung  là  thứ  thấy  đặng 
và  đối  chiếu  được  tức  là  màu  xanh  lam,  màu  vàng,  màu  đỏ,  màu  trắng,  màu  đen,  màu 
chân  chim  phụng,  màu  vàng  đen,  màu  xanh,  màu  lá  cây,  màu  trái  xoài,  dài,  vắn,  viễn, 
to,  tròn,  vuông,  lục  giác,  bát  giác,  thập  lục  giác,  hõm,  lồi,  bóng,  nắng,  ánh  sáng,  tối,  mây, 
sương,  khói,  bụi,  ánh  trăng,  trời  chói,  ánh  sao,  sao  rọi,  kiếng  rọi,  ngọc  chiếu,  ốc  chiếu, 
ánh  trân  châu,  ánh  ngọc  mắt  mèo,  ánh  vàng,  ánh  bạc,  hoặc  dù  cho  sắc  nào  khác  thành 
màu  nương  sắc  tứ  đại  sung  là  thứ  thấy  đặng  và  đối  chiếu  đặng.  Như  thế,  chúng  sanh  đã 
thấy,  hoặc  đang  thấy,  hoặc  sẽ  thấy,  hoặc  đáng  thấy  bằng  sắc  nào  mà  thứ  thấy  đặng  và 
đối  chiếu  đặng  với  nhãn  là  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  sắc,  cũng 
gọi  là  sắc  xứ,  cũng  gọi  là  sắc  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  sắc  xứ  đó  ra  sao?  sắc  nào  là  màu  nương  sắc  tứ  đại  sung  là  thứ  thấy  đặng 
và  đối  chiếu  được  tức  là  màu  xanh  lam,  màu  vàng,  màu  đỏ,  màu  trắng,  màu  đen,  màu 
chân  chim  phụng,  màu  vàng  đen,  màu  xanh,  màu  lá  cây,  màu  trái  xoài,  dài,  vắn,  viễn, 
to,  tròn,  dầy,  vuông,  lục  giác,  bát  giác,  thập  lục  giác,  hõm,  lồi,  bóng,  nắng,  ánh  sáng,  tối, 
mây,  sương,  khói,  bụi,  ánh  trăng,  trời  chói,  ánh  sao,  sao  rọi,  kiếng  rọi,  ngọc  chiếu,  ốc 
chiếu,  ánh  trân  châu,  ánh  ngọc  mắt  mèo,  ánh  vàng,  ánh  bạc;  hoặc  dù  sắc  nào  khác  thành 


114 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


màu  nương  sắc  tứ  đại  sung  là  thứ  thấy  đặng  và  vẫn  đối  chiếu  đặng.  Nhãn  là  thứ  thấy 
không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Thế  vậy,  chúng  sanh  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang 
đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  đáng  đối  chiếu  nơi  sắc  nào  mà  thứ  thấy  đặng  và  đối 
chiếu  đặng.  Đây  gọi  là  sắc,  cũng  gọi  là  sắc  xứ,  cũng  gọi  là  sắc  giới.  Những  sắc  này  đều 
gọi  là  sắc  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  sắc  xứ  đó  ra  sao?  sắc  nào  là  màu  nương  sắc  tứ  đại  sung  là  thứ  thấy  đặng 
và  đối  chiếu  được,  tức  là  màu  xanh  lam,  màu  vàng,  màu  đỏ,  màu  trắng,  màu  đen,  màu 
chân  chim  phụng,  màu  vàng  đen,  màu  xanh,  màu  lá  cây,  màu  trái  xoài,  dài,  vắn,  viễn, 
to,  tròn,  dầy,  vuông,  lục  giác,  bát  giác,  thập  lục  giác,  hõm,  lồi,  bóng,  nắng,  ánh  sáng,  tối, 
mây,  sương,  khói,  bụi,  ánh  trăng,  trời  chói,  ánh  sao,  sao  rọi,  kiếng  rọi,  ngọc  chiếu,  ốc 
chiếu,  ánh  trân  châu,  ánh  ngọc  mắt  mèo,  ánh  vàng,  ánh  bạc;  hoặc  dù  sắc  nào  khác  thành 
màu  nương  sắc  tứ  đại  sung  là  thứ  thấy  đặng  và  vẫn  đối  chiếu  được,  do  sắc  nào  mở  mối 
mà  nhãn  xúc  nương  nhãn  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...; 
do  sắc  nào  mở  mối,  thời  thọ  sanh  từ  nhãn  xúc...  tưởng...  tư...  nhãn  thức  nương  nhãn  hoặc 
đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  nhãn  xúc  có  sắc  nào  làm  cảnh 
mà  nương  nhãn  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...  thọ  mà 
sanh  từ  nhãn  xúc...  tưởng...  tư...  nhãn  thức  mà  có  sắc  nào  nương  nhãn  hoặc  đã  sanh,  hoặc 
đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh.  Đây  cũng  gọi  là  sắc,  cũng  gọi  là  sắc  xứ,  cũng 
gọi  là  sắc  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  xứ. 

522. 

-  Sắc  mà  gọi  là  thinh  xứ  đó  ra  sao?  Thinh  nào  nương  sắc  tứ  đại  sung  thành  thứ  không 
thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  tức  là  tiếng  trống,  tiếng  vồ  bồng,  tiếng  ốc  thổi,  tiếng  phi  nam 
nữ,  tiếng  ca  hát,  tiếng  nhạc,  tiếng  đàn,  tiếng  vồ  tay,  tiếng  thú  kêu,  tiếng  âm  dương  chạm, 
tiếng  nước,  tiếng  nhân  loại,  tiếng  phi  nhân.  Hay  là  những  tiếng  nào  khác  nương  sắc  tứ 
đại  sung  thành  thứ  thấy  không  đặng  mà  đối  chiếu  đặng. . .  Thế  vậy,  chúng  sanh  hoặc  đã 
nghe,  hoặc  đang  nghe,  hoặc  sẽ  nghe,  hoặc  đáng  nghe  những  tiếng  nào  là  thứ  thấy  không 
đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng,  đối  với  nhĩ  thành  thứ  thấy  không  đặng  mà  đối  chiếu  đặng. 
Đây  cũng  gọi  là  thinh,  cũng  gọi  là  thinh  xứ,  cũng  gọi  là  thinh  giới.  Những  sắc  này  đều 
gọi  là  thinh  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  thinh  xứ  đó  ra  sao?  Thinh  nào  nương  sắc  tứ  đại  sung  thành  thứ  không 
thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  tức  là  tiếng  trống,  tiếng  vồ  bồng,  tiếng  ốc  thổi,  tiếng  phi  nam 
nữ,  tiếng  ca  hát,  tiếng  nhạc,  tiếng  đàn,  tiếng  vồ  tay,  tiếng  thú  kêu,  tiếng  âm  dương  chạm, 
tiếng  nước,  tiếng  nhân  loại,  tiếng  phi  nhân.  Hay  là  những  tiếng  nào  khác  nương  sắc  tứ 
đại  sung  thành  thứ  thấy  không  đặng  và  vẫn  đối  chiếu  đặng. . .  nhập  với  nhĩ  là  thứ  thấy 
không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối 
chiếu,  hoặc  đáng  đối  chiếu  nơi  sắc  nào  là  thứ  thấy  không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng. 
Đây  cũng  gọi  là  thinh,  cũng  gọi  là  thinh  xứ,  cũng  gọi  là  thinh  giới.  Những  sắc  này  đều 
gọi  là  thinh  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  thinh  xứ  đó  ra  sao?  Thinh  nào  nương  sắc  tứ  đại  thành  thứ  không  thấy  mà 
đối  chiếu  đặng,  tức  là  tiếng  trống,  tiếng  vồ  bồng,  tiếng  ốc  thổi,  tiếng  phi  nam  nữ,  tiếng 
ca  hát,  tiếng  nhạc,  tiếng  đàn,  tiếng  vồ  tay,  tiếng  thú  kêu,  tiếng  âm  dương  chạm,  tiếng 
nước,  tiếng  nhân  loại,  tiếng  phi  nhân.  Hay  là  những  tiếng  nào  khác  nương  sắc  tứ  đại 
sung  thành  thứ  thấy  không  đặng  mà  đối  chiếu  đặng. . .  nhập  với  thinh  là  thứ  thấy  không 
đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu, 
hoặc  đáng  đối  chiếu  nơi  nhĩ  mà  thành  thứ  thấy  không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


115 


cũng  gọi  là  thinh,  cũng  gọi  là  thinh  xứ,  cũng  gọi  là  thinh  nhập  (thinh  xứ).  Những  sắc 
này  đều  gọi  là  thinh  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  thinh  xứ  đó  ra  sao?  Thinh  nào  nương  sắc  tứ  đại  thành  thứ  không  thấy  mà 
đối  chiếu  đặng,  tức  là  tiếng  trống,  tiếng  V ồ  bồng,  tiếng  ốc  thổi,  tiếng  phi  nam  nữ,  tiếng 
ca  hát,  tiếng  nhạc,  tiếng  đàn,  tiếng  Yồ  tay,  tiếng  thú  kêu,  tiếng  âm  dương  chạm,  tiếng 
nước,  tiếng  nhân  loại,  tiếng  phi  nhân.  Hay  là  những  tiếng  nào  khác  nương  sắc  tứ  đại 
thành  thứ  thấy  không  đặng  mà  đối  chiếu  đặng...  do  thinh  nào  mở  mối  nhĩ  xúc  nương 
nhĩ  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  do  thinh  nào  mở  mối 
mà  thọ  sanh  từ  nhĩ  xúc...  tưởng...  tư...  nhĩ  thức  nương  nhĩ  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh, 
hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  nhĩ  xúc  mà  có  thinh  nào  làm  cảnh  nương  nhĩ  hoặc  đã 
sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  thọ  nương  từ  nhĩ  xúc...  tưởng... 
tư...  nhĩ  thức  có  tiếng  nào  làm  cảnh  nương  nhĩ  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ 
sanh,  hoặc  đáng  sanh.  Đây  cũng  gọi  là  thinh,  cũng  gọi  là  thinh  xứ,  cũng  gọi  là  thinh  giới. 
Những  sắc  này  đều  gọi  là  thinh  xứ. 

523. 

-  Sắc  mà  gọi  là  khí  xứ  đó  ra  sao?  Khí  nào  mà  nương  sắc  tứ  đại  sung  thành  đồ  không  thấy 
nhưng  đối  chiếu  đặng,  tức  là  hơi  rễ  cây,  hơi  lõi  cây,  hơi  vỏ  cây,  hơi  lá  cây,  hơi  bông  cây, 
hơi  trái  cây,  hơi  thúi,  hơi  sình,  hơi  thơm,  hơi  hôi.  Hoặc  là  những  hơi  nào  khác  mà  nương 
sắc  tứ  đại  sung  thành  đồ  không  thấy  đặng  nhưng  vẫn  đối  chiếu.  Thế  vậy  chúng  sanh 
hoặc  đã  ngửi,  hoặc  đang  ngửi,  hoặc  sẽ  ngửi,  hoặc  đáng  ngửi,  hơi  nào  mà  thành  thứ  không 
thấy  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng,  đối  với  tỷ  mà  thuộc  về  thứ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu 
đặng.  Đây  cũng  gọi  là  khí,  hoặc  gọi  khí  xứ,  hoặc  gọi  khí  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là 
khí  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  khỉ  xứ  đó  ra  sao?  Khí  nào  mà  nương  sắc  đại  sung  thành  đồ  không  thấy 
nhưng  đối  chiếu  đặng,  tức  là  hơi  rễ  cây,  hơi  lõi  cây,  hơi  vỏ  cây,  hơi  lá  cây,  hơi  bông  cây, 
hơi  trái  cây,  hơi  thúi,  hơi  sình,  hơi  thơm,  hơi  hôi.  Hoặc  là  những  hơi  nào  khác  mà  nương 
sắc  tứ  đại  thành  đồ  không  thấy  đặng  nhưng  vẫn  đối  chiếu  đặng.  Nhập  với  tỷ  là  thứ  đồ 
không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối 
chiếu,  hoặc  đáng  đối  chiếu  do  khí  nào  là  thứ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng 
gọi  là  khí,  cũng  gọi  khí  xứ,  cũng  gọi  khí  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  khí  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  khí  xứ  đó  ra  sao?  Khí  nào  mà  nương  sắc  tứ  đại  sung  thành  đồ  không  thấy 
mà  đối  chiếu  đặng,  tức  là  hơi  rễ  cây,  hơi  lõi  cây,  hơi  vỏ  cây,  hơi  lá  cây,  hơi  bông  cây, 
hơi  trái  cây,  hơi  thúi,  hơi  sình,  hơi  thơm,  hơi  hôi  hoặc  những  hơi  nào  khác  mà  nương 
sắc  tứ  đại  sung  thành  đồ  không  thấy  đặng  nhưng  vẫn  đối  chiếu  đặng.  Nhập  với  khí  là  đồ 
không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu, 
hoặc  đáng  đối  chiếu  nơi  tỷ  mà  thành  thứ  không  thấy  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây 
cũng  gọi  là  khí,  cũng  gọi  khí  xứ,  cũng  gọi  khí  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  khí  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  khí  xứ  đó  ra  sao?  Khí  nào  mà  nương  sắc  tứ  đại  sung  thành  đồ  không  thấy 
nhưng  đối  chiếu  đặng,  tức  là  hơi  rễ  cây,  hơi  lõi  cây,  hơi  vỏ  cây,  hơi  lá  cây,  hơi  bông  cây, 
hơi  trái  cây,  hơi  thúi,  hơi  sình,  hơi  thơm,  hơi  hôi,  hoặc  những  hơi  nào  khác  mà  nương 
sắc  tứ  đại  thành  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng,  do  khí  nào  mở  mối  cho  tỷ  xúc 
nương  tỷ  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  do  khí  nào  mở 
mối  thì  thọ  sanh  từ  tỷ  xúc...  tưởng...  tư...  tỷ  thức  nương  tỷ  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh, 
hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  tỷ  xúc  có  khí  nào  làm  cảnh  nương  tỷ  hoặc  đã  sanh,  hoặc 
đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  thọ  mà  sanh  từ  tỷ  xúc...  tưởng...  tư...  tỷ  thức 


116 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


CÓ  khí  làm  cảnh  nương  tỷ  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh. 
Đây  cũng  gọi  là  khí,  cũng  gọi  khí  xứ,  cũng  gọi  khí  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  khí 
xứ. 


524. 

-  Sắc  mà  gọi  là  vị  xứ  đó  ra  sao?  Vị  nào  nương  sắc  tứ  đại  sung  thành  đồ  không  thấy  mà 
đối  chiếu  đặng,  tức  là  vị  rễ  cây,  vị  thân  cây,  vị  vỏ  cây,  vị  lá  cây,  vị  bông  cây,  vị  trái  cây, 
vị  chua,  vị  ngọt,  vị  đắng,  vị  cay,  vị  mặn,  vị  bùi,  vị  nhẫn,  vị  chát,  vị  ngon,  vị  dở,  hoặc  vị 
nào  khác  nương  sắc  tứ  đại  sung  mà  thành  thứ  đồ  không  thấy  mà  đối  chiếu  đặng.  Nhập 
với  thiệt  thành  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối 
chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  đáng  đối  chiếu  nơi  vị  nào  mà  thành  đồ  không  thấy  nhưng 
đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  vị,  cũng  gọi  vị  xứ,  cũng  gọi  vị  giới.  Những  sắc  này  đều 
gọi  là  vị  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  vị  xứ  đó  ra  sao?  Vị  nào  nương  sắc  tứ  đại  sung  thành  thứ  đồ  không  thấy 
được  nhưng  đối  chiếu  đặng  như  là  vị  rễ  cây,  vị  thân  cây,  vị  vỏ  cây,  vị  lá  cây,  vị  bông 
cây,  vị  trái  cây,  vị  chua,  vị  ngọt,  vị  đắng,  vị  cay,  vị  mặn,  vị  bùi,  vị  nhẫn,  vị  chát,  vị  ngon, 
vị  dở,  hoặc  vị  nào  khác  nương  sắc  tứ  đại  sung  mà  thành  thứ  đồ  không  thấy  mà  vẫn  đối 
chiếu. . .  nhập  với  thiệt  là  đồ  thấy  không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu, 
hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  đáng  đối  chiếu  nơi  vị  nào  mà  thành  thứ  đồ 
thấy  không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  vị,  cũng  gọi  vị  xứ,  cũng  gọi  vị 
giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  vị  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  vị  xứ  đó  ra  sao?  Vị  nào  nương  sắc  tứ  đại  sung  thành  thứ  đồ  thấy  không 
đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng  như  là  vị  rễ  cây,  vị  thân  cây,  vị  vỏ  cây,  vị  lá  cây,  vị  bông 
cây,  vị  trái  cây,  vị  chua,  vị  ngọt,  vị  đắng,  vị  cay,  vị  mặn,  vị  bùi,  vị  nhẫn,  vị  chát,  vị  ngon, 
vị  dở,  hoặc  vị  nào  khác  nương  sắc  tứ  đại  sung  mà  thành  thứ  đồ  không  thấy  nhưng  đối 
chiếu  đặng.  Nhập  với  vị  nào  mà  thành  món  thấy  không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng,  hoặc 
đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  đáng  đối  chiếu  nơi  thiệt  mà 
thành  thứ  đồ  thấy  không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  vị,  cũng  gọi  vị  xứ, 
cũng  gọi  vị  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  vị  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  vị  xứ  đó  ra  sao?  Vị  nào  nương  sắc  tứ  đại  sung  thành  đồ  thấy  không  được 
mà  đối  chiếu  đặng  như  là  vị  rễ  cây,  vị  thân  cây,  vị  vỏ  cây,  vị  lá  cây,  vị  bông  cây,  vị  trái 
cây,  vị  chua,  vị  ngọt,  vị  đắng,  vị  cay,  vị  mặn,  vị  bùi,  vị  nhẩn,  vị  chát,  vị  ngon,  vị  dở. 
Hoặc  vị  nào  khác  nương  sắc  tứ  đại  sung  mà  thành  thứ  đồ  không  thấy  nhưng  đối  chiếu 
đặng,  do  sắc  nào  mở  mối  thiệt  xúc  nương  lưỡi  đã  sanh  ra,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh, 
hoặc  đáng  sanh. . . ;  do  vị  nào  mở  mối  thì  thọ  sanh  từ  thiệt  xúc. . .  tưởng. . .  tư. . .  thiệt  thức 
nương  thiệt  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh...;  thiệt  xúc  có  vị 
nào  làm  cảnh  nương  thiệt  nào  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng 
sanh. . .;  thọ  mà  sanh  từ  thiệt  xúc. . .  tưởng. . .  tư. . .  thiệt  thức  có  vị  nào  làm  cảnh  nương 
thiệt  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh.  Đây  cũng  gọi  là  vị, 
cũng  gọi  là  vị  xứ.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  vị  xứ. 

525. 

Sắc  mà  gọi  là  nữ  quyền  đó  ra  sao?  Những  cách  nào  thuộc  về  phần  nữ  như  là  nữ  căn,  nữ 
tướng,  thân  phần  nữ,  thái  độ  nữ,  nết  hạnh  nữ,  hành  động  theo  cách  người  nữ.  Như  thế 
đây  gọi  là  sắc  nữ  quyền. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


117 


526. 

Sắc  mà  gọi  là  nam  quyền  đó  ra  sao?  Những  cách  nào  thuộc  về  phần  nam  như  là  nam 
căn,  nam  tướng,  thân  phần  nam,  thái  độ  nam,  nết  hạnh  nam,  hành  động  theo  cách  người 
nam.  Như  thế  đây  gọi  là  sắc  nam  quyền. 

527. 

Sắc  mà  gọi  là  mạng  quyền  đó  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu, 
hiện  tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  sự  dinh  dưỡng  của  sắc  pháp,  gọi 
sắc  mạng  quyền  tức  là  cách  sống  còn  của  sắc  pháp.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  mạng 
quyền. 

528. 

Sắc  mà  gọi  là  thân  biểu  tri  đó  ra  sao?  Sự  lay  động,  cách  lay  động,  hành  vi  lay  động, 
thái  độ  lay  động,  sự  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa,  hành  động  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa  nơi 
thân  của  người  mà  có  tâm  thiện,  tâm  bất  thiện  hay  là  tâm  vô  ký  sai  khiến  tới  lui,  ngó  liếc 
qua  lại,  co  ngay  như  thế  nào.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  thân  biểu  tri. 

529. 

Sắc  mà  gọi  là  khẩu  biểu  tri  đó  ra  sao?  Cách  nói,  cách  phát  ra  lời,  cách  nói  chuyện,  cách 
tường  thuật,  cách  tuyên  bố,  cách  quảng  cáo,  ngôn  ngữ,  lời  phân  biệt  của  những  người 
có  tâm  thiện,  tâm  bất  thiện  hay  là  tâm  vô  ký.  Đây  gọi  là  ngữ  ngôn,  sự  trình  bày  cho  biết 
ý  nghĩa,  cách  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa,  trạng  thái  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa  bằng  ngôn 
ngữ  như  thế  nào.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  khẩu  biểu  tri. 

530. 

Sắc  mà  gọi  là  hư  không  giới  (giao  giới)  đó  ra  sao?  Trống  không  tục  gọi  là  hư  không, 
cách  luống  không,  sự  luống  không,  kẽ  hở,  lồ  trống,  tục  gọi  là  không  ngơ,  thường  gọi  là 
rồng  không,  thuộc  về  y  sinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  nhưng  đụng  chạm  không  đặng. 
Những  sắc  này  đều  gọi  là  hư  không  giới. 

531. 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  khinh  (nhẹ)  đó  ra  sao?  Sự  nhẹ,  sự  không  nặng,  sự  lẹ  làng,  sự  không 
chần  chờ  chậm  chạp  dù  nơi  sắc  nào.  Như  thế  đây  gọi  là  sắc  khinh. 

532. 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  nhu  (mềm)  đó  ra  sao?  Trạng  thái  mềm  dịu,  sự  mềm  dịu,  không  sần 
sượng,  không  cứng  cỏi  dù  nơi  sắc  nào,  đều  gọi  là  sắc  nhu. 

533. 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  thích  dụng  (thích  sự)  đó  ra  sao?  Cách  vừa  với  việc  làm,  sự  vừa  theo 
việc  làm,  trạng  thái  vừa  với  việc  làm  dù  nơi  sắc  nào  đều  gọi  là  sắc  thích  dụng. 

534. 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  sanh  đó  ra  sao?  Những  cách  nào  chất  chứa  xứ,  sự  sanh  ra  của  sắc  đó, 
sắc  như  thế  đây  gọi  là  sắc  sanh  (upacaya). 


535. 


118 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Sắc  mà  gọi  là  sắc  thừa  kế  đó  ra  sao  ?  Sự  sanh  ra  của  sắc  nào  thành  liên  tiếp  (thừa  kế) 
của  sắc  pháp  như  thế  đó,  những  sắc  này  gọi  là  sắc  thừa  kế  (santati). 

536. 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  lão  đó  ra  sao?  Sự  già,  sự  cũ,  rụng  răng,  tóc  bạc,  bớt  thọ,  da  dùn,  cách 
chín  mùi  của  sắc  quyền  có  trong  những  sắc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  sắc  lão  (ịaratã). 

537. 

Sắc  mà  gọi  là  sắc  vô  thường  đó  ra  sao?  Sự  mất,  cách  hoại,  sự  rã,  sự  tan,  sự  không  bền, 
sự  vô  thường  của  sắc  nào,  những  sắc  như  thế  gọi  là  sắc  vô  thường  (aniccata). 

538. 

Sắc  mà  gọi  là  đoàn  thực  đó  ra  sao?  Cơm,  bánh  tươi,  bánh  khô,  cá,  thịt,  sữa  tươi,  sữa 
chế,  bơ  trong,  bơ  cục,  mỡ,  dầu,  mật,  nước  mía,  hay  là  những  sắc  nào  khác  vẫn  có  mà 
thành  đồ  để  vào  miệng  nhai  nuốt  cho  no  bụng  của  mồi  chúng  sanh  và  nhân  loại  hay 
những  chất  chi  bổ  dưỡng  cho  tất  cả  chúng  sanh.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  đoàn  thực. 

Những  sắc  này  gọi  là  sắc  y  sinh  (upãdã  rũpa). 

Dứt  phần  y  sinh. 

Dứt  tập  sắc  pháp  sơ  phần  8.000  chữ. 


Phân  theo  (sắc)  bất  y  sinh. 

539. 

Sắc  bất y  sinh  đó  ra  sao?  Xúc  xứ  và  thủy  giới. 

540. 

-  Sắc  mà  gọi  là  xúc  xứ  đó  ra  sao?  Địa  giới,  hỏa  giới,  phong  giới,  sự  cứng,  sự  mềm,  thứ 
to,  thứ  nhuyễn,  sự  nặng,  sự  nhẹ,  đụng  vào  thích  sướng  hoặc  không  thích.  Nhập  với  thân 
là  thứ  thấy  không  đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối  chiếu, 
hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  đáng  đối  chiếu  với  thứ  xúc  nào  mà  thành  thứ  thấy  không  đặng 
nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  xúc,  cũng  gọi  xúc  xứ,  cũng  gọi  xúc  giới.  Những 
sắc  này  đều  gọi  là  xúc  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  xúc  xứ  đó  ra  sao?  Địa  giới,  hỏa  giới,  phong  giới,  thứ  cứng,  thứ  mềm,  thứ 
to,  thứ  nhuyễn,  cách  nặng,  cách  nhẹ,  đụng  vào  thích  sướng  hoặc  không  thích  sướng. 
Nhập  với  thân  là  thứ  thấy  không  đặng  mà  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang 
đối  chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  đáng  đối  chiếu  với  thứ  xúc  mà  thành  thứ  thấy  không 
đặng  nhưng  đối  chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  xúc,  cũng  gọi  xúc  xứ,  cũng  gọi  xúc  giới. 
Những  sắc  này  đều  gọi  là  xúc  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  xúc  xứ  đó  ra  sao?  Địa  giới,  hỏa  giới,  phong  giới,  thứ  cứng,  thứ  mềm,  thứ 
to,  thứ  nhuyễn,  cách  nặng,  cách  nhẹ,  đụng  vào  thích  sướng  hoặc  không  thích  sướng.  Xúc 
nào  mà  thành  thứ  thấy  không  đặng  mà  đối  chiếu  đặng,  hoặc  đã  đối  chiếu,  hoặc  đang  đối 
chiếu,  hoặc  sẽ  đối  chiếu,  hoặc  đáng  đối  chiếu  với  thân  mà  thành  thứ  không  thấy  mà  đối 
chiếu  đặng.  Đây  cũng  gọi  là  xúc,  cũng  gọi  xúc  xứ,  cũng  gọi  xúc  giới.  Những  sắc  này 
đều  gọi  là  xúc  xứ. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


119 


-  Sắc  mà  gọi  là  xúc  xứ  đó  ra  sao?  Địa  giới,  hỏa  giới,  phong  giới,  các  thứ  cứng,  mềm,  to, 
nhuyễn,  nặng,  nhẹ,  đụng  vào  thích  sướng  hoặc  không  thích  sướng  do  xúc  nào  mở  mối 
thân  xúc  nương  thân  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh. . .  do 
xúc  nào  mở  mối  cho  thọ  sanh  từ  thân  xúc...  tưởng...  tư...  thân  thức  nương  với  thân 
hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh. . .  thân  xúc  có  xúc  nào  làm 
cảnh  nương  thân  hoặc  đã  sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh. . .  thọ  sanh 
từ  thân  xúc...  tưởng...  tư...  thân  thức  có  xúc  nào  làm  cảnh  nương  thân  hoặc  đã  sanh, 
hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  hoặc  đáng  sanh. ...  Đây  gọi  là  xúc,  hoặc  xúc  xứ,  hoặc  xúc 
giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  xúc  xứ. 

541. 

Sắc  mà  gọi  là  thủy  giới  đó  ra  sao?  Sự  ướt  át,  thứ  vẫn  tươm,  sự  dẻo  dai,  cơ  quan  dính, 
sắc  nào  như  thế,  những  sắc  ấy  đều  gọi  là  thủy  giới. 

Những  sắc  vừa  kể  trên  đều  gọi  là  sắc  bất  y  sinh. 

3)  Nhị  đề  xiển  minh. 

542. 

-  Sắc  thành  thủ  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ,  nhĩ  xứ,  tỷ  xứ,  thiệt  xứ,  thân  xứ,  nữ  quyền, 
nam  quyền,  mạng  quyền;  hoặc  những  sắc  nào  khác  chung  có  như  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị 
xứ,  xúc  xứ,  hư  không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh  (upacaya),  sắc  thừa  kế  (santati),  và  đoàn 
thực  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  thành  thủ. 

-  Sắc  thành  phi  thủ  đó  ra  sao?  Như  là  thinh  xứ,  thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc  khinh, 
sắc  nhu,  sắc  thích  dụng,  sắc  lão  (ịaratã),  sắc  vô  thường.  Hay  là  những  sắc  nào  khác  đồng 
có  như  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  hư  không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế, 
đoàn  thực  mà  không  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  phi  thủ. 

543. 

-  Sắc  thủ  và  cảnh  thủ  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ,  nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền, 
hay  những  sắc  nào  khác  đồng  có  như  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  hư  không  giới, 
thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  (santati)  và  đoàn  thực  mà  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này 
đều  gọi  là  sắc  thủ  và  cảnh  thủ. 

-  Sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  đó  ra  sao?  Như  là  thinh  xứ,  thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc  khinh, 
sắc  nhu,  sắc  thích  dụng,  sắc  lão  (ịaratã),  sắc  vô  thường  (aniccatã);  hoặc  những  sắc  nào 
khác  chung  có  như  là  sắc  xứ,  thinh  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  hư  không  giới,  thủy  giới, 
sắc  sanh,  sắc  thừa  kế,  đoàn  thực  mà  không  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
thủ  cảnh  thủ. 

544. 

-  Sắc  hữu  kiến  đó  ra  sao?  Tức  là  sắc  xứ,  những  sắc  này  gọi  là  sắc  hữu  kiến. 

-  Sắc  bất  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  bất 
kiến. 


545. 


120 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Sắc  hữu  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ,  nhĩ  xứ,  tỷ  xứ,  thiệt  xứ,  thân  xứ,  sắc  xứ, 
thinh  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  hữu  đối  chiếu  (sappatigha). 

-  Sắc  vô  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Nữ  quyền...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  vô  đối 
chiếu  ( appatigha ). 

546. 

-  Sắc  quyền  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  quyền,  nhĩ  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt  quyền,  thân  quyền, 
nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  quyền. 

-  Sắc  phi  quyền  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  phi  quyền. 

547. 

-  Sắc  đại  sung  đó  ra  sao?  Tức  là  xúc  xứ  và  thủy  chất.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  tứ  đại 
sung. 

-  Sắc  phi  đại  sung  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc 
phi  đại  sung. 

548. 

-  Sắc  biểu  trí  đó  ra  sao?  Như  là  thân  biểu  tri  và  khẩu  biểu  tri.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
biểu  tri. 

-  Sắc  phỉ  biểu  trí  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
biểu  tri. 


549. 

-  Sắc  có  tâm  làm  sở  sanh  đó  ra  sao?  Như  là  thân  biểu  tri  và  khẩu  biểu  tri,  hoặc  những 
sắc  nào  khác  đồng  có  sanh  từ  noi  tâm  có  tâm  làm  nhân,  có  tâm  làm  sở  sanh  tức  là  sắc 
xứ,  thinh  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  hư  không  giới,  thủy  giới,  sắc  khinh,  sắc  nhu,  sắc 
thích  dụng,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  (santati)  và  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  có 
tâm  làm  sở  sanh. 

-  Sắc  phỉ  tâm  làm  sở  sanh  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ,  nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng 
quyền,  sắc  lão,  sắc  vô  thường,  hoặc  những  sắc  nào  khác  đồng  có  mà  không  do  tâm  tạo, 
không  do  tâm  làm  nhân,  không  do  tâm  làm  sở  sanh  tức  là  sắc  xứ,  thinh  xứ,  khí  xứ,  vị 
xứ,  xúc  xứ,  hư  không  giới,  thủy  giới,  sắc  khinh,  sắc  nhu,  sắc  thích  dụng,  sắc  sanh,  sắc 
thừa  kế  và  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  tâm  làm  sở  sanh. 

550. 

-  Sắc  đồng  sanh  tồn  với  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  thân  biểu  tri  và  khẩu  biểu  tri.  Những  sắc 
này  gọi  là  sắc  đồng  sanh  tồn  với  tâm. 

-  Sắc  không  đòng  sanh  tồn  với  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc 
này  gọi  là  sắc  không  đồng  sanh  tồn  với  tâm. 

551. 

-  Sắc  tùng  tâm  thông  lưu  đó  ra  sao  ?  Như  là  thân  biểu  tri  và  khẩu  biểu  tri.  Những  sắc  này 
gọi  là  sắc  tùng  tâm  thông  lưu. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


121 


-  Sắc  phi  tùng  tâm  thông  lưu  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này 
gọi  là  sắc  phi  tùng  tâm  thông  lưu. 

552. 

-  Sắc  nội  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội. 

-  Sắc  ngoại  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại. 

553. 

-  Sắc  thô  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thô. 

-  Sắc  tế  đó  ra  sao?  Nữ  quyền. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  tế. 

554. 

-  Sắc  viễn  đó  ra  sao?  Như  là  nữ  quyền. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  viễn. 

-  Sắc  cận  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  cận. 

555. 

-  Sắc  vật  mà  nhãn  xúc  nương  đó  ra  sao?  Tức  là  nhãn  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  vật 
mà  nhãn  xúc  nưong. 

-  Sắc  chẳng  phải  sắc  vật  mà  nhãn  xúc  nương  đó  ra  sao?  Như  là  nhĩ  xứ. . .  đoàn  thực. 
Những  sắc  này  gọi  là  sắc  chẳng  phải  sắc  vật  mà  nhãn  xúc  nưong. 

556. 

-  Sắc  thành  vật  mà  thọ  nương...  nhãn  xúc  nương...  tưởng  nương...  tư  nương...  nhãn 
thức  nương  đó  ra  sao?  Tức  là  nhãn  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  vật  mà  nhãn  thức 
nương. 

-  Sắc  chẳng  phải  vật  mà  nhãn  thức  nương  đó  ra  sao?  Như  là  nhĩ  xứ. . .  đoàn  thực.  Những 
sắc  này  gọi  là  sắc  chẳng  phải  sắc  vật  mà  nhãn  thức  nương. 

557. 

-  Sắc  thành  vật  mà  nhĩ  xúc  nương...  tỷ  xúc  nương...  thiệt  xúc  nương...  thân  xúc 
nương...  đó  ra  sao?  Tức  là  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  vật  mà  thân  xúc 
nương. 

-  Sắc  chẳng  phải  sắc  vật  mà  thân  xúc  nương  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực. 
Những  sắc  này  gọi  là  sắc  chẳng  phải  sắc  thành  vật  mà  thân  xúc  nương. 

558. 

-  Sắc  thành  vật  mà  thọ  sanh  từ  thân  xúc  nương...  tưởng  nương...  tư  nương...  thân 
thức  nương...  đó  ra  sao?  Thân  xứ.  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  vật  mà  thân  thức  nương. 

-  Sắc  chẳng  phải  sắc  vật  mà  thân  thức  nương  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực. 
Những  sắc  này  gọi  là  sắc  chẳng  phải  sắc  vật  mà  thân  thức  nương. 

559. 

-  Sắc  thành  cảnh  của  nhãn  xúc  đó  ra  sao?  Tức  là  sắc  xứ.  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  cảnh 
của  nhãn  xúc. 


122 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Sắc  phi  cảnh  của  nhãn  xúc  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này 
gọi  là  sắc  phi  cảnh  của  nhãn  xúc. 

560. 

-  Sắc  thành  cảnh  của  thọ  sanh  từ  nhãn  xúc...  của  tưởng...  của  tư...  của  nhãn  thức  đó 
ra  sao?  sắc  là  sắc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  cảnh  của  nhãn  thức. 

-  Sắc  phi  cảnh  của  nhãn  thức  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này 
gọi  là  sắc  phi  cảnh  của  nhãn  thức. 

561. 

-  Sắc  thành  cảnh  của  nhĩ  xúc...  của  tỷ  xúc...  của  thiệt  xúc...  của  thân  xúc  đó  ra  sao? 
Như  là  xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  cảnh  của  thân  xúc. 

-  Sắc  phi  cảnh  của  thân  xúc  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi 
là  sắc  phi  cảnh  của  thân  xúc. 

562. 

-  Sắc  thành  cảnh  của  thọ  sanh  từ  thân  xúc...  của  tưởng...  của  tư...  của  thân  thức  đó  ra 
sao?  Tức  là  xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  cảnh  của  thân  thức. 

-  Sắc  phi  cảnh  của  thân  thức  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này 
gọi  là  sắc  phi  cảnh  của  thân  thức. 

563. 

-  Sắc  thành  nhãn  xứ  đó  ra  sao?  Nhãn  nào  là  sắc  thần  kinh  nưong  sắc  tứ  đại  sung. . .  đây 
cũng  gọi  là  nhãn. . .  hoặc  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  nhãn  xứ. 

-  Sắc  phi  nhãn  xứ  đó  ra  sao?  Như  là  nhĩ  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
nhãn  xứ. 

564. 

-  Sắc  thành  nhĩ  xứ...  thành  tỷ  xứ...  thành  thiệt  xứ...  thành  thân  xứ  đó  ra  sao?  Thân 
nào  là  sắc  thần  kinh  nưong  sắc  tứ  đại  sung. . .  đây  cũng  gọi  là  thân. . .  cũng  gọi  nhà  không. 
Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  thân  xứ. 

-  Sắc  phi  thân  xứ  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
thân  xứ. 

565. 

-  Sắc  thành  sắc  xứ  đó  ra  sao?  sắc  nào  là  màu  nưong  sắc  tứ  đại  sung. . .  đây  cũng  gọi  là 
sắc,  cũng  gọi  sắc  xứ,  cũng  gọi  sắc  giới.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  sắc  xứ. 

-  Sắc  phi  sắc  xứ  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
sắc  xứ. 

Sắc  thành  thinh  xứ...  thành  khí  xứ...  thành  vị  xứ...  thành  xúc  xứ  đó  ra  sao?  Địa 
giới...  đây  cũng  gọi  là  xúc,  cũng  gọi  xúc  xứ,  cũng  gọi  xúc  giới.  Những  sắc  này  gọi  là 
sắc  thành  xúc  xứ. 


566. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


123 


-  Sắc  phi  xúc  xứ  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
xúc  xứ. 


567. 

-  Sắc  thành  nhãn  giới  đó  ra  sao?  Tức  là  nhãn  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  nhãn 
giới. 

-  Sắc  phi  nhãn  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhĩ  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
nhãn  giới. 

568. 

-  Sắc  thành  nhĩ  giới...  thành  tỷ  giới...  thành  thiệt  giới...  thành  thân  giới  đó  ra  sao?  Tức 
là  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  thân  giới. 

-  Sắc  phỉ  thân  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
thân  giói. 

569. 

-  Sắc  thành  sắc  giới  đó  ra  sao?  Tức  là  sắc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  sắc  giới. 

-  Sắc  phi  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
sắc  giới. 

570. 

-  Sắc  thành  thinh  giới...  thành  khí  giới...  thành  vị  giới...  thành  xúc  giới  đó  ra  sao?  Tức 
là  xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  xúc  giới. 

-  Sắc  phi  xúc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
xúc  giới. 

571. 

-  Sắc  thành  nhãn  quyền  đó  ra  sao?  Nhãn  nào  là  sắc  thần  kinh  nưong  sắc  tứ  đại  sung,  đây 
hoặc  gọi  là  nhãn. . .  hoặc  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nhãn  quyền. 

-  Sắc  phi  nhãn  quyền  đó  ra  sao?  Như  là  nhĩ  quyền...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là 
sắc  phi  nhãn  quyền. 

572. 

-  Sắc  thành  nhĩ  quyền...  thành  tỷ  quyền...  thành  thiệt  quyền...  thành  thân  quyền  đó  ra 
sao?  Thân  nào  là  sắc  thần  kinh  nưong  sắc  tứ  đại  sung.  Đây  cũng  gọi  là  thân. . .  hoặc  gọi 
nhà  không...  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  thân  quyền. 

-  Sắc  phi  thân  quyền  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  thân 
quyền. 

573. 

-  Sắc  thành  nữ  quyền  đó  ra  sao?  Những  sắc  nào  thuộc  về  phần  nữ  như  là  nữ  căn,  nữ 
tướng,  chon  tướng  nữ,  thái  độ  nữ,  nết  na  nữ,  thân  phần  nữ,  những  nguyên  nhân  hiện  bày 
như  thế,  những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  nữ  quyền. 


124 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Sắc  phi  nữ  quyền  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
nữ  quyền. 

574. 

-  Sắc  thành  nam  quyền  đó  ra  sao?  Những  cách  nào  thuộc  về  phần  nam  như  là  nam  căn, 
nam  tướng,  chon  tướng  nam,  thái  độ  nam,  nết  hạnh  nam,  thân  phần  nam,  phát  hiện  như 
thế  do  nguyên  nhân  nào.  Những  sắc  này  đây  gọi  là  sắc  thành  nam  quyền. 

-  Sắc  phi  nam  quyền  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
phi  nam  quyền. 

575. 

-  Sắc  mạng  quyền  đó  ra  sao?  Khi  nào  có  sự  sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu,  hiện  tồn,  đang 
liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  sự  dinh  dưỡng  của  sắc  pháp,  gọi  sắc  mạng  quyền 
tức  là  cách  sống  còn  của  sắc  pháp.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  mạng  quyền. 

-  Sắc  phi  mạng  quyền  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
phi  mạng  quyền. 

576. 

-  Sắc  thành  thân  biểu  tri  đó  ra  sao?  Sự  lay  động,  cách  lay  động,  hành  vi  lay  động,  thái 
độ  lay  động,  sự  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa,  cách  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa,  hành  động 
trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa  noi  thân  của  người  mà  có  tâm  thiện,  tâm  bất  thiện  hay  là  tâm 
vô  ký  sai  khiến  tới  lui,  ngó  liếc  qua  lại,  co  ngay  như  thế  nào.  Những  sắc  này  đều  gọi  là 
sắc  thân  biểu  tri. 

-  Sắc  phi  thân  biểu  trí  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
phi  thân  biểu  tri. 

577. 

-  Sắc  thành  khẩu  biểu  trì  đó  ra  sao?  Cách  nói,  cách  phát  ra  lời,  cách  nói  chuyện,  cách 
tường  thuật,  cách  tuyên  bố,  cách  quảng  cáo,  ngôn  ngữ,  lời  phân  biệt  của  những  người  có 
tâm  thiện  hoặc  tâm  bất  thiện  hay  là  tâm  vô  ký.  Đây  gọi  là  ngữ  ngôn,  sự  trình  bày  cho 
biết  ý  nghĩa,  cách  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa,  trạng  thái  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa  bằng 
ngữ  ngôn  như  thế  nào,  những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  khẩu  biểu  tri. 

-  Sắc  phi  khẩu  biểu  trí  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
phi  khẩu  biểu  tri. 

578. 

-  Sắc  thành  hư  không  giới  đó  ra  sao?  Trống  không  tục  gọi  là  hư  không,  cách  luống 
không,  sự  trống  không,  kẽ  hở,  lồ  trống,  tục  định  là  không  ngơ,  thường  gọi  là  rỗng  không 
thuộc  về  y  sinh  nương  sắc  tứ  đại  sung,  nhưng  đụng  chạm  không  đặng.  Những  sắc  này 
đều  gọi  là  sắc  hư  không  giới. 

-  Sắc  phi  hư  không  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là 
sắc  phi  hư  không  giới. 


579. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


125 


-  Sắc  thành  thủy  giới  đó  ra  sao?  Sự  ướt  át,  cách  ướt  át,  sự  dẻo,  chon  tướng  dẻo,  co  quan 
dính  của  sắc.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  thủy  giới. 

-  Sắc  phi  thủy  giới  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  thủy 
giới. 

580. 

-  Sắc  nhẹ  đó  ra  sao?  Sự  nhẹ,  cách  mau,  không  chậm  chạp,  không  nặng  nề  của  sắc  nào 
như  thế,  đây  gọi  là  sắc  nhẹ. 

-  Sắc  phi  sắc  nhẹ  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  sắc  nhẹ. 

581. 

-  Sắc  thành  sắc  mềm  đó  ra  sao?  Sự  mềm  mại,  cách  mềm  mại,  không  cứng,  không  sượng 
của  sắc  nào,  đây  gọi  là  sắc  thành  sắc  mềm. 

-  Sắc  phi  sắc  mềm  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  sắc 
mềm. 

582. 

-  Sắc  thành  sắc  thích  dụng  đó  ra  sao?  Cách  vừa  với  việc  làm,  sự  vừa  theo  việc  làm,  trạng 
thái  vừa  với  việc  làm  dù  noi  sắc  nào  đều  gọi  là  sắc  thành  sắc  thích  dụng. 

-  Sắc  phi  sắc  thích  dụng  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
sắc  thích  dụng. 

583. 

-  Sắc  thành  sắc  sanh  đó  ra  sao?  Sự  tích  tựu  của  những  xứ,  sự  sanh  ra  của  sắc,  dù  thế  nào 
những  sắc  này  gọi  là  sắc  sanh  (upacaya). 

-  Sắc  phi  sắc  sanh  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  sắc 
sanh. 

584. 

-  Sắc  thành  sắc  thừa  kế  đó  ra  sao?  Sự  thừa  kế  (tiến  lên)  của  sắc,  sự  tiếp  liền  của  sắc,  dù 
thế  nào  những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  thành  sắc  thừa  kế  (santati). 

-  Sắc  phi  sắc  thừa  kế  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  sắc 
thừa  kế. 

585. 

-  Sắc  thành  sắc  lão  đó  ra  sao?  Sự  già,  cách  cũ,  thay  đổi  như  là  tóc  bạc,  răng  lung  lay, 
giảm  thọ,  sự  chín  mùi  của  quyền  và  của  sắc  pháp  như  thế  nào  những  sắc  này  gọi  là  sắc 
lão  (ịaratã). 

-  Sắc  phi  sắc  dị  ( sắc  lão)  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
sắc  lão. 

586. 

-  Sắc  thành  sắc  vô  thường  đó  ra  sao?  Sự  mất  đi,  hao  đi,  hư  hoại,  không  bền,  sự  không 
trường  tồn  của  sắc  pháp,  dù  thế  nào  những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  vô  thường  (aniccata). 


126 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Sắc  phi  sắc  vô  thường  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
sắc  vô  thường. 

587. 

-  Sắc  thành  đoàn  thực  đó  ra  sao?  Cơm,  bánh  tươi,  bánh  khô,  cá,  thịt,  sữa  tươi,  sữa  chua, 
bơ  lỏng,  bơ  đặc,  mỡ,  dầu,  mật,  nước  mía.  Hay  là  những  sắc  nào  khác  đồng  có  thành  đồ 
để  trong  miệng  nhai  nuốt  no  bụng  của  mồi  chúng  sanh  tức  là  những  chất  bổ  nào  nuôi 
sống  nhân  loại  và  vạn  vật.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thành  đoàn  thực. 

-  Sắc  phi  đoàn  thực  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  sắc  vô  thường.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
đoàn  thực. 

Nhị  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu  đây. 

Dứt  nhị  đề  xiên  minh. 

4)  Tam  đề  xiển  minh. 

588. 

-  Sắc  nội  thành  y  sinh  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  thành 
y  sinh. 

-  Sắc  ngoại  thành  y  sinh  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
thành  y  sinh. 

-  Sắc  ngoại  phi  y  sinh  đó  ra  sao?  Xúc  xứ. . .  thủy  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  y  sinh. 

589. 

-  Sắc  nội  thành  thủ  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  thành 
thủ. 

-  Sắc  ngoại  thành  thủ  đó  ra  sao?  Nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền.  Hay  là  những  sắc 
nào  khác  đồng  có  tức  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  hư  không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh, 
sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành  thủ. 

-  Sắc  ngoại  thành  phi  thủ  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  thân  biểu  tri,  khâu  biểu  tri,  sắc  nhẹ,  sắc 
mềm,  sắc  thích  dụng,  sắc  lão,  sắc  vô  thường.  Hay  là  những  sắc  nào  khác  đồng  có  tức  là 
sắc  xứ,  thinh  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  hư  không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế 
và  đoàn  thực  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành  phi  thủ. 

590. 

-  Sắc  nội  thành  thủ  cảnh  thủ  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
nội  thành  thủ  cảnh  thủ. 

-  Sắc  ngoại  thành  thủ  cảnh  thủ  đó  ra  sao?  Nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền,  hay  là 
những  sắc  nào  khác  đồng  có  tức  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  hư  không  giới,  thủy 
giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế,  sắc  vật  thực  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
thành  thủ  cảnh  thủ. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


127 


-  Sắc  ngoại  phi  thủ  cảnh  thủ  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc  nhẹ, 
sắc  mềm,  sắc  thích  dụng,  sắc  lão,  sắc  vô  thường.  Hay  là  những  sắc  nào  khác  đồng  có 
tức  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  hư  không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và 
đoàn  thực  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  phi  thủ  cảnh  thủ. 

591. 

-  Sắc  nội  thành  bất  kiến  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội 
thành  bất  kiến. 

-  Sắc  ngoại  thành  bất  kiến  đó  ra  sao?  Chỉ  có  sắc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
thành  bất  kiến  (Sanidassana). 

-  Sắc  ngoại  mà  hữu  kiến  đó  ra  sao?  Thinh  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
ngoại  mà  hữu  kiến. 

592. 

-  Sắc  nội  thành  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội 
thành  đối  chiếu  (Sappatigha). 

-  Sắc  ngoại  thành  đối  chiếu  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
thành  đối  chiếu. 

-  Sắc  ngoại  vô  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Nữ  quyền...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
ngoại  vô  đối  chiếu  (Appatigha). 

593. 

-  Sắc  nội  thành  quyền  đó  ra  sao?  Nhãn  quyền. . .  thân  quyền.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
nội  thành  quyền  (Indrĩya). 

-  Sắc  ngoại  thành  quyền  đó  ra  sao?  Nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền.  Những  sắc  này 
gọi  là  sắc  ngoại  thành  quyền. 

-  Sắc  ngoại  phi  quyền  đó  ra  sao?  sắc  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  quyền. 

594. 

-  Sắc  nội  phi  đại  sung  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi 
đại  sung  ( Mahãbhũta ). 

-  Sắc  ngoại  thành  đại  sung  đó  ra  sao?  Xúc  xứ  và  thủy  giới.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
ngoại  thành  đại  sung. 

-  Sắc  ngoại  phi  đại  sung  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  đại  sung. 

595. 

-  Sắc  nội  phi  biểu  trí  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi 
biểu  tri. 

-  Sắc  ngoại  thành  biểu  tri  đó  ra  sao?  Thân  biểu  tri  và  khẩu  biểu  tri.  Những  sắc  này  gọi 
là  sắc  ngoại  thành  biểu  tri  (vinnatti). 


128 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Sắc  ngoại  phi  biểu  tri  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  biểu  tri. 

596. 

-  Sắc  nội  không  có  tâm  làm  sở  sanh  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi 
là  sắc  nội  không  có  tâm  làm  sở  sanh  (cỉttasamutthãna). 

-  Sắc  ngoại  có  tâm  làm  sở  sanh  đó  ra  sao ?  Thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  hay  là  những  sắc 
nào  khác  có  tâm  làm  nhân  sanh  và  sở  sanh  tức  là  sắc  xứ,  thinh  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ, 
hu  không  giới,  thủy  giới,  sự  nhẹ  của  sắc,  sự  mềm  của  sắc,  sự  thích  dụng  của  sắc,  cách 
sanh  của  sắc,  cách  thừa  kế  của  sắc  và  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  có  tâm 
làm  sở  sanh  (cittasamutthãna). 

-  Sắc  ngoại  không  có  tâm  làm  sở  sanh  đó  ra  sao?  Nữ  quyền,  nam  quyền,  sự  già  của  sắc, 
cách  vô  thuờng  của  sắc.  Hay  là  sắc  nào  khác  mà  không  có  tâm  làm  nhân  sanh  hay  sở 
sanh  tức  là  sắc  xứ,  thinh  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  hư  không  giới,  thủy  giới,  sự  nhẹ  của 
sắc,  sự  mềm  của  sắc,  sự  thích  dụng  của  sắc,  cách  sanh  của  sắc,  sự  thừa  kế  của  sắc  và 
đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  không  có  tâm  làm  sở  sanh. 

597. 

-  Sắc  nội  không  đồng  sanh  tồn  với  tâm  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này 
gọi  là  sắc  nội  không  đồng  sanh  tồn  với  tâm  (cittasahabhũ). 

-  Sắc  ngoại  đồng  sanh  tồn  với  tâm  đó  ra  sao?  Thân  biểu  tri  và  khẩu  biểu  tri.  Những  sắc 
này  gọi  là  sắc  ngoại  đồng  sanh  tồn  với  tâm. 

-  Sắc  ngoại  không  đồng  sanh  tòn  với  tâm  đó  ra  sao?  sắc  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc 
này  gọi  là  sắc  ngoại  không  đồng  sanh  tồn  với  tâm. 

598. 

-  Sắc  nội  phi  tùng  thông  lưu  với  tâm  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi 
là  sắc  nội  phi  tùng  thông  lưu  với  tâm. 

-  Sắc  ngoại  tùng  thông  lưu  với  tâm  đó  ra  sao?  Thân  biểu  tri  và  khẩu  biểu  tri.  Những  sắc 
này  gọi  là  sắc  ngoại  tùng  thông  lưu  với  tâm. 

-  Sắc  ngoại  không  tùng  thông  lưu  với  tâm  đó  ra  sao?  sắc  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc 
này  gọi  là  sắc  ngoại  không  tùng  thông  lưu  với  tâm  (cỉttãnuparivattỉ) . 

599. 

-  Sắc  nội  thô  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  thô. 

-  Sắc  ngoại  thô  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thô. 

-  Sắc  ngoại  tế  đó  ra  sao?  Nữ  quyền...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  tế 
(sukhama). 

600. 

-  Sắc  nội  thành  cận  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  cận. 

-  Sắc  ngoại  mà  viễn  đó  ra  sao?  Nữ  quyền. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
viễn  (bãhira  dũre). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


129 


-  Sắc  ngoại  cận  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  cận  (bahira 
santike ). 

601. 

-  Sắc  ngoại  phi  vật  nương  của  nhãn  xúc  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này 
gọi  là  sắc  ngoại  phi  vật  nưong  của  nhãn  xúc. 

-  Sắc  nội  thành  vật  nương  của  nhãn  xúc  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ.  sắc  này  gọi  là  sắc  nội 
thành  vật  nưong  của  nhãn  xúc. 

-  Sắc  nội  không  thành  vật  nương  của  nhãn  xúc  đó  ra  sao?  Như  là  nhĩ  xứ...  thân  xứ. 
Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  không  thành  vật  nưong  của  nhãn  xúc. 

602. 

-  Sắc  ngoại  không  thành  vật  nương  của  thọ  sanh  từ  nhãn  xúc...  của  tưởng...  của  tư... 
của  nhãn  thức  đó  ra  sao?  sắc  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  không 
thành  vật  nưong  của  nhãn  thức. 

-  Sắc  nội  thành  vật  nương  của  nhãn  thức  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ.  sắc  này  gọi  là  sắc  nội 
thành  vật  nưong  của  nhãn  thức. 

-  Sắc  nội  phỉ  vật  nương  của  nhãn  thức  đó  ra  sao?  Nhĩ  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi 
là  sắc  nội  phi  vật  nưong  của  nhãn  thức. 

603. 

-  Sắc  ngoại  không  thành  vật  nương  của  nhĩ  xúc...  của  tỷ  xúc...  của  thiệt  xúc...  của 
thân  xúc  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  không  thành 
vật  nưong  của  thân  xúc. 

-  Sắc  nội  thành  vật  nương  của  thân  xúc  đó  ra  sao?  Thân  xứ.  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  thành 
vật  nưong  của  thân  xúc. 

-  Sắc  nội  phi  vật  nương  của  thân  xúc  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thiệt  xứ.  Những  sắc  này  gọi 
là  sắc  nội  phi  vật  nưong  của  thân  xúc. 

604. 

-  Sắc  ngoại  phi  vật  nương  của  thọ  sanh  từ  thân  xúc...  của  tưởng...  của  tư...  của  thân 
thức  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  phi  vật  nưong  của 
thân  thức. 

-  Sắc  nội  thành  vật  nương  của  thân  thức  đó  ra  sao?  Thân  xứ.  sắc  này  gọi  là  sắc  nội 
thành  vật  nưong  của  thân  thức. 

-  Sắc  nội  không  thành  vật  nương  của  thân  thức  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thiệt  xứ.  Những 
sắc  này  gọi  là  sắc  nội  không  thành  vật  nưong  của  thân  thức. 

605. 

-  Sắc  nội  phi  cảnh  của  nhãn  xúc  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là 
sắc  nội  phi  cảnh  của  nhãn  xúc. 

-  Sắc  ngoại  thành  cảnh  của  nhãn  xúc  đó  ra  sao?  sắc  xứ.  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành 
cảnh  của  nhãn  xúc. 


130 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Sắc  ngoại  phi  cảnh  của  nhãn  xúc  đó  ra  sao?  Thinh  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này 
gọi  là  sắc  ngoại  phi  cảnh  của  nhãn  xúc. 

606. 

-  Sắc  nội  phi  cảnh  của  thọ  sanh  từ  nhãn  xúc...  của  tưởng...  của  tư...  của  nhãn  thức  đó 
ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi  cảnh  của  nhãn  thức. 

-  Sắc  ngoại  thành  cảnh  của  nhãn  thức  đó  ra  sao?  sắc  xứ.  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành 
cảnh  của  nhãn  thức. 

-  Sắc  ngoại  phi  cảnh  của  nhãn  thức  đó  ra  sao?  Thinh  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này 
gọi  là  sắc  ngoại  phi  cảnh  của  nhãn  thức. 

607. 

-  Sắc  nội  phi  cảnh  của  nhĩ  xúc...  của  tỷ  xúc...  của  thiệt  xúc...  của  thân  xúc  đó  ra  sao? 
Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi  cảnh  của  thân  xúc. 

-  Sắc  ngoại  thành  cảnh  của  thân  xúc  đó  ra  sao?  Xúc  xứ.  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành 
cảnh  của  thân  xúc. 

-  Sắc  ngoại  phi  cảnh  của  thân  xúc  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là 
sắc  ngoại  phi  cảnh  của  thân  xúc. 

608. 

-  Sắc  nội  phi  cảnh  của  thọ  sanh  từ  thân  xúc...  của  tưởng...  của  tư...  của  thân  thức  đó 
ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi  cảnh  của  thân  thức. 

-  Sắc  ngoại  thành  cảnh  của  thân  thức  đó  ra  sao?  Xúc  xứ.  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành 
cảnh  của  thân  thức. 

-  Sắc  ngoại  phi  cảnh  của  thân  thức  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi 
là  sắc  ngoại  phi  cảnh  của  thân  thức. 

609. 

-  Sắc  ngoại  phi  nhãn  xứ  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  nhãn  xứ. 

-  Sắc  nội  thành  nhãn  xứ  đó  ra  sao?  Nhãn  nào  là  thanh  triệt  nưong  sắc  tứ  đại  sung.  Đây 
gọi  là  nhãn. . .  hoặc  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  thành  nhãn  xứ. 

-  Sắc  nội  phi  nhãn  xứ  đó  ra  sao?  Nhĩ  xứ...  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi 
nhãn  xứ. 

610. 

-  Sắc  ngoại  phi  nhĩ  xứ...  phi  tỷ  xử...  phi  thiệt  xứ...  phi  thân  xứ  đó  ra  sao?  sắc  xứ... 
đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  phi  thân  xứ. 

-  Sắc  nội  thành  thân  xứ  đó  ra  sao?  Thân  nào  là  thanh  triệt  nưong  sắc  tứ  đại  sung.  Đây 
cũng  gọi  là  thân. . .  hoặc  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  thành  thân  xứ. 

-  Sắc  nội  phi  thân  xứ  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thiệt  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi 
thân  xứ. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


131 


611. 

-  Sắc  nội  phi  sắc  xứ  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi  sắc 
xứ. 

-  Sắc  ngoại  thành  sắc  xứ  đó  ra  sao?  sắc  nào  là  màu  nương  sắc  tứ  đại  sung. . .  Đây  cũng 
gọi  là  sắc,  cũng  gọi  sắc  xứ,  cũng  gọi  sắc  giới.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành  sắc 
xứ. 

-  Sắc  ngoại  phi  sắc  xứ  đó  ra  sao?  Thinh  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  sắc  xứ. 

612. 

-  Sắc  nội  phi  thinh  xử. . .  phi  khí  xử. . .  phi  vị  xứ. . .  phi  xúc  xứ  đó  ra  sao  ?  Nhãn  xứ. . .  thân 
xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi  xúc  xứ. 

-  Sắc  ngoại  thành  xúc  xứ  đó  ra  sao?  Địa  giới. . .  Đây  cũng  gọi  là  xúc,  cũng  gọi  xúc  xứ, 
cũng  gọi  xúc  giới.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành  xúc  xứ. 

-  Sắc  ngoại  phi  xúc  xứ  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  xúc  xứ. 

613. 

-  Sắc  ngoại  phi  nhãn  giới  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  nhãn  giới. 

-  Sắc  nội  thành  nhãn  giới  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  thành  nhãn 
giới. 

-  Sắc  nội  phi  nhãn  giới  đó  ra  sao?  Nhĩ  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi 
nhãn  giới. 

614. 

-  Sắc  ngoại  phi  nhĩ  giới...  phi  tỷ  giới...  phi  thiệt  giới...  phi  thân  giới  đó  ra  sao?  sắc 
xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  phi  thân  giới. 

-  Sắc  nội  thành  thân  giới  đó  ra  sao?  Thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  thành  thân 
giới. 

-  Sắc  nội  phi  thân  giới  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thiệt  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi 
thân  giới. 

615. 

-  Sắc  nội  phi  sắc  giới  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi 
sắc  giới. 

-  Sắc  ngoại  thành  sắc  giới  đó  ra  sao?  sắc  xứ.  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành  sắc  giới. 

-  Sắc  ngoại  phi  sắc  giới  đó  ra  sao?  Thinh  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  sắc  giới. 


616. 


132 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Sắc  nội  phi  thinh  giới . . .  phi  khí  giới . . .  phi  vị  giới . . .  phi  xúc  giới  đó  ra  sao  ?  Nhãn  xứ . . . 
thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi  xúc  giới. 

-  Sắc  ngoại  thành  xúc  giới  đó  ra  sao?  Xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành  xúc 
giới. 

-  Sắc  ngoại  phi  xúc  giới  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  xúc  giới. 

617. 

-  Sắc  ngoại  phi  nhãn  quyền  đó  ra  sao?  sắc  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
ngoại  phi  nhãn  quyền. 

-  Sắc  nội  thành  nhãn  quyền  đó  ra  sao?  Nhãn  nào  là  sắc  thần  kinh  nưong  sắc  tứ  đại 
sung. . .  Đây  cũng  gọi  là  nhãn. . .  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  thành 
nhãn  quyền. 

-  Sắc  nội  phi  nhãn  quyền  đó  ra  sao?  Nhĩ  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi 
nhãn  quyền. 

618. 

-  Sắc  ngoại  phi  nhĩ  quyền ...  phi  tỷ  quyền  ...phi  thiệt  quyền  ...phi  thân  quyền  đó  ra  sao? 
Sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  phi  thân  quyền. 

-  Sắc  nội  thành  thân  quyền  đó  ra  sao?  Thân  nào  là  thanh  triệt  nuong  sắc  tứ  đại  sung. . . 
Đây  cũng  gọi  là  thân...  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  thành  thân 
quyền. 

-  Sắc  nội  phi  thân  quyền  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  thiệt  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội 
phi  thân  quyền. 

619. 

-  Sắc  nội  phi  nữ  quyền  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi 
nữ  quyền. 

-  Sắc  ngoại  thành  nữ  quyền  đó  ra  sao?  Nguyên  nhân  nào  phát  sanh  bộ  phận  nữ,  tu  cách 
nữ,  thái  độ  nữ,  thân  phần  nữ,  tuớng  trạng  nữ,  nữ  căn,  sắc  làm  nhân  phát  hiện  nhu  thế. 
Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành  nữ  quyền. 

-  Sắc  ngoại  phi  nữ  quyền  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  nữ  quyền. 

620. 

-  Sắc  nội  phi  nam  quyền  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội 
phi  nam  quyền. 

-  Sắc  ngoại  thành  nam  quyền  đó  ra  sao?  Nhân  nào  phát  bày  bộ  phận  nam,  tu  cách  nam, 
thái  độ  nam,  thân  phần  nam,  tuớng  trạng  nam,  nam  căn,  sắc  làm  nhân  phát  hiện  nhu  thế. 
Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành  nam  quyền. 

-  Sắc  ngoại  phi  nam  quyền  đó  ra  sao?  sắc  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
ngoại  phi  nam  quyền. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


133 


621. 

-  Sắc  nội  phỉ  mạng  quyền  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội 
phi  mạng  quyền. 

-  Sắc  ngoại  thành  mạng  quyền  đó  ra  sao?  Sự  sống  còn,  đang  còn,  sự  hiện  hữu,  cách  hiện 
tồn,  đang  liên  tiếp,  hành  vi  đang  còn,  sự  dinh  duỡng  của  sắc  pháp,  cũng  gọi  mạng  sống 
đang  bảo  tồn  cho  những  sắc  nghiệp.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành  mạng  quyền. 

-  Sắc  ngoại  phi  mạng  quyền  đó  ra  sao?  sắc  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
ngoại  phi  mạng  quyền. 

622. 

-  Sắc  nội  phỉ  thân  biểu  tri  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội 
phi  thân  biểu  tri. 

-  Sắc  ngoại  thành  thân  biểu  tri  đó  ra  sao?  Sự  lay  động,  cách  lay  động,  hành  vi  lay  động, 
thái  độ  lay  động,  sự  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa,  cách  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa,  hành 
động  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa  noi  thân  nguời  mà  có  tâm  thiện,  tâm  bất  thiện  hay  là  tâm 
vô  ký  sai  khiến  tới,  lui,  ngó,  liếc  qua  lại,  co,  ngay  ra  sao.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
thành  thân  biểu  tri. 

-  Sắc  ngoại  phi  thân  biểu  tri  đó  ra  sao?  sắc  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
ngoại  phi  thân  biểu  tri. 

623. 

-  Sắc  nội  phi  khẩu  biểu  trì  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội 
phi  khẩu  biểu  tri. 

-  Sắc  ngoại  thành  khẩu  biểu  tri  đó  ra  sao?  Cách  nói,  sự  nói,  lời  nói,  cách  tuờng  thuật, 
cách  tuyên  bố,  cách  quảng  cáo,  ngôn  ngữ,  lời  phân  biệt  của  những  nguời  có  tâm  thiện, 
tâm  bất  thiện  hay  là  tâm  vô  ký.  Đây  cũng  gọi  là  ngôn  ngữ,  sự  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa, 
cách  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa,  trạng  thái  trình  bày  cho  biết  ý  nghĩa  bằng  ngôn  ngữ,  dù 
thế  nào  những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  ngoại  thành  khẩu  biểu  tri  (vocĩ  vinnatti). 

-  Sắc  ngoại  phi  khẩu  biểu  tri  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
ngoại  phi  khẩu  biểu  tri. 

624. 

-  Sắc  nội  phi  hư  không  giới  đó  ra  sao  ?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội 
phi  hu  không  giới. 

-  Sắc  nội  thành  hư  không  giới  đó  ra  sao?  Trống  không  tục  gọi  là  hu  không,  cách  luống 
không,  sự  luống  không,  kẽ  hở,  lồ  trống,  tục  định  là  không  ngo,  thuờng  gọi  là  rồng  không 
thuộc  về  y  sinh  nuong  sắc  tứ  đại  sung,  nhung  không  đụng  chạm  chi.  Những  sắc  này  gọi 
là  sắc  nội  thành  hu  không  giới  (ãkasadhãtu). 

-  Sắc  ngoại  phi  hư  không  giới  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
ngoại  phi  hu  không  giới. 


625. 


134 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Sắc  nội  phi  thủy  giới  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi 
thủy  giới. 

-  Sắc  ngoại  thành  thủy  giới  đó  ra  sao?  Sự  ướt  át,  cách  ướt  át,  sự  dẻo,  cách  dẻo,  co  quan 
vẫn  thu  hút.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  ngoại  thành  thủy  giới. 

-  Sắc  ngoại  phi  thủy  giới  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  thủy  giới. 

626. 

-  Sắc  nội  phi  sắc  khinh  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi 
sắc  khinh. 

-  Sắc  ngoại  thành  sắc  khinh  đó  ra  sao?  Cách  nhẹ,  sự  mau,  không  chậm  chạp,  không 
nặng  nề  noi  sắc  nào  như  thế,  đây  gọi  là  sắc  ngoại  thành  sắc  khinh  (rũpa  lahutã). 

-  Sắc  ngoại  phi  sắc  khinh  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  sắc  khinh. 

627. 

-  Sắc  nội  phi  sắc  nhu  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi 
sắc  nhu. 

-  Sắc  ngoại  thành  sắc  nhu  đó  ra  sao  ?  Cách  mềm,  sự  mềm,  không  cứng,  không  sần  sượng 
dù  noi  sắc  nào,  những  sắc  như  thế  này  đều  gọi  là  sắc  ngoại  thành  sắc  nhu. 

-  Sắc  ngoại  phi  sắc  nhu  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  sắc  nhu. 

628. 

-  Sắc  nội  phi  sắc  thích  dụng  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
nội  phi  sắc  thích  dụng. 

-  Sắc  ngoại  thành  sắc  thích  dụng  đó  ra  sao?  sắc  vừa  với  công  việc  làm,  sự  thích  hợp 
với  cách  làm,  trạng  thái  thích  hợp  với  việc  làm  của  sắc  thế  nào,  những  sắc  này  đều  gọi 
là  sắc  ngoại  thành  sắc  thích  dụng  (rũpakammannatã). 

-  Sắc  ngoại  phi  sắc  thích  dụng  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
ngoại  phi  sắc  thích  dụng. 

629. 

-  Sắc  nội  phi  sắc  sanh  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi 
sắc  sanh. 

-  Sắc  ngoại  thành  sắc  sanh  đó  ra  sao?  Sự  tích  tụ  của  những  xứ,  cách  sanh  của  sắc  như 
thế  nào.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  ngoại  thành  sắc  sanh  (upacaya). 

-  Sắc  ngoại  phi  sắc  sanh  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  sắc  sanh. 

630. 

-  Sắc  nội  phi  sắc  thừa  kế  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội 
phi  sắc  thừa  kế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


135 


-  Sắc  ngoại  thành  sắc  thừa  kế  đó  ra  sao?  Cách  sắc  vừa  sanh  liên  tiếp  (thừa  kế)  của  sắc 
như  thế  nào.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành  sắc  thừa  kế  (rũpasantatỉ). 

-  Sắc  ngoại  phi  sắc  thừa  kế  đó  ra  sao?  sắc  xứ...  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
ngoại  phi  sắc  thừa  kế. 

631. 

-  Sắc  nội  phi  sắc  lão  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội  phi  sắc 
lão. 

-  Sắc  ngoại  thành  sắc  lão  đó  ra  sao?  Cách  cũ,  sự  già,  răng  lay,  tóc  bạc,  giảm  thọ,  da  dùn, 
sự  chỉn  mùi  của  quyền  noi  sắc  nào,  những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại  thành  sắc  lão  (rĩipa 
jaratã). 

-  Sắc  ngoại  phi  sắc  lão  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  ngoại 
phi  sắc  lão. 

632. 

-  Sắc  nội  phi  sắc  vô  thường  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  nội 
phi  sắc  vô  thường  (aniccatã). 

-  Sắc  ngoại  thành  sắc  vô  thường  đó  ra  sao?  Sự  hư,  cách  mất,  cách  rã,  trạng  thái  biến  đổi, 
thái  độ  tiêu  tan,  không  còn  tồn  tại  của  sắc  nào.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  ngoại  thành 
sắc  vô  thường  (rũpa  anỉccatã). 

-  Sắc  ngoại  phi  sắc  vô  thường  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  đều  gọi  là 
sắc  ngoại  phi  sắc  vô  thường. 

633. 

-  Sắc  nội  phi  đoàn  thực  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  nội 
phi  đoàn  thực. 

-  Sắc  ngoại  thành  đoàn  thực  đó  ra  sao?  Cơm,  bánh  tươi,  bánh  khô,  cá,  thịt,  sữa  tươi,  sữa 
chua,  bơ  trong,  bơ  cục,  mỡ,  dầu,  mật  ong,  nước  mía;  hay  là  những  sắc  nào  khác  chung 
có  đặng  để  vào  miệng  nhai,  nuốt  cho  no  bụng  mồi  chúng  sanh,  hoặc  từ  người  dân  dã,  dù 
chất  bổ  như  thế  nào  mà  để  nuôi  mạng  sống  cho  tất  cả  chúng  sanh.  Những  sắc  này  đều 
gọi  là  sắc  ngoại  thành  đoàn  thực  (kabaỊinkãrãhãra). 

-  Sắc  ngoại  phi  đoàn  thực  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  sắc  vô  thường.  Những  sắc  này  đều  gọi  là 
sắc  ngoại  phi  đoàn  thực. 

Tam  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  tam  đề  xiên  minh. 

5)  Tứ  đề  xiển  minh. 

634. 

-  Sắc y  sinh  thành  (sắc)  thủ  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ,  nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng 
quyền.  Hay  là  những  sắc  nào  khác  chung  có  như  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  hư  không  giới, 


136 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  y  sinh  thành 
(sắc)  thủ. 

-  Sắc  y  sinh  phi  sắc  thủ  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc  khinh,  sắc 
nhu,  sắc  thích  dụng,  sắc  lão,  sắc  vô  thuờng.  Hay  là  những  sắc  nào  khác  chung  có  tức  là 
sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  hu  không  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  phi  nghiệp  tạo. 
Những  sắc  này  gọi  là  sắc  y  sinh  phi  sắc  thủ. 

-  Sắc  bấty  sinh  thành  sắc  thủ  đó  ra  sao?  Xúc  xứ  và  thủy  giới  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những 
sắc  này  gọi  là  sắc  bất  y  sinh  thành  sắc  thủ. 

-  Sắc  bất  y  sinh  phi  sắc  thủ  đó  ra  sao?  Xúc  xứ  và  thủy  giới  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những 
sắc  này  gọi  là  sắc  bất  y  sinh  phi  sắc  thủ. 

635. 

-  Sắc  y  sinh  thành  thủ  cảnh  thủ  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ,  nữ  quyền,  nam  quyền, 
mạng  quyền.  Hay  là  những  sắc  nào  khác  chung  có  nhu  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  hu  không 
giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  y  sinh 
thành  thủ  cảnh  thủ. 

-  Sắc  y  sinh  phi  thủ  mà  cảnh  thủ  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc 
khinh,  sắc  nhu,  sắc  thích  dụng,  sắc  lão,  sắc  vô  thuờng,  hoặc  sắc  nào  khác  chung  có  nhu 
là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  hu  không  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  mà  phi  nghiệp 
tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  y  sinh  phi  thủ  mà  cảnh  thủ. 

-  Sắc  bấty  sinh  thành  thủ  cảnh  thủ  đó  ra  sao  ?  Xúc  xứ  và  thủy  giới  do  nghiệp  tạo.  Những 
sắc  này  gọi  là  sắc  bất  y  sinh  thành  thủ  cảnh  thủ. 

-  Sắc  bất  y  sinh  phi  thủ  cảnh  thủ  đó  ra  sao?  Xúc  xứ  và  thủy  giới  mà  phi  nghiệp  tạo. 
Những  sắc  này  gọi  là  sắc  bất  y  sinh  phi  thủ  cảnh  thủ. 

636. 

-  Sắc  y  sinh  thành  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  vị  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  y 
sinh  thành  đối  chiếu  (sappatigha). 

-  Sắc  y  sinh  vô  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Nữ  quyền. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  y 
sinh  vô  đối  chiếu. 

-  Sắc  bất  y  sinh  mà  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Xúc  xứ.  sắc  này  gọi  là  sắc  bất  y  sinh  mà  đối 
chiếu. 

-  Sắc  bất y  sinh  vô  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Thủy  giới,  sắc  này  gọi  là  sắc  bất  y  sinh  vô  đối 
chiếu. 

637. 

-  Sắc  y  sinh  thô  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  vị  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  y  sinh  thô. 

-  Sắc y  sinh  tế  đó  ra  sao?  Nữ  quyền. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  y  sinh  tế  (rũpa 
upãdã  sukhuma). 

-  Sắc  bất y  sinh  thô  đó  ra  sao?  Xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  bất  y  sinh  thô. 

-  Sắc  bấty  sinh  tế  đó  ra  sao?  Thủy  giới,  sắc  này  gọi  là  sắc  bất  y  sinh  tế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


137 


638. 

-  Sắc y  sinh  viễn  đó  ra  sao?  Nữ  quyền. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  y  sinh  viễn 
(rũpa  upãdã  dũre). 

-  Sắc  y  sinh  cận  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  vị  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  y  sinh  cận  (rũpa 
upãdã  santike). 

-  Sắc  bất y  sinh  viễn  đó  ra  sao?  Thủy  giới,  sắc  này  gọi  là  sắc  bất  y  sinh  viễn. 

-  Sắc  bất y  sinh  cận  đó  ra  sao?  Xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  bất  y  sinh  cận. 

639. 

-  Sắc  thủ  hữu  kiến  đó  ra  sao?  sắc  xứ  do  nghiệp  tạo.  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ  hữu  kiến  (rũpa 
upãdinna  sanidassana). 

-  Sắc  thủ  bất  kiến  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  thân  xứ,  nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền. 
Hay  là  những  sắc  nào  khác  chung  có  nhu  là  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  hu  không  giới,  thủy 
giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ  bất 
kiến  (rũpa  upãdừma  anidassana). 

-  Sắc  phi  thủ  hữu  kiến  đó  ra  sao?  sắc  xứ  mà  phi  nghiệp  tạo.  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  thủ 
hữu  kiến. 

-  Sắc  phi  thủ  và  bất  kiến  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc  khinh,  sắc 
nhu,  sắc  thích  dụng,  sắc  lão,  sắc  vô  thuờng;  hay  những  sắc  nào  khác  chung  có  nhu  là  khí 
xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  hu  không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  phi  nghiệp 
tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  thủ  và  bất  kiến. 

640. 

-  Sắc  thủ  hữu  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ.  Hay  là  những  sắc  nào  khác  chung 
có  nhu  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ  và  xúc  xứ  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ 
hữu  đối  chiếu  (rũpa  upãdỉnna  sappatigha). 

-  Sắc  thủ  vô  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền,  hay  là  những  sắc 
nào  khác  đồng  có  nhu  là  hu  không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  do 
nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ  vô  đối  chiếu. 

-  Sắc  phi  thủ  hữu  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  hay  những  sắc  nào  khác  như  là  sắc  xứ, 
khí  xứ,  vị  xứ  và  xúc  xứ  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  thủ  hữu  đối 
chiếu. 

-  Sắc  phi  thủ  vô  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc  khinh,  sắc  nhu,  sắc 
thích  dụng,  sắc  lão,  sắc  vô  thường,  hay  là  cũng  có  những  sắc  chi  khác  như  là  hư  không 
giới,  thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi 
là  sắc  phi  thủ  vô  đối  chiếu. 

641. 

-  Sắc  thủ  thành  đại  sung  đó  ra  sao?  Xúc  xứ  và  thủy  giới  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này 
đều  gọi  là  sắc  thủ  thành  đại  sung  (rũpa  upãdinna  mahãbhũta). 


138 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Sắc  thủ  phi  đại  sung  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ,  nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền, 
cũng  có  những  sắc  chi  khác  nhu  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  hu  không  giới,  sắc  sanh,  sắc 
thừa  kế  và  đoàn  thực  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  thủ  phi  đại  sung. 

-  Sắc  phi  thủ  thành  đại  sung  đó  ra  sao?  Xúc  xứ  và  thủy  giới  đều  phi  nghiệp  tạo.  Những 
sắc  này  đều  gọi  là  sắc  phi  thủ  thành  đại  sung. 

-  Sắc  phi  thủ  và  phi  đại  sung  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc  khinh, 
sắc  nhu,  sắc  thích  dụng,  sắc  lão,  sắc  vô  thuờng,  cũng  có  sắc  chi  khác  như  là  sắc  xứ,  khí 
xứ,  vị  xứ,  hư  không  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những 
sắc  này  đều  gọi  là  sắc  phi  thủ  và  phi  đại  sung. 

642. 

-  Sắc  thủ  thô  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ,  cũng  có  sắc  chi  khác  như  là  sắc  xứ,  khí  xứ, 
vị  xứ,  xúc  xứ  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ  thô. 

-  Sắc  thủ  tế  đó  ra  sao?  Nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền,  cũng  có  sắc  chi  khác  như  là 
hư  không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc 
này  gọi  là  sắc  thủ  tế. 

-  Sắc  phi  thủ  thô  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  cũng  có  sắc  chi  khác  như  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ 
và  xúc  xứ  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  phi  thủ  thô. 

-  Sắc  phi  thủ  tế  đó  ra  sao?  Thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc  khinh,  sắc  nhu,  sắc  thích  dụng, 
sắc  lão,  sắc  vô  thường,  hay  cũng  có  sắc  chi  khác  như  là  hư  không  giới,  thủy  giới,  sắc 
sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  phi  thủ 
tế. 


643. 

-  Sắc  thủ  viễn  đó  ra  sao?  Nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền,  cũng  có  sắc  chi  khác  như 
là  hư  không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc 
này  gọi  là  sắc  thủ  viễn. 

-  Sắc  thủ  cận  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ,  hay  cũng  có  sắc  chi  khác  như  là  sắc  xứ,  khí 
xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  cận  (rũpa  anupãdinna 
dũre). 

-  Sắc  phi  thủ  cận  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  hay  là  những  sắc  chi  khác  như  là  sắc  xứ,  khí  xứ, 
vị  xứ  và  xúc  xứ  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  thủ  cận  (rũpa 
anupãdỉnna  santike). 

644. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  và  thấy  đặng  đó  ra  sao?  sắc  xứ  do  nghiệp  tạo.  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ 
cảnh  thủ  và  thấy  đặng. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  mà  bất  kiến  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  thân  xứ,  nữ  quyền,  nam  quyền, 
mạng  quyền,  hay  là  những  sắc  chi  khác  tức  là  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  hư  không  giới,  thủy 
giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  mà  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ 
cảnh  thủ  mà  bất  kiến. 

-  Sắc  phỉ  thủ  cảnh  thủ  mà  hữu  kiến  đó  ra  sao?  sắc  xứ  mà  phi  nghiệp  tạo.  sắc  này  gọi 
là  sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  mà  hữu  kiến. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


139 


-  Sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  và  bất  kiến  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc 
khinh,  sắc  nhu,  sắc  thích  dụng,  sắc  lão,  sắc  vô  thuờng,  hay  cũng  có  sắc  chi  khác  nhu  là 
khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  hu  không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  mà 
phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  và  bất  kiến. 

645. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  hữu  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  thân  xứ,  hay  cũng  có  sắc  chi 
khác  nhu  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ  và  xúc  xứ  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ 
cảnh  thủ  hữu  đối  chiếu. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  vô  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền,  hay  cũng 
có  sắc  chi  khác  nhu  là  hu  không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  do 
nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ  cảnh  thủ  vô  đối  chiếu. 

-  Sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  hữu  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  hay  cũng  có  sắc  chi  khác  nhu 
là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  thủ  cảnh 
thủ  hữu  đối  chiếu. 

-  Sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  vô  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc  khinh, 
sắc  nhu,  sắc  thích  dụng,  sắc  lão,  sắc  vô  thường,  hay  cũng  có  sắc  chi  khác  như  là  hư 
không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc 
này  gọi  là  sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  vô  đối  chiếu. 

646. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  thành  đại  sung  đó  ra  sao?  Xúc  xứ  và  thủy  giới  do  nghiệp  tạo.  Những 
sắc  này  gọi  là  sắc  thủ  cảnh  thủ  thành  đại  sung. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  phi  đại  sung  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ,  nữ  quyền,  nam  quyền, 
mạng  quyền,  cũng  có  sắc  chi  khác  như  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  hư  không  giới,  sắc  sanh, 
sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ  cảnh  thủ  phi  đại 
sung. 

-  Sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  thành  đại  sung  đó  ra  sao?  Xúc  xứ  và  thủy  chất  mà  phi  nghiệp 
tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  thành  đại  sung. 

-  Sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  phi  đại  sung  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc 
khinh,  sắc  nhu,  sắc  thích  dụng,  sắc  lão,  hay  cũng  có  sắc  chi  khác  như  là  sắc  xứ,  khí  xứ, 
vị  xứ,  hư  không  giới,  sắc  sanh,  sắc  tiến  và  đoàn  thực  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này 
gọi  là  sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  phi  đại  sung. 

647. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  thô  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ,  cũng  có  sắc  chi  khác  nữa  nhu  là 
sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ  cảnh  thủ  thô. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  tế  đó  ra  sao?  Nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền,  cũng  có  sắc  chi 
khác  như  là  hư  không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  do  nghiệp  tạo. 
Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ  cảnh  thủ  tế. 

-  Sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  thô  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  cũng  có  sắc  chi  khác  như  là  sắc  xứ,  khí 
xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  thô. 


140 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  tế  đó  ra  sao?  Thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc  khinh,  sắc  nhu,  sắc 
thích  dụng,  sắc  lão,  sắc  vô  thuờng,  cũng  có  sắc  chi  khác  nhu  là  hu  không  giới,  thủy  giới, 
sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  thủ 
cảnh  thủ  tế. 


648. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  viễn  đó  ra  sao?  Nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền,  cũng  có  sắc  chi 
khác  nhu  là  hu  không  giới,  thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thục  do  nghiệp  tạo. 
Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ  cảnh  thủ  viễn. 

-  Sắc  thủ  cảnh  thủ  cận  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  thân  xứ,  cũng  có  sắc  chi  khác  nhu  là  sắc 
xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ  do  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  thủ  cảnh  thủ  cận. 

-  Sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  viễn  đó  ra  sao?  Thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri,  sắc  khinh,  sắc  nhu, 
sắc  thích  dụng,  sắc  lão,  sắc  vô  thuờng,  hay  cũng  có  sắc  chi  khác  nhu  là  hu  không  giới, 
thủy  giới,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  và  đoàn  thực  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là 
sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  viễn. 

-  Sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  cận  đó  ra  sao?  Thinh  xứ,  cũng  có  sắc  chi  khác  nữa  nhu  là  sắc  xứ, 
khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ  mà  phi  nghiệp  tạo.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  thủ  cảnh  thủ  cận. 

649. 

-  Sắc  hữu  đối  chiếu  thành  quyền  đó  ra  sao?  Nhãn  quyền. . .  thân  quyền.  Những  sắc  này 
gọi  là  sắc  hữu  đối  chiếu  thành  quyền. 

-  Sắc  hữu  đối  chiếu  phi  quyền  đó  ra  sao?  sắc  xứ...  xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  hữu 
đối  chiếu  phi  quyền. 

-  Sắc  vô  đối  chiếu  thành  quyền  đó  ra  sao?  Nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền.  Những 
sắc  này  gọi  là  sắc  vô  đối  chiếu  thành  quyền. 

-  Sắc  vô  đối  chiếu  và  phi  quyền  đó  ra  sao?  Thân  biểu  tri...  đoàn  thực.  Những  sắc  này 
gọi  là  sắc  vô  đối  chiếu  và  phi  quyền. 

650. 

-  Sắc  hữu  đối  chiếu  thành  đại  sung  đó  ra  sao?  Xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  hữu 
đối  chiếu  thành  đại  sung  (mahãbhũta). 

-  Sắc  hữu  đối  chiếu  phi  đại  sung  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  Vị  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
hữu  đối  chiếu  phi  đại  sung. 

-  Sắc  vô  đối  chiếu  thành  đại  sung  đó  ra  sao?  Thủy  chất,  sắc  này  gọi  là  sắc  vô  đối  chiếu 
thành  đại  sung. 

-  Sắc  vô  đối  chiếu  và  phi  đại  sung  đó  ra  sao?  Nữ  quyền. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi 
là  sắc  vô  đối  chiếu  và  phi  đại  sung. 

651. 

-  Sắc  quyền  thô  đó  ra  sao?  Nhãn  quyền. . .  thân  quyền.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  quyền 
thô. 

-  Sắc  quyền  tế  đó  ra  sao?  Nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc 
quyền  tế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


141 


-  Sắc  phi  quyền  thô  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  quyền  thô. 

-  Sắc  phi  quyền  tế  đó  ra  sao?  Thân  biểu  tri  và  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
quyền  tế. 

652. 

-  Sắc  quyền  viễn  đó  ra  sao?  Nữ  quyền,  nam  quyền  và  mạng  quyền.  Những  sắc  này  gọi  là 
sắc  quyền  viễn. 

-  Sắc  quyền  cận  đó  ra  sao?  Nhãn  quyền. . .  thân  quyền.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  quyền 
cận. 

-  Sắc  phỉ  quyền  viễn  đó  ra  sao?  Thân  biểu  tri. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
quyền  viễn. 

-  Sắc  phi  quyền  cận  đó  ra  sao?  sắc  xứ...  xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  quyền 
cận. 

653. 

-  Sắc  đại  sung  thô  đó  ra  sao?  Xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  đại  sung  thô. 

-  Sắc  đại  sung  tế  đó  ra  sao?  Thủy  chất,  sắc  này  gọi  là  sắc  đại  sung  tế. 

-  Sắc  phi  đại  sung  thô  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  vị  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  đại 
sung  thô. 

-  Sắc  phi  đại  sung  tế  đó  ra  sao?  Nữ  quyền. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  đại 
sung  tế. 

654. 

-  Sắc  đại  sung  viễn  đó  ra  sao?  Thủy  chất,  sắc  này  gọi  là  sắc  đại  sung  viễn. 

-  Sắc  đại  sung  cận  đó  ra  sao?  Xúc  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  đại  sung  cận. 

-  Sắc  phi  đại  sung  viễn  đó  ra  sao?  Nữ  quyền. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi 
đại  sung  viễn. 

-  Sắc  phi  đại  sung  cận  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  vị  xứ.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  đại 
sung  cận. 

655. 

Sắc  thấy  đặng  tức  là  sắc  xứ.  sắc  nghe  đặng  tức  là  thinh  xứ.  sắc  biết  đặng  tức  là  khí  xứ, 
vị  xứ  và  xúc  xứ.  Sắc  biết  rõ  đặng  bằng  tâm  tức  là  tất  cả  sắc  pháp. 

Tứ  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  tứ  đề  xỉến  minh. 


6)  Ngũ  đề  xiển  minh. 


656. 


142 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Sắc  gọi  là  địa  chất  đó  ra  sao?  sắc  nào  mà  cứng  sượng,  sự  cứng,  cách  cứng,  vật  cứng, 
trạng  thái  cứng,  hoặc  bên  trong,  hoặc  bên  ngoài,  hoặc  thành  thủ,  hoặc  thành  phi  thủ. 
Những  sắc  này  gọi  là  địa  chất  (pathavĩdhãtu). 

-  Sắc  gọi  là  thủy  chất  đó  ra  sao?  sắc  nào  có  chon  tướng  chảy  ra,  quến  lại,  hay  sự  nhỉ, 
ướt,  tưom  của  sắc  hoặc  bên  trong,  hoặc  bên  ngoài,  hoặc  thành  thủ,  hoặc  thành  phi  thủ, 
dù  thế  nào  những  sắc  này  đều  gọi  là  thủy  chất  (ãpodhãtu). 

-  Sắc  mà  gọi  là  hỏa  chất  đó  ra  sao?  Sự  nóng,  cách  nóng,  sự  ấm,  cách  ấm,  sự  nực,  cách 
nực,  hoặc  bên  trong,  hoặc  bên  ngoài,  hoặc  thành  thủ,  hoặc  thành  phi  thủ,  dù  thế  nào 
những  sắc  này  đều  gọi  là  hỏa  chất  (tejodhãtu). 

-  Sắc  mà  gọi  là  phong  chất  đó  ra  sao?  Gió  nào  của  sắc  lay  động  qua  lại,  hoặc  bên  trong, 
hoặc  bên  ngoài,  hoặc  thành  thủ,  hoặc  thành  phi  thủ,  dù  thế  nào  những  sắc  này  đều  gọi 
là  phong  chất  (vãyodhãtu). 

-  Sắc  mà  gọi  lày  sinh  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  y  sinh 
(rũpa  upãdã). 

Ngũ  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  ngũ  đề  xiên  minh. 


7)  Lục  đề  xiển  minh. 

657. 

Sắc  mà  nhãn  thức  có  thể  biết  tức  là  sắc  xứ.  sắc  mà  nhĩ  thức  có  thể  biết  tức  là  thinh  xứ. 
Sắc  mà  tỷ  thức  có  thể  biết  tức  là  khí  xứ.  sắc  mà  thiệt  thức  có  thể  biết  tức  là  vị  xứ.  sắc 
mà  thân  thức  có  thể  biết  tức  là  xúc  xứ.  sắc  mà  ý  thức  có  thể  biết  tức  là  tất  cả  sắc  pháp. 

Lục  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  lục  đề  xiên  minh. 


8)  Thất  đề  xiển  minh. 

658. 

Sắc  mà  nhãn  thức  nên  biết  tức  là  sắc  xứ.  sắc  mà  nhĩ  thức  nên  biết  tức  là  thinh  xứ.  sắc 
mà  tỷ  thức  nên  biết  tức  là  khí  xứ.  sắc  mà  thiệt  thức  nên  biết  tức  là  vị  xứ.  sắc  mà  thân 
thức  nên  biết  tức  là  xúc  xứ.  sắc  mà  ý  giới  nên  biết  tức  là  sắc  xứ,  thinh  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ 
và  xúc  xứ.  Sắc  mà  ý  thức  giới  nên  biết  tức  là  tất  cả  sắc  pháp. 

Thất  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  thất  đề  xỉến  minh. 


9)  Bát  đề  xiển  minh. 


659. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


143 


Sắc  mà  nhãn  thức  đáng  biết  tức  là  sắc  xứ.  sắc  mà  nhĩ  thức  đáng  biết  tức  là  thinh  xứ.  sắc 
mà  tỷ  thức  đáng  biết  tức  là  khí  xứ.  sắc  mà  thiệt  thức  đáng  biết  tức  là  vị  xứ.  sắc  mà  thân 
thức  đáng  biết  bằng  cách  đụng  sướng  tức  là  xúc  thích  hợp  (tâm),  có  thể  biết  bằng  cách 
đụng  khổ  tức  là  xúc  không  thích  hợp  (tâm),  sắc  mà  ý  giới  có  thể  biết  tức  là  sắc  xứ,  thinh 
xứ,  khí  xứ,  vị  xứ  và  xúc  xứ.  sắc  mà  ý  thức  giới  có  thể  biết  tức  là  tất  cả  sắc  pháp. 

Bát  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  bát  đề  xiên  minh. 


10)  Cửu  đề  xiển  minh. 

660. 

-  Sắc  mà  gọi  là  nhãn  quyền  đó  ra  sao?  sắc  nào  là  thanh  triệt  nương  sắc  tứ  đại  sung... 
đây  hoặc  gọi  là  nhãn. . .  hoặc  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  nhãn  quyền. 

-  Sắc  mà  gọi  là  nhĩ  quyền...  gọi  là  tỷ  quyền...  gọi  là  thiệt  quyền...  gọi  là  thân  quyền... 
gọi  là  nữ  quyền...  gọi  là  nam  quyền...  gọi  là  mạng  quyền  đó  ra  sao?  Khi  nào  có  sự 
sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu,  hiện  tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  sự 
dinh  dưỡng,  cai  quản  đặng  sống  còn  của  sắc  pháp,  dù  như  thế  nào  những  sắc  này  đều 
gọi  là  sắc  mạng  quyền. 

-  Sắc  phi  mạng  quyền  đó  ra  sao  ?  sắc  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  sắc  này  gọi  là  sắc  phi  mạng 
quyền. 

Cửu  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  cỉru  đề  xiên  minh. 


11)  Thập  đề  xiển  minh. 

661. 

-  Sắc  mà  gọi  là  nhãn  quyền  đó  ra  sao?  Nhãn  nào  là  sắc  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung. . . 
đây  cũng  gọi  là  nhãn. . .  cũng  gọi  là  nhà  không.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  nhãn  quyền. 

-  Sắc  mà  gọi  là  nhĩ  quyền...  gọi  là  tỷ  quyền...  gọi  là  thiệt  quyền...  gọi  là  thân  quyền... 
gọi  là  nữ  quyền...  gọi  là  nam  quyền...  gọi  là  mạng  quyền  đó  ra  sao?  Khi  nào  có  sự 
sống  còn,  hiện  hành,  hiện  hữu,  hiện  tồn,  đang  liên  tiếp,  đang  còn,  hành  vi  đang  còn,  sự 
dinh  dưỡng,  sự  cai  quản  đặng  sống  còn  của  sắc  pháp,  dù  như  thế  nào  những  sắc  này  đều 
gọi  là  sắc  mạng  quyền. 

-  Sắc  phỉ  quyền  mà  hữu  đối  chiếu  đó  ra  sao?  sắc  xứ. . .  xúc  xứ.  Những  sắc  này  đều  gọi 
là  sắc  phi  quyền  mà  hữu  đối  chiếu. 

-  Sắc  phi  quyền  mà  vô  đối  chiếu  đó  ra  sao?  Thân  biểu  tri...  đoàn  thực.  Những  sắc  này 
đều  gọi  là  sắc  phi  quyền  vô  đối  chiếu. 

Thập  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  thập  đề  xiến  minh. 


144 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


12)  Thập  nhứt  đề  xiển  minh. 

662. 

-  Sắc  mà  gọi  là  nhãn  xứ  đó  ra  sao?  Nhãn  nào  là  sắc  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung. . . 
Đây  cũng  gọi  là  nhãn. . .  cũng  gọi  nhà  không.  Những  sắc  này  gọi  là  nhãn  xứ. 

-  Sắc  mà  gọi  là  nhĩ  xứ.. .  gọi  là  tỷ  xứ. . .  gọi  là  thiệt  xứ. . .  gọi  là  thân  xứ. . .  gọi  là  sắc  xử. . . 
gọi  là  thỉnh  xử...  gọi  là  khí  xử...  gọi  là  vị  xứ...  gọi  là  xúc  xứ  đó  ra  sao?  Địa  chất. . . 
cũng  gọi  là  xúc,  cũng  gọi  là  xúc  giới.  Những  sắc  này  đều  gọi  là  xúc  xứ. 

-  Sắc  bất  kiến  vô  đối  chiếu  mà  liên  hệ  trong  pháp  xứ  đó  ra  sao?  Nữ  quyền. . .  đoàn  thực. 
Những  sắc  này  đều  gọi  là  sắc  bất  kiến  vô  đối  chiếu  mà  liên  hệ  trong  pháp  xứ. 

Thập  nhứt  yếu  hiệp  sắc  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  thập  nhứt  đề  xỉến  minh. 

Dứt  nhân  sắc. 

Het  đoạn  8.000  chữ  phần  thứ  tám. 


Hồi  hướng  phước  đến  tất  cả  chúng  sanh,  nhứt  là  các  vị  Chư  thiên  có  oai  lực  hộ  trì  Tạng  Diệu  pháp  đặng  thạnh  hành. 

Sài  Gòn  06  -  06  - 1975  (27  -  04  -  2518)  Việt  nam. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


145 


Phần  D.  THIÊN  TOÁT  YÉU 
I.  TOÁT  YÉU  ĐẦU  ĐÈ  TAM  (Tikamãtikã) 


663. 

-  Chư  pháp  thiện  là  chi?  Ba  căn  thiện  là  vô  tham,  vô  sân  và  vô  si;  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn, 
hành  uẩn  và  thức  uẩn  tương  ưng  với  căn  thiện;  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  có 
căn  thiện  làm  sở  sanh.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Chư  pháp  bất  thiện  là  chi?  Ba  căn  bất  thiện  là  tham,  sân,  si  và  phiền  não  đồng  nương 
căn  bất  thiện;  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn  tương  ưng  với  căn  bất  thiện; 
thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  có  căn  bất  thiện  làm  sở  sanh.  Những  chơn  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  bất  thiện. 

-  Chư  pháp  vô  ký  là  chi?  Dị  thục  quả  của  pháp  bất  thiện  và  thiện  nương  Dục  giới,  sắc 
giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn;  pháp  thành 
tố  (kỉriyã)  phi  thiện,  phi  bất  thiện  và  phi  nghiệp  quả,  tất  cả  sắc  pháp  luôn  vô  vi  giới 
( asankhatadhãtu). 

664. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  lạc  thọ  là  chi?  Tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn  tương  ưng  với 
lạc  thọ,  Tâm  dục  giới,  sắc  giới  và  siêu  thế  làm  sở  sanh  của  lạc  thọ.  Những  chơn  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  tương  ưng  lạc  thọ. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  khổ  thọ  là  chi?  Tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn  tương  ưng  với 
khổ  thọ,  tâm  Dục  giới  làm  sở  sanh  cho  khổ  thọ.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
tương  ưng  khổ  thọ. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  chi?  Tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn 
tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ,  tâm  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  làm 
sở  sanh  cho  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tương  ưng  phi 
khổ  phi  lạc  thọ. 

665. 

-  Chư  pháp  dị  thục  quả  là  chi?  Dị  thục  quả  của  bất  thiện  và  thiện  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô 
sắc  giới  và  siêu  thế,  tức  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn  thuộc  về  pháp  dị 
thục  quả.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  dị  thục  quả. 

-  Chư  pháp  dị  thục  nhân  là  chi?  Pháp  bất  thiện  và  pháp  thiện  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc 
giới  và  siêu  thế,  tức  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn.  Những  chơn  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  dị  thục  nhân. 

-  Chư  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  là  chi?  Pháp  thành  tố  phi  thiện  phi  bất  thiện 
và  phi  nghiệp  quả  của  tất  cả  sắc  pháp  luôn  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân. 

666. 

-  Chư  pháp  thành  do  thủ  và  cảnh  thủ  là  chi?  Dị  thục  quả  của  thiện  và  bất  thiện  do  phần 
pháp  lậu  sanh  theo  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới,  tức  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành 


146 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Uẩn,  thức  uẩn  và  sắc  nghiệp  tạo.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  thành  do  thủ  và 
cảnh  thủ. 

-  Chư  pháp  phi  thành  do  thủ  mà  cảnh  thủ  là  chi?  Pháp  thiện  và  bất  thiện  còn  bị  lậu  biết 
sanh  theo  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới,  tức  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức 
uẩn;  pháp  thành  tố  (kirỉyã)  phi  thiện,  phi  bất  thiện,  phi  nghiệp  quả  và  sắc  phi  nghiệp  tạo. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  thành  do  thủ  mà  cảnh  thủ. 

-  Chư  pháp  phi  thành  do  thủ  và  phi  cảnh  thủ  là  chi?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  thành  do  thủ  và  phi  cảnh  thủ. 

667. 

-  Chư  pháp  phiền  toái  và  cảnh  phiền  não  là  chi?  Ba  căn  bất  thiện  là  tham,  sân,  si  và 
phiền  não  đồng  y  trụ  với  căn  bất  thiện;  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn  mà  tương 
ưng  với  căn  bất  thiện;  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  có  căn  bất  thiện  làm  sở 
sanh.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phiền  toái  và  cảnh  phiền  não. 

-  Chư  pháp  phi  phiền  toái  mà  cảnh  phiền  não  là  chi?  Pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  còn  lệ 
thuộc  lậu  trong  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn,  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành 
uẩn  và  thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  phiền  toái  mà  cảnh  phiền 
não. 

-  Chư  pháp  phi  phiền  toái  và  phi  cảnh  phiền  não  là  chi?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  phiền  toái  và  phi  cảnh  phiền  não. 

668. 

-  Chư  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  là  chi?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn  tương  ưng 
vói  tầm,  tứ  (trừ  tầm,  tứ).  Tâm  dục  giới,  sắc  giới  và  siêu  thế  còn  nương  pháp  hữu  tầm 
hữu  tứ.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ. 

-  Chư  pháp  vô  tầm  hữu  tứ  là  chi?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn  trong  cõi  vô 
tầm  hữu  tứ  tức  là  Sắc  giới  và  siêu  thế  (trừ  tứ).  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
vô  tầm  hữu  tứ. 

-  Chư  pháp  vô  tầm  vô  tứ  là  chi?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn  trong  cõi  vô 
tầm  vô  tứ  tức  là  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi 
giới.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  vô  tầm  vô  tứ. 

669. 

-  Chư  pháp  đồng  sanh  với  (pháp)  hỷ  là  chi?  Sở  sanh  của  pháp  hỷ  là  Tâm  dục  giới,  sắc 
giói  và  siêu  thế,  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  tương  ưng  với  pháp  hỷ  (trừ  pháp  hỷ).  Những 
chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  đồng  sanh  với  pháp  hỷ. 

-  Chư  pháp  đồng  sanh  với  lạc  thọ  là  chỉ?  Tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn  tương  ưng 
với  lạc  thọ,  tâm  Dục  giới,  sắc  giới  và  siêu  thế  làm  sở  sanh  của  lạc  thọ.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  đồng  sanh  với  lạc  thọ. 

-  Chư  pháp  đồng  sanh  với  xả  thọ  là  chi?  Tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn  tương  ưng 
với  xả  thọ,  tâm  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  làm  sở  sanh  cho  xả  thọ.  Những 
chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  đồng  sanh  với  xả  thọ. 


670. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


147 


Chư  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ  là  chỉ?  Tam  triền  tức  là  thân  kiến  (triền),  hoài  nghi  (triền)  và 
giới  cấm  thủ  (triền). 

671. 

Trong  tam  triền  đó  mà  thân  kiến  triền  là  chi?  Phàm  phu  trong  đời  này  kẻ  thiếu  học 
không  đặng  gặp  bậc  Thánh,  không  thông  pháp  của  bậc  Thánh,  không  tập  rèn  theo  pháp 
của  bậc  Thánh,  không  gặp  trí  thức,  chẳng  thông  pháp  của  trí  thức,  chẳng  tập  rèn  theo 
pháp  của  trí  thức  như: 

-  Nhận  thấy  sắc  uẩn  là  ta,  nhận  thấy  ta  có  sắc  uẩn,  nhận  thấy  sắc  uẩn  ở  trong  ta,  nhận 
thấy  ta  có  trong  sắc  uẩn. 

-  Nhận  thấy  thọ  uẩn  là  ta,  nhận  thấy  ta  có  thọ  uẩn,  nhận  thấy  thọ  uẩn  ở  trong  ta,  nhận 
thấy  ta  có  trong  thọ  uẩn. 

-  Nhận  thấy  tưởng  uẩn  là  ta,  nhận  thấy  ta  có  tưởng  uẩn,  nhận  thấy  tưởng  uẩn  ở  trong 
ta,  nhận  thấy  ta  có  trong  tưởng  uẩn. 

-  Nhận  thấy  hành  uẩn  là  ta,  nhận  thấy  ta  có  hành  uẩn,  nhận  thấy  hành  uẩn  ở  trong  ta, 
nhận  thấy  ta  có  trong  hành  uẩn. 

-  Nhận  thấy  thức  uẩn  là  ta,  nhận  thấy  ta  có  thức  uẩn,  nhận  thấy  thức  uẩn  ở  trong  ta, 
nhận  thấy  ta  có  trong  thức  uẩn. 

Nhận  thấy  thức  uẩn  là  ta  tức  là  thiên  kiến,  hoang  vu  kiến,  khuyết  phạp  kiến,  cừu  địch 
kiến,  biến  hoá  kiến,  triền  kiến,  sự  tự  chấp,  sự  chấp  trước,  sự  cố  chấp,  sự  chấp  sai,  trạng 
thái  sai,  tà  đạo,  đường  lối  xấu,  giáo  phái  phát  nguyên  điêu  tàn  và  cách  chấp  theo  khinh 
thị.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  thân  kiến  triền  có  trong  khi  đó. 

672. 

Hoài  nghi  (triền)  trong  khi  có  ra  sao?  Hoài  nghi  Phật,  Pháp,  Tăng;  hoài  nghi  điều  học, 
hoài  nghi  quá  khứ,  hoài  nghi  vị  lai,  hoài  nghi  quá  khứ  và  vị  lai,  hoài  nghi  pháp  y  tuong 
sinh  (paticcamuppãda)  là  pháp  y  tuong  sinh  có  phải  do  duyên  trợ  tạo  mới  sanh  ra  chăng? 
Cách  lừng  chừng,  động  tác  lừng  chừng,  sự  lừng  chừng,  sự  xét  thấy  lạ  lùng  khác  biệt,  sự 
quyết  đoán  cảnh  không  đặng,  sự  nhận  thấy  thành  hai  khía  cạnh,  sự  nhận  thấy  như  đường 
rẽ  hai,  sự  không  thể  quyết  một,  sự  tính  lớ  thớ,  suy  xét  lừng  chừng,  sự  không  thể  trọn 
tính,  sự  sần  sượng  của  tâm,  sự  tràn  lan  của  tánh.  Những  chon  tướng  như  thế  gọi  là  hoài 
nghi  (triền). 

673. 

Giới  cấm  thủ  (triền)  trong  khi  có  ra  sao?  Chúng  ngoại  giáo  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhận 
thấy  sự  trong  sạch  do  giới,  do  tu  hành,  do  thực  hành  trì  giới  mà  có  sự  nhận  thấy  bằng 
cách  thiên  kiến  như  là: 

-  Nhận  thấy  sắc  uẩn  là  ta,  nhận  thấy  ta  có  sắc  uẩn,  nhận  thấy  sắc  uẩn  ở  trong  ta,  nhận 
thấy  ta  trong  sắc  uẩn. 

-  Nhận  thấy  thọ  uẩn  là  ta,  nhận  thấy  ta  có  thọ  uẩn,  nhận  thấy  thọ  uẩn  ở  trong  ta,  nhận 
thấy  ta  trong  thọ  uẩn. 

-  Nhận  thấy  tuởng  uẩn  là  ta,  nhận  thấy  ta  có  tưởng  uẩn,  nhận  thấy  tưởng  uẩn  ở  trong 
ta,  nhận  thấy  ta  trong  tưởng  uẩn. 

-  Nhận  thấy  hành  uẩn  là  ta,  nhận  thấy  ta  có  hành  uẩn,  nhận  thấy  hành  uẩn  ở  trong  ta, 
nhận  thấy  ta  trong  hành  uẩn. 

-  Nhận  thấy  thức  uẩn  là  ta,  nhận  thấy  ta  có  thức  uẩn,  nhận  thấy  thức  uẩn  ở  trong  ta, 
nhận  thấy  ta  trong  thức  uẩn. 


148 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Những  chơn  tướng  này  gọi  là  giới  cấm  thủ  (triền). 

674. 

-  Chư  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ  trong  khi  có  ra  sao?  Tam  triền  này  và  phiền  não  đồng  nương 
với  tam  triền  đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  tương  ưng  với  tam  triền  đó,  luôn  cả  thân 
nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có  tam  triền  này  làm  sở  sanh.  Những  chơn  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

-  Chư  pháp  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  trong  khi  có  ra  sao?  Tham,  sân,  si  ngoài  ra  và  phiền  não 
đồng  nương  với  tham,  sân,  si  đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  tương  ưng  với  tham,  sân,  si 
luôn  cả  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có  tham,  sân,  si  làm  sở  sanh.  Những 
chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

-  Chư  pháp  phỉ  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Pháp  thiện  và 
pháp  vô  ký  trong  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn, 
luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  sơ  đạo  và  phi 
ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

675. 

-  Chư  pháp  hữu  nhăn  sơ  đạo  tuyệt  trừ  trong  khi  có  ra  sao?  Tam  triền  tức  là  thân  kiến 
(triền),  hoài  nghi  (triền)  và  giới  cấm  thủ  (triền). 

Cả  tam  triền  đó  mà  thân  kiến  (triền)  trong  khi  có  ra  sao?. . .  đây  gọi  là  thân  kiến  (triền). 

Hoài  nghi  (triền)  trong  khi  có  ra  sao?. . .  đây  gọi  là  hoài  nghi  (triền). 

Giới  cấm  thủ  (triền)  trong  khi  có  ra  sao?. . .  đây  gọi  là  giới  cấm  thủ  (triền). 

Cả  tam  triền  và  phiền  não  đồng  nương  tam  triền  đó,  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  tương  ưng  với 
tam  triền  luôn  cả  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có  tam  triền  làm  sở  sanh. 
Những  chon  tướng  đó  gọi  là  chư  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

Tam  triền  tức  là  thân  kiến  (triền),  hoài  nghi  (triền),  giới  cấm  thủ  (triền).  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

Tham,  sân  và  si  đồng  nương  với  tam  triền  đó.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

Phiền  não  đồng  nương  với  tham,  sân,  si  ấy  tức  là  thọ  uẩn...  thức  uẩn  tương  ưng  với 
tham,  sân,  si  đó  luôn  cả  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có  tham,  sân,  si  làm 
sở  sanh.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

-  Chư  pháp  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  ra  sao?  Tham,  sân,  si  ngoài  ra.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  phiền  não  đồng  nương  với 
tham,  sân,  si  và  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  tương  ưng  với  tham,  sân,  si  luôn  cả  thân  nghiệp, 
khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có  tham,  sân,  si  làm  sở  sanh.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

-  Chư  pháp  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  ra  sao?  Trừ  ra  pháp  tuyệt  trừ, 
còn  pháp  thiện,  bất  thiện  và  vô  ký  ngoài  ra  nương  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới  tức 
là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn  luôn  tất  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 


676. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


149 


-  Chư  pháp  nhân  sanh  tử  trong  khi  có  ra  sao?  Pháp  bất  thiện  và  pháp  thiện  còn  nương 
pháp  lậu  trong  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  nhân  sanh  tử. 

-  Chư  pháp  nhân  đến  nỉp-bàn  trong  khi  có  ra  sao?  Bốn  đạo  siêu  thế.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  nhân  đến  níp-bàn. 

-  Chư  pháp  phi  nhân  sanh  tử  và  phi  nhân  đến  níp-bàn  trong  khi  có  ra  sao?  Dị  Thục  quả 
của  bất  thiện  và  thiện  nơi  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn... 
thức  uẩn,  pháp  thành  tố  (kiriyã)  phi  thiện,  phi  bất  thiện  và  phi  nghiệp  quả,  luôn  cả  sắc 
pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  nhân  sanh  tử  và  phi  nhân 
đến  níp-bàn. 

677. 

-  Chư  pháp  hữu  học  trong  khỉ  có  ra  sao?  Bốn  đạo  và  ba  quả  siêu  thế  tầm  thường.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  học  (sekkhã  dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  học  trong  khỉ  có  ra  sao?  Vô  học  quả  cao  tột  tức  là  quả  A-la-hán.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  vô  học  (asekkhã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  hữu  học  và  phi  vô  học  trong  khỉ  có  ra  sao?  Trừ  ra  pháp  hữu  học,  pháp 
vô  học,  còn  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  trong  Dục  giới,  sắc  giới 
và  Vô  sắc  giới  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn,  luôn  tất  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  hữu  học  và  phi  vô  học. 

678. 

-  Chư  pháp  hy  thiểu  trong  khi  có  ra  sao?  Tất  cả  pháp  trong  Dục  giới  như  là  thiện,  bất 
thiện  và  vô  ký,  tức  là  sắc  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hy 
thiếu  (parỉttã  dhammã). 

-  Chư  pháp  đảo  đại  trong  khi  có  ra  sao?  Pháp  thiện  và  vô  ký  trong  sắc  giới,  Vô  sắc  giới 
tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  đáo  đại. 

-  Chư  pháp  vô  lượng  trong  khi  có  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  vô  lượng  (appamãnã  dhammã). 

679. 

-  Chư  pháp  biết  cảnh  hy  thiểu  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  tức  là  tâm  và  sở  hữu  nào 
sanh  ra  khai  đoan  cho  pháp  hy  thiểu.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết  cảnh 
hy  thiếu  (parỉttã  dhammã). 

-  Chư  pháp  biết  cảnh  đáo  đại  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  tức  là  tâm  và  sở  hữu  nào 
mở  mối  cho  pháp  đáo  đại.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết  cảnh  đáo  đại. 

-  Chư  pháp  biết  cảnh  vô  lượng  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  tức  là  tâm  và  sở  hữu 
nào  khai  đoan  pháp  vô  lượng.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết  cảnh  vô  lượng. 

680. 

-  Chư  pháp  ty  hạ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Ba  nhân  bất  thiện  là  tham,  sân,  si  và  phiền  não 
đồng  sở  y  với  tham,  sân,  si  đó  tức  là  thọ  uẩn...  thức  uẩn  tương  ưng  với  tham,  sân,  si, 
luôn  cả  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có  tham,  sân,  si  làm  sở  sanh.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ty  hạ  (hĩnã  dhammã). 


150 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  trung  trong  khi  có  ra  sao?  Thiện  và  vô  ký  còn  liên  hệ  với  pháp  lậu  nương 
Dục  giới,  Sắc  giới  và  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chơn  tướng  này  gọi 
là  chư  pháp  trung  (majjhimã  dhammã). 

-  Chư  pháp  tỉnh  lương  trong  khi  có  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tinh  lương  ịpanitã  dhammã). 

681. 

-  Chư  pháp  tà  cho  quả  nhứt  định  (đời  sau  liên  tiếp)  ra  sao?  Ngũ  nghiệp  vô  gián  và  tà 
kiến  nhứt  định.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tà  cho  quả  nhứt  định  (đời  sau 
liên  tiếp). 

-  Chư  pháp  chánh  cho  quả  nhứt  định  (liên  tiếp  sát-na)  ra  sao?  Bốn  đạo  siêu  thế.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  chánh  cho  quả  nhứt  định  (liên  tiếp  sát-na). 

-  Chư  pháp  bất  định  (ngoài  ra  hai  phần  trên)  ra  sao?  Trừ  ra  những  pháp  trên  rồi,  còn 
pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  thuộc  về  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc 
giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn,  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  bất  định  (ngoài  ra  2  phần  trên)  (anỉỵatã  dhammã). 

682. 

-  Chư  pháp  có  đạo  là  cảnh  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  tức  là  tâm  và  sở  hữu  nào 
sanh  ra  khai  đoan  cho  Thánh  đạo.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  có  đạo  là  cảnh. 

-  Chư  pháp  có  đạo  là  nhân  trong  khỉ  có  ra  sao? 

Trừ  chi  của  đạo  rồi,  còn  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  tương  ưng  với  chi  đạo  tập  họp  với  Thánh 
quả.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  có  đạo  là  nhân  (maggahetukã  dhammã). 

Chánh  kiến  của  bậc  tập  hợp  với  Thánh  đạo  cũng  gọi  là  đạo,  cũng  là  nhân,  (cho  nên)  trừ 
chánh  kiến  còn  lại  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  mà  tương  ưng  với  chánh  kiến  đó.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  có  đạo  là  nhân  (maggahe  dhammã). 

-  Chư  pháp  có  đạo  là  trưởng  trong  khỉ  có  ra  sao? 

Những  pháp  tức  là  tâm  và  sở  hữu  nào  làm  cho  Thánh  đạo  thành  trưởng  sanh  ra  đó. 
Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  có  đạo  là  trưởng  (maggãdhipatỉno  dhammã). 

Thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  tương  ưng  với  thẩm  trưởng  của  bậc  đã  tập  hợp  Thánh  đạo  và  đang 
tu  tiến  đạo  (trừ  thẩm).  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  có  đạo  là  trưởng. 

683. 

-  Chư  pháp  sanh  tồn  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  sanh  rồi,  thành  rồi,  sanh  đều 
đủ  rồi,  sanh  ra  rồi,  đã  sanh  rồi,  đã  hiện  hành,  vĩ  đáo,  toàn  đáo,  đã  trụ  đều  trong  phần  sanh 
rồi,  yếu  hiệp  lại  là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
sanh  tồn  (uppannã  dhammã). 

-  Chư  pháp  chưa  sanh  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  chưa  sanh,  chưa  thành,  chưa 
sanh  đều  đủ,  chưa  sanh  ra,  chưa  hiện  hành,  chưa  khởi  sanh,  chưa  vĩ  đáo,  chưa  toàn  đáo, 
chưa  trụ  đều  trong  phần  sanh,  yếu  hiệp  lại  là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  chưa  sanh  (anuppannã  dhammã). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


151 


-  Chư  pháp  sẽ  sanh  (vì  có  nhân  sẵn)  trong  khỉ  có  ra  sao?  Dị  thục  quả  của  pháp  thiện  và 
bất  thiện  mà  chưa  cho  quả  nương  cõi  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là 
thọ  uẩn. . .  thức  uẩn,  luôn  cả  sắc  nghiệp  tạo.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  sẽ 
sanh  (vì  có  nhân  sẵn)  (uppãdỉno  dhammã). 

684. 

-  Chư  pháp  quá  khứ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  đã  qua,  đã  diệt,  đã  lìa,  đã  biến 
mất,  đã  biến  đổi  mất  đi  rồi,  đã  đến  sự  tiêu  diệt,  đã  sanh  lìa  rồi  và  đi  luống  qua,  thuộc  về 
phần  đã  qua  tức  là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
quá  khứ  (atĩtã  dhammã). 

-  Chư  pháp  vị  lai  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  chưa  sanh,  chưa  thành  tựu,  chưa 
sanh  đều  đủ,  chưa  đặng  sanh  ra,  chưa  sanh  đơn  độc,  chưa  đặng  hiện  hành,  chưa  đặng 
phát  ra,  chưa  sanh  ra  đều  đủ,  chưa  phải  còn  đều  đủ,  chưa  lai  đáo,  yếu  hiệp  lại  thành  phần 
chưa  lai  đáo  như  là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
vị  lai. 

-  Chư  pháp  hiện  tại  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  đang  sanh,  đang  thành,  đang 
đều  đủ,  đang  đặng  sanh,  đơn  độc  sanh,  đang  hiện  hành,  đang  phát  ra,  đang  phát  ra  đều 
đủ,  đang  trụ  đều  đủ,  đang  trụ  một  mình,  yếu  hiệp  chỉ  phần  hiện  tại  tức  là  sắc,  thọ,  tưởng, 
hành,  thức.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hiện  tại. 

685. 

-  Chư  pháp  biết  cảnh  quá  khứ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  tức  là  tâm  và  sở  hữu  nào 
phát  sanh  ra  do  pháp  quá  khứ  khai  đoan.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết 
cảnh  quá  khứ. 

-  Chư  pháp  biết  cảnh  vị  lai  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  tức  là  tâm  và  sở  hữu  nào 
phát  sanh  ra  do  pháp  vị  lai  khai  đoan.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết  cảnh 
vị  lai  ( anãgatãrammanã  dhammã). 

-  Chư  pháp  biết  cảnh  hiện  tại  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  tức  là  tâm  và  sở  hữu  nào 
phát  sanh  ra  do  pháp  hiện  tại  khai  đoan.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết 
cảnh  hiện  tại  (paccuppannãrammanã  dhammã). 

686. 

-  Chư  pháp  nội  phần  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  thành  bên  trong,  thành  phần 
ta,  sanh  cho  ta,  thành  của  riêng  mỗi  người,  thành  pháp  thủ  của  mỗi  mồi  chúng  sanh,  tức 
là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  nội  phần  (ajjhattã 
dhammã). 

-  Chư  pháp  ngoại  phần  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  thành  phần  ngoài,  thành 
riêng  tư  người  khác,  sanh  cho  tự  người  khác,  thành  của  riêng  mỗi  người  khác,  thành 
pháp  thủ  của  người  khác,  chúng  sanh  khác,  tức  là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ngoại  phần  (bahiddhã  dhammã). 

-  Chư  pháp  nội  và  ngoại  phần  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  của  hai  phần  kế  trên. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  nội  và  ngoại  phần  (ajjhattabahiddhã  dhammã). 

687. 

Chư  pháp  biết  cảnh  nội  phần  trong  khỉ  có  ra  sao? 


152 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Những  pháp  tức  là  tâm,  sở  hữu  nào  khi  phát  sanh  ra  mà  biết  pháp  nội  phần.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết  cảnh  nội  phần  (ajjhattãrammanã  dhammã) 

Những  pháp  tức  là  tâm,  sở  hữu  nào  khi  phát  sanh  ra  mà  biết  pháp  ngoại  phần.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết  cảnh  ngoại  phần  (bahiddhãrammanã  dhammã) 
Những  pháp  tức  là  tâm,  sở  hữu  nào  khi  phát  sanh  ra  mà  biết  cả  pháp  nội  và  ngoại  phần. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết  cảnh  nội  và  ngoại  phần 
(ajjhattabahiddhãrammanã  dhammã) 

688. 

-  Chư  pháp  bị  thấy  và  đối  chiếu  ra  sao?  sắc  xứ  (rũpãyatana),  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  bị  thấy  và  đối  chiếu  ( sanidassanasappatighã  dhammã). 

-  Chư  pháp  không  bị  thấy  mà  đối  chiếu  ra  sao?  Nhãn  xứ,  nhĩ  xứ,  tỷ  xứ,  thiệt  xứ,  thân 
xứ,  thinh  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không  bị 
thấy  mà  đối  chiếu  (anidassanasappatighã  dhammã). 

-  Chư  pháp  không  bị  thấy  và  không  đối  chiếu  ra  sao?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn, 
thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  thuộc  pháp  xứ  không  bị  thấy,  không  đối  chiếu  và  vô  vi  giới. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không  bị  thấy  và  không  đối  chiếu 
(anỉdassanãppatỉghã  dhammã). 

Dứt  Đầu  đề  tam  (tikamãtỉkã). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


153 


II.  TOÁT  YÉU  ĐẦU  ĐÈ  NHỊ  (Dukamãtikã) 

1)  Phần  chùm  nhân  Ợietugocchaka). 

689. 

Chư  pháp  nhân  trong  khỉ  có  ra  sao?  3  nhân  thiện,  3  nhân  bất  thiện,  3  nhân  vô  ký,  9 
nhân  Dục  giới,  6  nhân  sắc  giới,  6  nhân  Vô  sắc  giới  và  6  nhân  siêu  thế. 

690. 


Bao  nhiêu  nhân  đó  mà  3  nhân  thiện  là  chỉ?  Vô  tham,  vô  sân  và  vô  si. 

-  Trong  3  nhân  thiện  đó  mà  vô  tham  là  chỉ?  Cách  không  tham,  sự  không  tham,  thái 
độ  không  tham,  sự  không  nặng  ái  tình,  cách  không  nặng  ái  tình,  thái  độ  không  nặng 
ái  tình,  không  tham  ác;  vô  tham  tức  là  căn  thiện.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  vô 
tham  (alobha). 

-  Vô  sân  trong  khi  có  ra  sao?  Không  tính  độc  ác,  thái  độ  không  tính  độc  ác,  cách 
không  tính  độc  ác,  thái  độ  không  tính  độc  ác,  cách  có  bạn  tốt,  cách  thân  mật,  sự  thân 
mật,  cách  ái  hộ,  sự  ái  hộ,  thái  độ  ái  hộ,  tìm  lợi  ích  liên  quan,  sự  biết  thương  hại,  không 
sân  độc,  không  tính  ép  bức,  vô  sân  tức  là  căn  thiện.  Những  cách  như  thế  gọi  là  vô  sân. 

-  Vô  si  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  biết  trong  khỏ,  sự  biết  trong  khổ  tập,  sự  biết  trong  khổ 
diệt,  sự  biết  thực  hành  đi  đến  diệt  khổ,  sự  biết  trong  phần  quá  khứ,  sự  biết  trong  phần 
vị  lai,  sự  biết  trong  phần  quá  khứ  vị  lai,  sự  biết  pháp  y  tương  sinh  do  duyên  trợ  tạo 
mới  sanh  ra.  Tuệ  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu  thấu,  trạch  pháp,  lựa  chọn, 
nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tính,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách  hiểu  rành,  sự  nghĩ 
ngợi,  suy  xét,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  tuệ  như  ngọc,  tuệ  như  đèn,  tuệ  như  ánh 
sáng,  tuệ  như  gươm,  tuệ  như  vũ  khí,  tuệ  như  đại  địa,  tuệ  như  hoàng  cung,  tuệ  như  kẻ 
dẫn  đường,  tuệ  trừ  tuyệt  phiền  não,  tuệ  quyền,  tuệ  lực,  vô  si,  trạch  pháp,  chánh  kiến. 
Những  cách  như  thế  gọi  là  vô  si  (amoha). 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  3  nhân  thiện. 

691. 

Ba  căn  bất  thiện  là  chỉ?  Tham,  sân,  si. 

-  Trong  3  nhân  bất  thiện  đó  mà  tham  như  thế  nào? 

Sự  dục  vọng,  đa  dục  vọng,  biến  chuyển  theo  cảnh,  sự  vui  thích,  sự  hí  hỏn,  sự  dục 
vọng  bằng  mãnh  lực  hí  hỏn,  sự  dục  vọng  nặng  của  tâm,  sự  ham  muốn,  sự  quy  lụy,  sự 
mê  đắm,  sự  thân  ái,  sự  tình  ái,  sự  liên  hệ  gắn  bó,  sự  trầm  nịch,  vẫn  lôi  kéo,  vẫn  gạt 
gẫm,  còn  làm  cho  chúng  sanh  liên  kết,  lối  thiên  nhiên,  vẫn  thấm  tâm,  hằng  tươm  ra, 
pháp  như  sợi  chỉ,  vẫn  tỏa  ra,  vẫn  gom  lại,  vẫn  như  bạn  lưỡng  diện,  chính  nguồn  cội 
tâm,  vẫn  đưa  đến  cõi  đời,  sự  dục  vọng  như  sum  lâm,  sự  dục  vọng  như  mật  lâm,  sự 
liên  hệ,  sự  lưu  luyến,  quái  niệm,  sự  ràng  buộc,  sự  mong  mỏi,  thái  độ  mong  mỏi. 

Mong  mỏi  sắc,  mong  mỏi  thinh,  mong  mỏi  khí,  mong  mỏi  vị,  mong  mỏi  xúc,  mong 
mỏi  lợi,  mong  mỏi  của,  mong  mỏi  con,  mong  mỏi  trường  thọ,  khao  khát,  quá  khao 
khát,  rất  quá  khao  khát,  sự  tế  ngữ,  cách  tế  ngữ,  thái  độ  tế  ngữ,  sự  tham  lam,  cách  tham 
lam,  thái  độ  tham  lam,  thành  nhân  mê  mẩn  theo  những  cảnh  tốt,  sự  địa  vị  trong  địa  vị 
không  thích  hợp,  sự  tham  quá  cỡ,  sự  nhiễm  đắm  tâm,  thái  độ  nhiễm  đắm  tâm,  sự  hỷ 
lạc  của  tâm,  sự  quá  mong  mỏi  dục  vọng,  hữu  dục,  ly  hữu  dục,  sắc  giới  dục,  Vô  sắc 
giới  dục,  diệt  dục  (đoạn  kiến),  sắc  dục,  thinh  dục,  khí  dục,  vị  dục,  xúc  dục,  pháp  dục, 


154 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


bộc,  phối,  phược,  thủ,  luyến  mộ,  cái,  mái  che  ngăn,  mây  ràng  buộc,  tùy  phiền  não, 
tiềm  thùy,  che  đậy,  dục  nhu  dây  mây,  sự  mong  mỏi  các  vật  chất,  cội  rễ  của  khổ,  nhân 
của  khổ,  sở  sanh  của  khổ,  bẫy  của  ma,  luõi  câu  của  ma,  sở  sanh  của  ma,  tình  dục  nhu 
sông  cái,  tình  dục  nhu  chài  luới,  tình  dục  nhu  ràng  buộc,  tình  dục  nhu  biển  cả,  tham 
lam,  tham  ác,  tham  là  căn  bất  thiện.  Những  trạng  thái  nhu  thế  gọi  là  tham. 

-  Sân  trong  khi  có  ra  sao? 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  đã  làm  cho  ta  hu  hại,  thù  hận  sát  hại  do  nghĩ 
rằng  nguời  này  đang  làm  cho  ta  hu  hại,  thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  sẽ  làm 
cho  ta  hu  hại. 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  đã  làm  cho  nguời  thuong  của  ta  hu  hại,  thù 
hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  đang  làm  cho  nguời  thương  của  ta  hư  hại,  thù  hận 
sát  hại  do  nghĩ  rằng  người  này  sẽ  làm  cho  người  thương  của  ta  hư  hại. 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  người  này  đã  làm  lợi  ích  đến  người  mà  ta  ghét,  thù  hận 
sát  hại  do  nghĩ  rằng  người  này  đang  làm  cho  lợi  ích  đến  người  mà  ta  ghét,  thù  hận  sát 
hại  do  nghĩ  rằng  người  này  sẽ  làm  cho  lợi  ích  đến  người  mà  ta  ghét. 

Hay  là  thù  hận  phát  sanh  ra  đặng  với  nguyên  do  tâm  oán  hận,  sự  giận  hờn,  sự  xích 
mích,  oán  giận,  tức  tưởi,  bồn  chồn,  sân,  nghĩ  cách  ám  hại,  quyết  ám  hại,  bực  tức,  lối 
ám  hại,  tâm  giận,  thái  độ  giận,  trạng  thái  có  sự  sân  như  thế  này,  những  sự  ám  hại, 
cách  ám  hại,  thái  độ  ám  hại,  sự  mưu  hại,  cách  mưu  hại,  thái  độ  mưu  hại,  sự  giận,  sự 
oán  giận,  sự  hung  dữ,  ác  khẩu,  những  sự  tâm  không  hoan  hỷ.  Neu  có  những  trạng  thái 
như  thế  đây  gọi  là  sân. 

-  Si  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  không  biết  khổ,  sự  không  biết  khổ  tập,  sự  không  biết  khổ 
diệt,  sự  không  biết  thực  hành  đường  đi  đến  diệt  khổ,  sự  không  biết  phần  quá  khứ,  sự 
không  biết  phần  vị  lai,  sự  không  biết  phần  quá  khứ  và  vị  lai,  sự  không  biết  pháp  y 
tương  sinh  là  do  nhân  mới  sanh  ra,  sự  không  biết,  sự  không  thấy,  sự  không  đắc  chứng, 
sự  không  biết  bằng  cách  thích  hợp,  sự  không  biết  theo  chân  thật,  sự  không  thấu  suốt, 
sự  không  tín  theo  lẽ  phải,  sự  không  quyết  tín  đàng  hoàng,  sự  không  xét  đoán,  sự 
không  suy  xét,  sự  không  làm  cho  tỏ  rõ,  thiển  trí,  khờ  khạo,  sự  không  biết  rõ,  sự  mê 
mờ,  sự  mê  luyến,  sự  trầm  mê  cũng  gọi  vô  minh,  vô  minh  bộc,  vô  minh  phối,  vô  minh 
tiềm  thùy,  vô  minh  che  khuất,  then  chốt  của  sự  tối  tăm,  si  là  căn  bất  thiện.  Những 
trạng  thái  như  thế  gọi  là  si. 

Những  chơn  tướng  này  gọi  là  3  nhân  bất  thiện. 

692. 


Ba  nhân  vô  kỷ  là  chi?  Vô  tham,  vô  sân  và  vô  si  thuộc  phía  dị  thục  quả  của  pháp  thiện; 
hay  là  vô  tham,  vô  sân  và  vô  si  trong  pháp  vô  ký  tố  (kiriyã).  Những  chơn  tướng  này  gọi 
là  3  nhân  vô  ký. 

693. 

-  9  nhân  Dục  giới  là  chỉ?  3  nhân  thiện,  3  nhân  bất  thiện  và  3  nhân  vô  ký.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  9  nhân  Dục  giới. 

-  6  nhân  sắc  giới  là  chỉ?  3  nhân  thiện  và  3  nhân  vô  ký.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  6 
nhân  sắc  giới. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


155 


-  6  nhân  Vô  sắc  giới  là  chỉ?  3  nhân  thiện  và  3  nhân  vô  ký.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là 
6  nhân  Vô  sắc  giới. 

694. 

-  6  nhân  siêu  thế  là  chỉ?  3  nhân  thiện  và  3  nhân  vô  ký.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  6 
nhân  siêu  thế. 

Trong  6  nhân  siêu  thế  mà  3  nhân  thiện  ra  sao?  Vô  tham,  vô  sân  và  vô  si. 

Trong  3  nhân  thiện  đó  mà  vô  tham  ra  sao?  Cách  không  tham,  sự  không  tham,  thái 
độ  không  tham,  cách  không  dục  vọng,  sự  không  dục  vọng,  thái  độ  không  dục  vọng, 
không  tham  ác;  vô  tham  tức  là  căn  thiện.  Đây  gọi  là  vô  tham. 

Vô  sân  trong  khỉ  có  ra  sao?  Cách  không  tính  ác  độc,  sự  không  tính  ác  độc,  thái  độ 
không  tính  ác  độc...  sự  không  sân  ác,  không  tỉnh  hiếp  đáp,  vô  sân  tức  là  căn  thiện. 
Đây  gọi  là  vô  sân. 

Vô  si  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  biết  trong  khổ,  sự  biết  trong  khổ  tập,  sự  biết  trong  khổ 
diệt,  sự  biết  thực  hành  đi  đến  diệt  khổ,  sự  biết  trong  phần  quá  khứ,  sự  biết  trong  phần 
vị  lai,  sự  biết  trong  phần  quá  khứ  và  vị  lai,  sự  biết  trong  pháp  y  tương  sinh  là  do  duyên 
trợ  tạo  mới  sanh  ra.  Vô  si  là  sáng  suốt,  khôn  khéo,  nhận  rõ,  hiểu  thấu,  trạch  pháp,  lựa 
chọn,  nghiên  cứu,  hiểu  biết,  rõ  đặc  tính,  thấu  vi  tế,  cách  trí  thức,  cách  hiểu  rành,  sự 
nghĩ  ngợi,  suy  xét,  gạn  xét,  quán  xét,  lương  tri,  vô  si  như  ngọc,  vô  si  như  đèn,  vô  si 
như  ánh  sáng,  vô  si  như  gươm,  vô  si  như  vũ  khí,  vô  si  như  đại  địa,  vô  si  như  hoàng 
cung,  vô  si  như  kẻ  dẫn  đường,  vô  si  trừ  tuyệt  phiền  não,  vô  si  là  tuệ,  tuệ  quyền,  tuệ 
lực,  trạch  pháp,  chánh  kiến.  Đây  gọi  là  vô  si. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  3  nhân  thiện. 

-  Ba  nhân  vô  kỷ  là  chi?  Vô  tham,  vô  sân  và  vô  si  trong  phần  dị  thục  quả  của  pháp  thiện. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  3  nhân  vô  ký. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  6  nhân  siêu  thế. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  nhân. 

695. 

Chư  pháp  phi  nhân  ra  sao?  Trừ  những  pháp  nhân  ra  rồi  còn  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện 
và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  thuộc  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn. . . 
thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi 
nhân. 


696. 


-  Chư  pháp  hữu  nhân  ra  sao?  Những  pháp  nào  có  nhân  như  pháp  nhân  đó  tức  là  thọ 
uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  nhân. 

-  Chư  pháp  vô  nhân  ra  sao?  Những  pháp  nào  không  có  nhân  như  nhân  đó  tức  là  thọ 
uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
vô  nhân. 


697. 


156 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  tương  ưng  nhân  ra  sao?  Những  pháp  nào  tương  ưng  với  pháp  nhân  đó  tức 
là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tương  ưng  nhân. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  nhân  ra  sao?  Những  pháp  nào  bất  tương  ưng  với  nhân  đó  tức 
là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  bất  tương  ưng  nhân. 

698. 

-  Chư  pháp  nhân  và  hữu  nhân  ra  sao? 

Nhân  tham  có  nhân  si  và  nhân  si  cũng  có  nhân  tham.  Nhân  sân  có  nhân  si  và  nhân  si 
cũng  có  nhân  sân  (si  hiệp  tâm  si  không  gặp  nhân  khác). 

Vô  tham,  vô  sân  và  vô  si,  cả  3  nhân  cũng  tương  ưng  nhau. 

Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  nhân  và  hữu  nhân. 

-  Chư  pháp  nhân  mà  phi  nhân  ra  sao?  Những  pháp  nào  có  nhân  là  pháp  nhân  đó  mà  trừ 
ra  pháp  nhân  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  nhân 
mà  phi  nhân. 

699. 

-  Chư  pháp  hữu  nhân  và  hiệp  nhân  ra  sao?  Nhân  tham  hiệp  với  nhân  si  và  nhân  si  hiệp 
với  nhân  tham.  Nhân  sân  hiệp  với  nhân  si  và  nhân  si  cũng  hiệp  với  nhân  sân  (si  hiệp  tâm 
si  không  gặp  nhân  khác).  Vô  tham,  vô  sân  và  vô  si,  cả  3  nhân  cũng  tương  ưng  nhau. 
Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  nhân  và  hiệp  nhân  (helũ  ceva 
hetusampayuttã  ca). 

-  Chư  pháp  hiệp  nhân  mà  phi  nhân  ra  sao  ?  Những  pháp  nào  tương  ưng  với  nhân  đó  mà 
trừ  ra  pháp  nhân  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hiệp 
nhân  mà  phi  nhân  (hetusampayuttã  ceva  na  ca  hetũ). 

700. 

-  Chư  pháp  phi  nhân  mà  hữu  nhân  ra  sao?  Những  pháp  nào  chẳng  phải  nhân  mà  có 
pháp  nhân  ấy  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi 
nhân  mà  hữu  nhân  (he  hetũ  sahetukã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  nhân  và  vô  nhân  ra  sao?  Những  pháp  nào  chẳng  phải  nhân  và  cũng 
không  có  pháp  thành  nhân  ấy  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới. 
Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  nhân  và  vô  nhân. 


2)  Phần  nhị  đề  đỉnh  0 culantaraduka ). 

701. 

-  Chư  pháp  hữu  duyên  ra  sao?  Ngũ  uân  là  săc  uân,  thọ  uân,  tưởng  uân,  hành  uân  và  thức 
uẩn.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  duyên  (sappaccayã  dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  duyên  ra  sao?  Vô  vi  giới  (asahkhata).  Chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  vô 
duyên  (appaccayã  dhammã). 


702. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


157 


-  Chư  pháp  hữu  vỉ  ra  sao?  Những  pháp  nào  mà  có  duyên  trợ  tạo.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  hữu  vi  ( sahkhatã  dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  vi  ra  sao  ?  Những  pháp  nào  mà  không  có  duyên  trợ  tạo.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  vô  vi  (asahkhatã  dhammã). 

703. 

-  Chư  pháp  bị  thấy  ra  sao?  sắc  xứ  (rũpãyatana).  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
bị  thấy  (sanidassanã  dhammã). 

-  Chư  pháp  bất  kiến  ra  sao  ?  Nhãn  xứ. . .  sắc  xứ,  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn,  sắc  không  thấy  không 
đối  chiếu  có  liên  quan  với  pháp  xứ  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
bất  kiến  (asanỉdassanã  dhammã). 

704. 

-  Chư  pháp  đối  chiếu  ra  sao  ?  Nhãn  xứ. . .  xúc  xứ.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
đối  chiếu  (sappatighã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  đối  chiếu  ra  sao  ?  Thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  với  sắc  không  thấy  không  đối  chiếu 
mà  có  liên  quan  với  pháp  xứ  luôn  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi 
đối  chiếu  (appatỉgha  dhammã). 

705. 

-  Chư  pháp  sắc  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tứ  đại  sung  và  sắc  y  sinh.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  sắc  (rũpino  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  sắc  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  và  vô  vi  giới.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  sắc  (arũpino  dhammã). 

706. 

-  Chư  pháp  hiệp  thế  trong  khi  có  ra  sao?  Pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  còn 
thành  phần  pháp  lậu  nương  theo  Dục  giới,  sắc  giới  và  vô  vi  giới  tức  là  sắc  uẩn. . .  thức 
uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hiệp  thế. 

-  Chư  pháp  siêu  thế  trong  khi  có  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  siêu  thế  (ĩokuttara  dhammã). 

707. 

Chư  pháp  cũng  cỏ  tâm  biết  đặng  và  cũng  cỏ  tâm  không  biết  đặng  trong  khỉ  có  ra  sao? 

Những  pháp  nào  mà  nhãn  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  nhĩ  thức  không  biết,  hay  là  những 
pháp  nào  mà  nhĩ  thức  biết  thi  những  pháp  ấy  nhãn  thức  không  biết.  Những  pháp  nào  mà 
nhãn  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  tỷ  thức  không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  tỷ  thức 
biết  thì  những  pháp  ấy  nhãn  thức  không  biết.  Những  pháp  nào  mà  nhãn  thức  biết  thì 
những  pháp  ấy  thiệt  thức  không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  thiệt  thức  biết  thì  những 
pháp  ấy  nhãn  thức  không  biết.  Những  pháp  nào  mà  nhãn  thức  biết  thì  những  pháp  ấy 
thân  thức  không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  thân  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  nhãn 
thức  không  biết. 

Những  pháp  nào  mà  nhĩ  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  tỷ  thức  không  biết,  hay  là  những 
pháp  nào  mà  tỷ  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  nhĩ  thức  không  biết.  Những  pháp  nào  mà 


158 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


nhĩ  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  thiệt  thức  không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  thiệt 
thức  biết  thì  những  pháp  ấy  nhĩ  thức  không  biết.  Những  pháp  nào  mà  nhĩ  thức  biết  thì 
những  pháp  ấy  thân  thức  không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  thân  thức  biết  thì  những 
pháp  ấy  nhĩ  thức  không  biết.  Những  pháp  nào  mà  nhĩ  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  nhãn 
thức  không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  nhãn  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  nhĩ  thức 
không  biết. 

Những  pháp  nào  mà  tỷ  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  thiệt  thức  không  biết,  hay  là  những 
pháp  nào  mà  thiệt  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  tỷ  thức  không  biết.  Những  pháp  nào  mà 
tỷ  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  thân  thức  không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  thân  thức 
biết  thì  những  pháp  ấy  tỷ  thức  không  biết.  Những  pháp  nào  mà  tỷ  thức  biết  thì  những 
pháp  ấy  nhãn  thức  không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  nhãn  thức  biết  thì  những  pháp 
ấy  tỷ  thức  không  biết.  Những  pháp  nào  mà  tỷ  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  nhĩ  thức  không 
biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  nhĩ  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  tỷ  thức  không  biết. 

Những  pháp  nào  mà  thiệt  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  thân  thức  không  biết,  hay  là  những 
pháp  nào  mà  thân  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  thiệt  thức  không  biết.  Những  pháp  nào 
mà  thiệt  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  nhãn  thức  không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà 
nhãn  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  thiệt  thức  không  biết.  Những  pháp  nào  mà  thiệt  thức 
biết  thì  những  pháp  ấy  nhĩ  thức  không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  nhĩ  thức  biết  thi 
những  pháp  ấy  thiệt  thức  không  biết.  Những  pháp  nào  mà  thiệt  thức  biết  thì  những  pháp 
ấy  tỷ  thức  không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  tỷ  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  thiệt 
thức  không  biết. 

Những  pháp  nào  mà  thân  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  nhãn  thức  không  biết,  hay  là  những 
pháp  nào  mà  nhãn  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  thân  thức  không  biết.  Những  pháp  nào 
mà  thân  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  nhĩ  thức  không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  nhĩ 
thức  biết  thì  những  pháp  ấy  thân  thức  không  biết.  Những  pháp  nào  mà  thân  thức  biết  thì 
những  pháp  ấy  tỷ  thức  không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  tỷ  thức  biết  thì  những  pháp 
ấy  thân  thức  không  biết.  Những  pháp  nào  mà  thân  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  thiệt  thức 
không  biết,  hay  là  những  pháp  nào  mà  thiệt  thức  biết  thì  những  pháp  ấy  thân  thức  không 
biết. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cũng  có  tâm  biết  đặng  và  cũng  có  tâm  không 
biết  đặng  (kenacỉ  vỉnnayya  dhammã  ca  na  kenacỉ  na  vinneyya  dhammã). 


3)  Phần  chùm  lậu  ( asavagocchaka ). 

708. 

Chư  pháp  lậu  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tứ  lậu  là  dục  lậu,  hữu  lậu,  tà  kiến  lậu  và  vô  minh 
lậu.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  lậu  (asava  dhammã). 

709. 

Trong  tứ  lậu  đó  mà  dục  lậu  ra  sao?  Những  nào  là  dâm  dục,  thích  dục  lạc,  ái  dục  lạc,  hí 
hớn,  ái  dục  tình,  liên  đới  dục  lạc,  kích  thích  dục  lạc,  hôn  mê  dục  lạc,  nồng  nả  dục  lạc. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  dục  lậu  (kãmãsavo). 


710. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


159 


Hữu  lậu  trong  khi  có  ra  sao?  ưa  thích  trong  đời  sống,  dục  vọng  trong  kiếp  sống,  hí  hớn 
trong  đời  sống,  liên  đới  trong  kiếp  sống,  nồng  nàn  trong  đời  sống,  vùi  lấp  trong  kiếp 
sống,  trầm  nịch  trong  đời  sống,  luôn  cả  nhiều  đời  kiếp.  Những  cách  nhu  thế  gọi  là  hữu 
lậu  (bhavasava). 

711. 

Tà  kiến  lậu  trong  khỉ  có  ra  sao?  Nhu  là  nhận  thấy  đời  truờng  tồn,  hoặc  không  truờng 
tồn,  Thế  giới  cùng  tột  hoặc  không  cùng  tột.  Hay  cho  rằng  sanh  mạng  cũng  vì  sanh  lý, 
hoặc  sanh  mạng  khác  với  sanh  lý.  Hoặc  chết  rồi  còn,  hoặc  chết  rồi  mất,  hoặc  chết  rồi 
còn  cũng  chẳng  phải,  hoặc  chết  rồi  mất  cũng  chẳng  phải.  Sự  nhận  xét  bằng  cách  thiên 
kiến  tức  là  hoang  vu  kiến,  khuyết  phạp  kiến,  cừu  địch  kiến,  biến  hóa  kiến,  triền  kiến,  tự 
chấp,  sự  chấp  truớc,  sự  cố  chấp,  sự  chấp  sai,  trạng  thái  sai,  tà  đạo,  đuờng  lối  xấu,  giáo 
phái  phát  nguyên  điêu  tàn,  chấp  theo  khinh  thị.  Những  cách  nhu  thế  gọi  là  tà  kiến  lậu. 

712. 

Vô  minh  lậu  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  biết  khổ,  sự  không  biết  khổ  tập,  sự  không 
biết  khổ  diệt,  sự  không  biết  thực  hành  đuờng  lối  đi  đến  diệt  khổ,  sự  không  biết  phần  quá 
khứ,  sự  không  biết  phần  vị  lai,  sự  không  biết  phần  quá  khứ  và  vị  lai,  sự  không  biết  pháp 
y  tuong  sinh  là  do  nhân  trợ  mới  sanh  ra,  sự  không  biết,  sự  không  thấy,  sự  không  đắc 
chứng,  sự  không  biết  bằng  cách  thích  hợp,  sự  không  biết  theo  cách  chân  thật,  sự  không 
thấu  suốt,  sự  không  tín  theo  lẽ  phải,  sự  không  quyết  tín  đàng  hoàng,  sự  không  xét  đoán, 
sự  không  suy  xét,  sự  không  làm  cho  tỏ  rõ,  thiển  trí,  khờ  khạo,  sự  không  biết  rõ,  sự  mê 
mờ,  sự  mê  luyến,  sự  trầm  mê  tức  là  vô  minh,  vô  minh  bộc,  vô  minh  phối,  vô  minh  cái, 
vô  minh  tiềm  thùy,  then  chốt  của  vô  minh,  si  là  căn  bất  thiện.  Những  trạng  thái  này  gọi 
là  vô  minh  lậu  (ãvijjãsava). 

Những  chon  tuớng  nói  trên  gọi  là  pháp  lậu. 

713. 

Chư  pháp  phỉ  lậu  trong  khi  có  ra  sao?  Trừ  ra  pháp  lậu,  còn  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện 
và  pháp  vô  ký  nuong  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  ngoài  ra  đó,  tức  là  thọ 
uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp 
phi  lậu  (no  ãsavã  dhammã). 

714. 

-  Chư  pháp  cảnh  lậu  trong  khi  có  ra  sao?  Pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  nuong 
Dục  giới,  Sắc  giới  và  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tuớng  này  gọi 
là  chu  pháp  cảnh  lậu  (sãsavã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  cảnh  lậu  trong  khi  có  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những 
chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  phi  cảnh  lậu  (anãsavã  dhammã). 

715. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  lậu  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  mà  tuong  ung  với  pháp 
lậu  đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  tuong  ung  lậu 
(ãsavã  sampayuttã  dhammã). 


160 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  lậu  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  mà  bất  tương  ưng 
với  pháp  lậu  đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  bất  tương  ưng  lậu. 

716. 

-  Chư  pháp  lậu  và  cảnh  lậu  ra  sao?  Những  pháp  lậu  đó  mà  thôi.  Những  chơn  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  lậu  và  cảnh  lậu  (asava  ceva  dhammã  sasava  ca). 

-  Chư  pháp  cảnh  lậu  mà  phi  lậu  ra  sao?  Những  pháp  nào  thành  cảnh  của  những  pháp 
lậu  đó  mà  trừ  ra  pháp  lậu  rồi  tức  là  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  mà 
còn  thuộc  phần  lậu  nương  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn. . .  thức  uẩn. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  lậu  mà  phi  lậu  (sasava  ceva  dhammã  no 
ca  asava). 

717. 

-  Chư  pháp  lậu  hiệp  với  pháp  lậu  ra  sao  ? 

Dục  lậu  tương  ưng  với  vô  minh  lậu  và  vô  minh  lậu  tương  ưng  với  dục  lậu. 

Hữu  lậu  tương  ưng  với  vô  minh  lậu  và  vô  minh  lậu  tương  ưng  với  hữu  lậu. 

Tà  kiến  lậu  tương  ưng  với  vô  minh  lậu  và  vô  minh  lậu  tương  ưng  với  tà  kiến  lậu. 

Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  lậu  hiệp  với  pháp  lậu. 

-  Chư  pháp  hiệp  lậu  mà  phi  lậu  ra  sao?  Những  pháp  nào  tương  ưng  với  pháp  lậu  đó  mà 
trừ  ra  pháp  lậu  rồi  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
hiệp  lậu  mà  phi  lậu  (ãsava  sampayuttã  ceva  dhammã  no  ca  ãsavã). 

718. 

-  Chư  pháp  ly  lậu  mà  cảnh  lậu  ra  sao?  Những  pháp  nào  bất  tương  ưng  với  pháp  lậu  mà 
còn  lậu  biết  như  là  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  nương  cõi  Dục  giới,  sắc 
giới,  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn,  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  lậu  mà  cảnh  lậu  ( ãsava  vỉppayuttã  sãsavã). 

-  Chư  pháp  ly  lậu  và  phi  cảnh  lậu  trong  khỉ  có  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới. 
Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  lậu  và  phi  cảnh  lậu. 

4)  Phần  chùm  triền  ( saũũoyanagocchaka ). 

719. 

Chư  pháp  triền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thập  triền  tức  là  ái  dục  triền,  phẫn  nhuế  triền,  ngã 
mạn  triền,  tà  kiến  triền,  hoài  nghi  triền,  giới  cấm  thủ  triền,  hữu  ái  triền,  tật  đố  triền,  lận 
sắt  triền,  vô  minh  triền. 

720. 

Trong  thập  triền  đó  mà  ái  dục  triền  ra  sao?  Những  nào  là  dâm  dục,  thích  dục  lạc,  ái  dục 
lạc,  hí  hởn,  ái  dục  tình,  liên  đới  dục  lạc,  kích  thích  dục  lạc,  hôn  mê  dục  lạc,  nồng  nả  dục 
lạc.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  ái  dục  triền. 


721. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


161 


Phẫn  nhuế  triền  trong  khi  có  ra  sao?  Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  người  này  đã  làm 
cho  ta  hư  hại,  thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  người  ấy  đang  làm  cho  ta  hư  hại,  thù  hận  sát 
hại  do  nghĩ  rằng  người  ấy  sẽ  làm  cho  ta  hư  hại. 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  người  này  đã  làm  cho  người  thương  của  ta  hư  hại,  thù  hận 
sát  hại  do  nghĩ  rằng  người  này  đang  làm  cho  người  thương  của  ta  hư  hại,  thù  hận  sát  hại 
do  nghĩ  rằng  người  này  sẽ  làm  cho  người  thương  của  ta  hư  hại. 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  người  này  đã  làm  lợi  ích  đến  người  mà  ta  ghét,  thù  hận  sát 
hại  do  nghĩ  rằng  người  này  đang  làm  cho  lợi  ích  đến  người  mà  ta  ghét,  thù  hận  sát  hại 
do  nghĩ  rằng  người  này  sẽ  làm  cho  lợi  ích  đến  người  mà  ta  ghét. 

Hay  là  thù  hận  sát  hại  phát  sanh  ra  đặng  với  nguyên  do  tâm  oán  giận,  sự  giận  hờn,  xích 
mích,  oán  giận,  tức  tưởi,  bồn  chồn,  sân  hận,  nghĩ  cách  ám  hại,  quyết  ám  hại,  bực  tức,  lối 
ám  hại,  tâm  giận,  thái  độ  giận,  trạng  thái  có  sự  sân  như  thế  này:  Những  sự  ám  hại,  cách 
ám  hại,  thái  độ  ám  hại,  sự  mưu  hại,  cách  mưu  hại,  thái  độ  mưu  hại,  sự  giận,  sự  oán  giận, 
sự  hung  dữ,  ác  khẩu,  những  sự  tâm  không  hoan  hỷ.  Đây  gọi  là  phẫn  nhuế  triền. 

722. 

Ngã  mạn  triền  trong  khi  có  ra  sao?  Cách  so  sánh  cho  rằng  ta  tốt  hơn  họ,  ta  bằng  họ,  ta 
thua  họ,  sự  so  sánh,  thái  độ  so  sánh,  lối  so  sánh,  lúc  nào  có  trạng  thái  như  thế  tức  là  tự 
nâng  cao,  đem  mình  sánh  cho  bằng  kẻ  khác,  tự  so  đo  với  người,  tâm  cống  cao,  tánh  cần 
so  sánh  này  gọi  là  ngã  mạn  triền  (mãnasannojana). 

723. 

Tà  kiến  triền  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  nhận  thấy  đời  trường  tồn,  hoặc  không  trường 
tồn,  Thế  giới  cùng  tột  hoặc  không  cùng  tột.  Hay  cho  rằng  sanh  mạng  cũng  vì  sanh  lý, 
hoặc  sanh  mạng  khác  với  sanh  lý.  Hoặc  chết  rồi  còn,  hoặc  chết  rồi  mất,  hoặc  chết  rồi 
còn  cũng  chẳng  phải,  hoặc  chết  rồi  mất  cũng  chẳng  phải.  Sự  nhận  xét  bằng  cách  thiên 
kiến  tức  là  hoang  vu  kiến,  khuyết  phạp  kiến,  cừu  địch  kiến,  biến  hóa  kiến,  triền  kiến, 
tự  chấp,  sự  chấp  trước,  sự  cố  chấp,  sự  chấp  sai,  trạng  thái  sai,  tà  đạo,  đường  lối  xấu, 
giáo  phái  phát  nguyên  điêu  tàn,  chấp  theo  khinh  thị.  Đây  gọi  là  tà  kiến  triền. 

Tất  cả  tà  kiến  (trừ  giới  cấm  thủ  triền)  đều  là  tà  kiến  triền. 

724. 

Hoài  nghi  triền  trong  khỉ  có  ra  sao? 

Hoài  nghi  Phật,  Pháp,  Tăng,  hoài  nghi  điều  học,  quá  khứ,  vị  lai  luôn  cả  quá  khứ  vị  lai, 
hoài  nghi  pháp  y  tương  sinh  là  pháp  y  tương  sinh  có  phải  do  duyên  trợ  tạo  mới  sanh  ra 
chăng? 

Cách  lừng  chừng,  thái  độ  lừng  chừng,  sự  xét  thấy  lạ  lùng  khác  biệt,  sự  quyết  đoán  cảnh 
không  đặng,  sự  nhận  thấy  thành  hai  lẽ,  sự  nhận  thấy  như  đường  rẽ  hai,  sự  không  quyết 
một,  sự  tính  vớ  vẩn,  suy  xét  lừng  chừng,  sự  không  thể  dứt  khoát,  sự  sần  sượng  của  tâm, 
sự  tràn  lan  của  tánh.  Những  trạng  thái  như  thế  gọi  là  hoài  nghi  triền. 

725. 

Giới  cẩm  thủ  triền  trong  khi  có  ra  sao?  Nhận  thấy  rằng  sự  trong  sạch  do  giới,  do  tu 
hành,  thực  hành  trì  giới  của  Sa- môn,  Bà-la-môn  ngoài  Tông  giáo  này  là  thiên  kiến,  hoang 
vu  kiến,  khuyết  phạp  kiến,  vi  phản  kiến,  xảo  man  kiến,  triền  kiến,  tự  chấp,  chấp  trước, 


162 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Cố  chấp,  chấp  lầm,  thái  độ  sai  lầm,  tà  đạo,  đường  lối  xấu,  giáo  phái  phát  nguyên  điêu  tàn 
và  cách  chấp  theo  khinh  thị.  Những  trạng  thái  như  thế  gọi  là  giới  cấm  thủ  triền  có  trong 
khi  đó. 


726. 

Hĩm  ải  triền  trong  khi  có  ra  sao?  Ưa  thích  trong  đời  sống,  dục  vọng  trong  kiếp  sống,  hí 
hởn  trong  đời  sống,  liên  đới  trong  kiếp  sống,  nồng  nàn  trong  đòi  sống,  vùi  lấp  trong  kiếp 
sống,  trầm  nịch  trong  đời  sống  luôn  cả  nhiều  đời  kiếp.  Đây  gọi  là  hữu  ái  triền 
(bhavarãgasannojana). 

727. 

Tật  đố  triền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Cách  ganh  tỵ,  thái  độ  ganh  tỵ,  cách  tật  đố,  sự  tật  đố, 
thái  độ  tật  đố,  tật  đố  vì  lợi  lộc,  tật  đố  vì  cung  kỉnh,  tật  đố  vì  tín  ngưỡng,  tật  đố  vì  cách  lễ 
bái,  tật  đố  vì  cách  cúng  dường  của  người  khác.  Những  cách  như  thế  gọi  là  tật  đố  triền. 

728. 

Lận  sắt  triền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Ngũ  lận  sắt  như  là:  Bỏn  xẻn  chồ  ở,  bỏn  xẻn  dòng 
giống,  bỏn  xẻn  lợi  lộc,  bỏn  xẻn  sắc  đẹp  (danh  thom),  bởn  xẻn  giáo  pháp,  cách  bỏn  xẻn, 
sự  bỏn  xẻn,  thái  độ  bỏn  xẻn,  sự  rít  rắm,  sự  keo  kiết,  sự  không  tế  độ,  không  rộng  rãi  của 
tâm.  Những  cách  như  thế  gọi  là  lận  sắt  triền  (nacchariyasannojana). 

729. 

Vô  minh  triền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  không  biết  khổ,  sự  không  biết  khổ  tập,  sự  không 
biết  khổ  diệt,  sự  không  biết  thực  hành  đường  lối  đi  đến  diệt  khổ,  sự  không  biết  phần  quá 
khứ,  sự  không  biết  phần  vị  lai,  sự  không  biết  phần  quá  khứ  và  vị  lai,  sự  không  biết  pháp 
y  tưong  sinh  là  do  nhân  trợ  mới  sanh  ra,  sự  không  biết,  sự  không  thấy,  sự  không  đắc 
chứng,  sự  không  biết  bằng  cách  thích  hợp,  sự  không  biết  theo  cách  chân  thật,  sự  không 
thấu  suốt,  sự  không  tín  theo  lẽ  phải,  sự  không  quyết  tín  đàng  hoàng,  sự  không  xét  đoán, 
sự  không  suy  xét,  sự  không  làm  cho  tỏ  rõ,  thiển  trí,  khờ  khạo,  sự  không  biết  rõ,  sự  mê 
mờ,  sự  mê  luyến,  sự  trầm  mê  tức  là  vô  minh,  vô  minh  bộc,  vô  minh  phối,  vô  minh  cái, 
vô  minh  tiềm  thùy,  then  chốt  của  sự  tối  tăm,  si  là  căn  bất  thiện.  Những  trạng  thái  như 
thế  gọi  là  vô  minh  triền.  Những  chon  tướng  nói  trên  gọi  là  pháp  triền. 

730. 

Chư  pháp  triền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Trừ  ra  pháp  triền  rồi  còn  lại  pháp  thiện,  pháp  bất 
thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  nương  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ 
uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
triền. 


731. 

-  Chư  pháp  cảnh  triền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  còn 
trong  phạm  vi  lậu  mà  nương  theo  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn. . .  thức 
uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  triền. 

-  Chư  pháp  phỉ  cảnh  triền  trong  khi  có  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  cảnh  triền. 


732. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


ỉ  63 


-  Chư  pháp  tương  ưng  triền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  tương  ưng  với  pháp 
triền  đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tương  ưng 
triền. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  triền  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  bất  tương  ưng  với 
pháp  triền  đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  bất  tương  ưng  triền. 

733. 

-  Chư  pháp  triền  và  cảnh  triển  trong  khi  có  ra  sao?  Tức  là  pháp  triền.  Những  chơn  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  triền  và  cảnh  triền. 

-  Chư  pháp  cảnh  triền  mà  phi  triền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  thành  cảnh  của 
pháp  triền  đó  nhưng  trừ  ra  pháp  triền  tức  là  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký 
ngoài  ra  còn  trong  phạm  vi  lậu  nương  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn. . . 
thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  triền  mà  phi  triền. 

734. 

-  Chư  pháp  triền  tương  ưng  triền  trong  khỉ  có  ra  sao? 

Dục  ái  triền  tương  ưng  với  vô  minh  triền  và  vô  minh  triền  tương  ưng  với  dục  ái  triền. 
Phẫn  nhuế  triền  tương  ưng  với  vô  minh  triền  và  vô  minh  triền  tương  ưng  với  phẫn  nhuế 
triền. 

Ngã  mạn  triền  tương  ưng  với  vô  minh  triền  và  vô  minh  triền  tương  ưng  với  ngã  mạn 
triền. 

Tà  kiến  triền  tương  ưng  với  vô  minh  triền  và  vô  minh  triền  tương  ưng  với  tà  kiến  triền. 
Hoài  nghi  triền  tương  ưng  với  vô  minh  triền  và  vô  minh  triền  tương  ưng  với  hoài  nghi 
triền. 

Giới  cấm  thủ  triền  tương  ưng  với  vô  minh  triền  và  vô  minh  triền  tương  ưng  với  giới  cấm 
thủ  triền. 

Hữu  ái  triền  tương  ưng  với  vô  minh  triền  và  vô  minh  triền  tương  ưng  với  hữu  ái  triền. 
Tật  đố  triền  tương  ưng  với  vô  minh  triền  và  vô  minh  triền  tương  ưng  với  tật  đố  triền. 
Lận  sắt  triền  tương  ưng  với  vô  minh  triền  và  vô  minh  triền  tương  ưng  với  lận  sắt  triền. 

Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  triền  tương  ưng  triền. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  triển  mà  phi  triển  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  tương 
ưng  với  pháp  triền  đó  mà  trừ  ra  pháp  triền  rồi  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tương  ưng  triền  mà  phi  triền. 

735. 

-  Chư  pháp  ly  triền  mà  cảnh  triền  ra  sao?  Những  pháp  nào  mà  bất  tương  ưng  với  pháp 
triền  đó  tức  là  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  còn  trong  phạm  vi  lậu  mà  nương 
theo  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chơn  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  ly  triền  mà  cảnh  triền. 

-  Chư  pháp  ly  triền  và  phi  cảnh  triền  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những 
chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  triền  và  phi  cảnh  triền. 


164 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


5)  Phần  chùm  phược  iganthagocchaka). 
736. 


Chư  pháp  phược  trong  khi  có  ra  sao?  Tứ  phược  là:  tham  ác  thân  phược,  sân  độc  thân 
phược,  giới  cấm  thủ  thân  phược  và  ngã  kiến  thân  phược. 

737. 


Trong  tứ phược  đó  mà  tham  ác  thân phược  ra  sao? 

Sự  dục  vọng,  đa  dục  vọng,  biến  chuyển  theo  cảnh,  sự  vui  thích,  sự  hí  hởn,  sự  dục  vọng 
bằng  mãnh  lực  hí  hởn,  sự  dục  vọng  nặng  của  tâm,  sự  ham  muốn,  sự  quy  lụy,  sự  mê  đắm, 
sự  thân  ái,  sự  tình  ái,  sự  liên  hệ  gắn  bó,  sự  trầm  nịch,  vẫn  lôi  kéo,  vẫn  gạt  gẫm,  còn  làm 
cho  chúng  sanh  liên  kết,  lối  thiên  nhiên,  vẫn  thấm  tâm,  hằng  tuom  ra,  pháp  nhu  sợi  chỉ, 
vẫn  tỏa  ra,  vẫn  gom  lại,  vẫn  nhu  bạn  luỡng  diện,  chính  nguồn  cội  tâm,  vẫn  đua  đến  cõi 
đời,  sự  dục  vọng  nhu  sum  lâm,  sự  dục  vọng  nhu  mật  lâm,  sự  liên  hệ,  sự  luu  luyến,  quái 
niệm,  sự  ràng  buộc,  sự  mong  mỏi,  thái  độ  mong  mỏi. 

Mong  mỏi  sắc,  mong  mỏi  thinh,  mong  mỏi  khí,  mong  mỏi  vị,  mong  mỏi  xúc,  mong  mỏi 
lợi,  mong  mỏi  của,  mong  mỏi  con,  mong  mỏi  truờng  thọ,  khao  khát,  quá  khao  khát,  rất 
quá  khao  khát,  sự  tế  ngữ,  cách  tế  ngữ,  thái  độ  tế  ngữ,  sự  tham  lam,  cách  tham  lam,  thái 
độ  tham  lam  thành  nhân  mê  mẩn  theo  những  cảnh  tốt,  sự  địa  vị  trong  địa  vị  không  thích 
họp,  sự  tham  quá  cõ,  sự  nhiễm  đắm  tâm,  thái  độ  nhiễm  đắm  tâm,  sự  hỷ  lạc  của  tâm,  sự 
quá  mong  mỏi  dục  vọng,  hữu  dục,  ly  hữu  dục,  sắc  giới  dục,  Vô  sắc  giới  dục,  diệt  dục 
(đoạn  kiến),  sắc  dục,  thinh  dục,  khí  dục,  vị  dục,  xúc  dục,  pháp  dục,  bộc,  phối,  phuợc, 
thủ,  luyến  mộ,  cái,  mái  che  ngăn,  mây  ràng  buộc,  tùy  phiền  não,  tiềm  thùy,  che  đậy,  dục 
nhu  dây  mây,  sự  mong  mỏi  các  vật  chất,  cội  rễ  của  khổ,  nhân  của  khổ,  sở  sanh  của  khổ, 
bẫy  của  ma,  luõi  câu  của  ma,  sở  sanh  của  ma,  tình  dục  nhu  sông  cái,  tình  dục  nhu  chài 
luới,  tình  dục  nhu  buộc  cột,  tình  dục  nhu  biển  cả,  tham  lam,  tham  ác,  tham  là  căn  bất 
thiện.  Nhu  thế  gọi  là  tham  ác  thân  phuợc  (abhijjhã  kãya  gantha). 

738. 


Sân  độc  thân  phược  trong  khi  có  ra  sao? 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  đã  làm  cho  ta  hu  hại,  thù  hận  sát  hại  do  nghĩ 
rằng  nguời  này  đang  làm  cho  ta  hu  hại,  thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  sẽ  làm 
cho  ta  hu  hại. 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  đã  làm  cho  nguời  thuong  của  ta  hu  hại,  thù  hận 
sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  đang  làm  cho  nguời  thuong  của  ta  hu  hại,  thù  hận  sát  hại 
do  nghĩ  rằng  nguời  này  sẽ  làm  cho  nguời  thuong  của  ta  hu  hại. 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  đã  làm  lợi  ích  đến  nguời  mà  ta  ghét,  thù  hận  sát 
hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  đang  làm  cho  lợi  ích  đến  nguời  mà  ta  ghét,  thù  hận  sát  hại 
do  nghĩ  rằng  nguời  này  sẽ  làm  cho  lợi  ích  đến  nguời  mà  ta  ghét. 

Hay  là  thù  hận  phát  sanh  ra  đặng  với  nguyên  do  tâm  oán  hận,  sự  giận  hòn,  xích  mích, 
oán  giận,  tức  tuởi,  bồn  chồn,  sân,  nghĩ  cách  ám  hại,  quyết  ám  hại,  bực  tức,  lối  ám  hại, 
tâm  giận,  thái  độ  giận,  trạng  thái  có  sự  sân  nhu  thế  này:  Những  sự  ám  hại,  cách  ám  hại, 
thái  độ  ám  hại,  sự  mưu  hại,  cách  mưu  hại,  thái  độ  mưu  hại,  sự  giận,  sự  oán  giận,  sự  hung 
dữ,  ác  khẩu,  những  sự  tâm  không  hoan  hỷ.  Đây  gọi  là  sân  độc  thân  phuợc 
(byãpãdakãyagan  tha). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


165 


739. 

Giới  cấm  thủ  thân  phược  ra  sao?  Nhận  thấy  rằng  sự  trong  sạch  do  giới,  do  tu  hành, 
thực  hành  trì  giới  của  Sa-môn,  Bà-la-môn  ngoài  Tông  giáo  này  là  thiên  kiến,  hoang  vu 
kiến,  khuyết  phạp  kiến,  vi  phản  kiến,  xảo  man  kiến,  triền  kiến,  tụ  chấp,  sự  chấp  truớc, 
sự  cố  chấp,  chấp  tâm,  thái  độ  sai  lầm,  tà  đạo,  đuờng  lối  xấu,  giáo  phái  phát  nguyên  điêu 
tàn,  cách  chấp  theo  khinh  thị.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  giới  cấm  thủ  thân  phuợc 
(sĩlabataparãmãso  kãyagantho). 

740. 

Ngã  kiến  thân phược  ra  sao? 

Nhận  thấy  vũ  trụ  hằng  còn  chắc  hẳn  không  sai  khác,  hoặc  nhận  thấy  vũ  trụ  không  truờng 
tồn  chắc  hẳn  không  sai  khác,  hoặc  nhận  thấy  vũ  trụ  có  chồ  cùng  tột  chắc  hẳn  không  sai 
khác,  hoặc  nhận  thấy  vũ  trụ  không  cùng  tột  chắc  hẳn  không  sai  khác,  hoặc  nhận  thấy 
linh  hồn  và  sanh  mạng  là  một  chắc  hẳn  không  sai  khác,  hoặc  nhận  thấy  linh  hồn  và  sự 
sống  chắc  hẳn  khác  nhau,  hoặc  nhận  thấy  chúng  sanh  chết  rồi  mất,  hoặc  nhận  thấy  chúng 
sanh  sau  khi  chết  vẫn  còn,  hoặc  nhận  thấy  chúng  sanh  sau  khi  chết  còn  cũng  phải  và 
không  còn  cũng  phải,  hoặc  nhận  thấy  chúng  sanh  sau  khi  chết  còn  cũng  chẳng  phải  và 
không  còn  cũng  chẳng  phải. 

Sự  thấy  bằng  cách  thiên  kiến,  hoang  vu  kiến,  khuyết  phạp  kiến,  cừu  địch  kiến,  biến  hóa 
kiến,  triền  kiến,  sự  tự  chấp,  sự  chấp  truớc,  sự  cố  chấp,  sự  chấp  sai,  trạng  thái  sai,  tà  đạo, 
đuờng  lối  xấu,  giáo  phái  phát  nguyên  điêu  tàn.  Neu  có  trạng  thái  nhu  thế  gọi  là  ngã  kiến 
thân  phuợc  (idansaccãbhinivesakayagantha). 

Tất  cả  tà  kiến  (trừ  giới  cấm  thủ  thân  phuợc)  đều  là  ngã  kiến  thân  phuợc. 

Những  chon  tuớng  này  gọi  là  pháp  phuợc  (gantha  dhammã). 

741. 

Chư  pháp  phi  phược  trong  khi  có  ra  sao?  Trừ  ra  pháp  phuợc  rồi  còn  lại  pháp  thiện, 
pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  nuong  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế 
tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  tất  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tuớng  này  gọi 
là  chu  pháp  phi  phuợc. 

742. 

-  Chư  pháp  cảnh  phược  trong  khỉ  có  ra  sao?  Pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký 
còn  trong  phạm  vi  lậu  mà  nuong  theo  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn. . . 
thức  uẩn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  cảnh  phuợc. 

-  Chư  pháp  phi  cảnh  phược  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tuóng 
này  gọi  là  chu  pháp  phi  cảnh  phuợc. 

743. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  phược  ra  sao  ?  Những  pháp  nào  tuong  ung  với  pháp  phuợc  đó  tức 
là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  tuong  ung  phuợc. 

-  Chư  pháp  ly  phược  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  bất  tuông  ung  với  pháp  phuợc 
đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tuớng  này  gọi 
là  chư  pháp  ly  phược. 


166 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


744. 

-  Chư  pháp  phược  và  cảnh  phược  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tức  là  pháp  phược.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phược  và  cảnh  phược. 

-  Chư  pháp  cảnh  phược  mà  phi  pltược  ra  sao  ?  Những  pháp  nào  thành  cảnh  của  pháp 
phược  đó  mà  trừ  ra  pháp  phược  tức  là  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  mà  còn 
trong  phạm  vi  lậu  biết  nưong  theo  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn. . .  thức 
uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  phược  mà  phi  phược. 

745. 

-  Chư  pháp  phược  tương  ưng  phược  ra  sao  ? 

Giới  cấm  thủ  thân  phược  tưong  ưng  với  tham  ác  thân  phược  và  tham  ác  thân  phược 
tưong  ưng  với  giới  cấm  thủ  thân  phược. 

Ngã  kiến  thân  phược  tưong  ưng  với  tham  ác  thân  phược  và  tham  ác  thân  phược  tưong 
ưng  với  ngã  kiến  thân  phược. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phược  tưong  ưng  phược. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  phược  mà  phi  phược  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  tưong 
ưng  với  pháp  phược  đó  mà  trừ  ra  pháp  phược  rồi  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tưong  ưng  phược  mà  phi  phược. 

746. 

-  Chư  pháp  ly  phược  mà  cảnh  phược  ra  sao?  Những  pháp  nào  bất  tưong  ưng  với  pháp 
phược  đó  tức  là  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  còn  trong  phạm  vi  lậu  nưong 
Dục  giới,  Sắc  giới,  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  ly  phược  mà  cảnh  phược. 

-  Chư  pháp  ly  phược  và  phi  cảnh  phược  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  phược  và  phi  cảnh  phược. 

6)  Phần  chùm  bộc  và  chùm  phối  ( oghagocchaka  yogagocchaka ). 

Tóm  tắt  hai  phần  như  sau: 

747. 

-  Chư  pháp  bộc  trong  khi  có  ra  sao?  . . . 

-  Chư  pháp  phối  trong  khi  có  ra  sao?  . . . 


7)  Phần  chùm  cái  ( nivaranagocchaka ). 

748. 

Chư  pháp  cái  trong  khỉ  có  ra  sao?  Lục  cái  tức  là:  Dục  dục  cái,  sân  độc  cái,  hôn  trầm 
thùy  miên  cái,  trạo  hối  cái,  hoài  nghi  cái  và  vô  minh  cái. 


749. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


167 


Trong  những  pháp  cải  đó  mà  dục  dục  cái  ra  sao?  Những  nào  là  dâm  dục,  thích  dục  lạc, 
ái  dục  lạc,  hí  hởn,  ái  dục  tình,  liên  đới  dục  lạc,  kích  thích  dục  lạc,  hôn  mê  dục  lạc,  nồng 
nả  dục  lạc.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  dục  dục  cái. 

750. 


Sân  độc  cái  trong  khi  có  ra  sao? 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  người  này  đã  làm  cho  ta  hư  hại,  thù  hận  sát  hại  do  nghĩ 
rằng  người  này  đang  làm  cho  ta  hư  hại,  thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  người  này  sẽ  làm 
cho  ta  hư  hại. 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  người  này  đã  làm  cho  người  thưong  của  ta  hư  hại,  thù  hận 
sát  hại  do  nghĩ  rằng  người  này  đang  làm  cho  người  thưong  của  ta  hư  hại,  thù  hận  sát  hại 
do  nghĩ  rằng  người  này  sẽ  làm  cho  người  thưong  của  ta  hư  hại. 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  người  này  đã  làm  lợi  ích  đến  người  mà  ta  ghét,  thù  hận  sát 
hại  do  nghĩ  rằng  người  này  đang  làm  cho  lợi  ích  đến  người  mà  ta  ghét,  thù  hận  sát  hại 
do  nghĩ  rằng  người  này  sẽ  làm  cho  lợi  ích  đến  người  mà  ta  ghét. 

Hay  là  thù  hận  phát  sanh  ra  đặng  với  nguyên  do  tâm  oán,  sự  giận  hòn,  xích  mích,  oán 
giận,  tức  tưởi,  bồn  chồn,  sân,  nghĩ  cách  ám  hại,  quyết  ám  hại,  bực  tức,  lối  ám  hại,  tâm 
giận,  thái  độ  giận,  trạng  thái  có  sự  sân  như  là:  Những  sự  ám  hại,  cách  ám  hại,  thái  độ  ám 
hại,  sự  mưu  hại,  cách  mưu  hại,  thái  độ  mưu  hại,  sự  giận,  sự  oán  giận,  sự  hung  dữ,  ác 
khẩu,  những  sự  tâm  không  hoan  hỷ.  Như  thế  gọi  là  sân  độc  cái. 

751. 

Hôn  trầm  thùy  miên  cái  trong  khi  cỏ  ra  sao?  Hôn  trầm  thùy  miên  cái  chia  ra:  hôn  trầm 
là  1  và  thùy  miên  là  1 . 

-  Trong  2  thứ  này  mà  hôn  trầm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  khéo  hòa  trộn  của  tâm, 
cách  không  thích  hợp  việc  làm  của  tâm,  sự  chần  chừ,  sự  lùi  sụt,  sự  buồn  ngủ,  cách  buồn 
ngủ,  trạng  thái  buồn  ngủ,  sự  bần  thần,  dã  dượi,  cách  dã  dượi,  bần  thần,  thái  độ  bần  thần 
dã  dượi,  sự  uể  oải,  cách  uể  oải,  thái  độ  uể  oải.  Những  trạng  thái  như  thế  gọi  là  hôn  trầm. 

-  Thìiy  miên  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  không  khéo  hòa  trộn  của  danh  thân,  cách  không 
thích  hợp  với  công  việc  của  danh  thân,  sự  chụp  đậy,  sự  bao  trùm,  sự  che  lấp  phần  trong, 
sự  dã  dượi  bần  thần,  thái  độ  dã  dượi  bần  thần,  cách  dã  dượi  bần  thần,  sự  buồn  ngủ,  cách 
ngáp  ngủ,  trạng  thái  ngáp  ngủ,  sự  ngủ  gục,  cách  ngủ  gục,  trạng  thái  ngủ  gục.  Những 
trạng  thái  như  thế  gọi  là  thùy  miên. 

Hôn  trầm  và  thùy  miên  chung  lại  gọi  là  hôn  trầm  thùy  miên  cái. 

752. 

Trạo  hối  cái  trong  khi  có  ra  sao?  Trạo  hối  đây  chia  ra  trạo  cử  là  1  và  hối  hận  là  1. 

-  Trong  2  thứ  này  mà  trạo  cử  như  thế  nào?  Sự  tán  loạn  của  tâm,  sự  không  vắng  lặng  của 
tâm,  sự  sôi  nổi  của  tâm,  sự  rối  loạn  của  tâm,  sự  lộn  xộn  của  tâm.  Những  cách  như  thế 
gọi  là  trạo  cử. 

-  Hối  hận  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  đáng  cho  rằng  không  đáng,  sự  không  đáng  cho  rằng 
đáng,  sự  có  lỗi  cho  rằng  không  lỗi,  sự  không  lỗi  cho  rằng  có  lỗi,  cách  chú  trọng,  sự  chú 


168 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


trọng,  thái  độ  chú  trọng,  cách  nóng  nảy,  sự  động  tâm.  Những  trạng  thái  như  thế  gọi  là 
hối  hận. 

Trạo  cử  và  hối  hận  kêu  chung  lại  là  trạo  hối  cái. 

753. 


Hoài  nghi  cải  trong  khỉ  có  ra  sao? 

Hoài  nghi  Phật,  Pháp,  Tăng,  hoài  nghi  điều  học,  hoài  nghi  quá  khứ,  vị  lai,  luôn  cả  quá 
khứ  vị  lai,  hoài  nghi  pháp  y  tưong  sinh  là  pháp  y  tưong  sinh  có  phải  do  nhò  duyên  trợ 
tạo  mới  sanh  ra  chăng? 

Cách  lừng  chừng,  thái  độ  lừng  chừng,  sự  xét  thấy  lạ  lùng,  khác  biệt,  sự  quyết  đoán  cảnh 
không  đặng,  sự  nhận  thấy  thành  hai  khía  cạnh,  sự  nhận  thấy  như  đường  rẽ  hai,  sự  không 
quyết  một,  sự  tính  vớ  vẩn,  suy  xét  lừng  chừng,  sự  không  thể  dứt  khoát,  sự  sần  sượng 
của  tâm,  sự  tràn  lan  của  tánh.  Những  trạng  thái  như  thế  gọi  là  hoài  nghi  cái. 

754. 

Vô  minh  cái  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  biết  khổ,  sự  không  biết  khổ  tập,  sự  không 
biết  khổ  diệt,  sự  không  biết  thực  hành  đường  đến  diệt  khổ,  sự  không  biết  phần  quá  khứ, 
sự  không  biết  phần  vị  lai,  sự  không  biết  phần  quá  khứ  và  vị  lai,  sự  không  biết  pháp  y 
tưong  sinh  là  do  nhân  trợ  mới  sanh  ra,  sự  không  biết,  sự  không  thấy,  sự  không  đắc  chứng, 
sự  không  biết  bằng  cách  thích  họp,  sự  không  biết  theo  chân  thật,  sự  không  thấu  suốt,  sự 
không  tín  theo  lẽ  phải,  sự  không  quyết  tín  đàng  hoàng,  sự  không  xét  đoán,  sự  không  suy 
xét,  sự  không  làm  cho  tỏ  rõ,  thiển  trí,  khò  khạo,  sự  không  biết  rõ,  sự  mê  mờ,  sự  mê 
luyến,  sự  trầm  mê  tức  là  vô  minh,  vô  minh  bộc,  vô  minh  phối,  vô  minh  cái,  vô  minh 
tiềm  thùy,  then  chốt  của  sự  tối  tăm,  si  là  căn  bất  thiện.  Những  trạng  thái  như  thế  gọi  là 
vô  minh  cái. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  cái  (nĩvaranã  dhammã). 

755. 

Chư  pháp  phi  cái  trong  khi  có  ra  sao?  Trừ  ra  pháp  cái  rồi  còn  lại  pháp  thiện,  pháp  bất 
thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  nưong  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ 
uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
phi  cái. 

756. 

-  Chư  pháp  cảnh  cải  trong  khỉ  có  ra  sao?  Pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  còn 
trong  phạm  vi  lậu  nưong  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn...  thức  uẩn. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  cái. 

-  Chư  pháp  phi  cảnh  cái  trong  khi  có  ra  sao? 

Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  cảnh  cái. 

757. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  cái  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  tuông  ưng  với  pháp  cái 
đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tưong  ưng  cái. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


ỉ  69 


-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  cái  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  bất  tương  ưng  với 
pháp  cái  đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  bất  tương  ưng  cái  (nĩvarana  vỉppayuttãdhammã). 

758. 

-  Chư  pháp  cái  và  cảnh  cái  ra  sao?  Tức  là  pháp  cái.  Đây  gọi  là  chư  pháp  cái  và  cảnh  cái. 

-  Chư  pháp  cảnh  cái  mà  phi  cái  ra  sao?  Những  pháp  nào  thành  cảnh  của  pháp  cái  đó  mà 
trừ  ra  pháp  cái  tức  là  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  mà  còn  trong 
phạm  vi  lậu  nương  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn...  thức  uẩn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  cái  mà  phi  cái. 

759. 

-  Chư  pháp  cái  và  tương  ưng  cái  ra  sao? 

Dục  dục  cái  tương  ưng  với  vô  minh  cái,  vô  minh  cái  tương  ưng  với  dục  dục  cái. 

Sân  độc  cái  tương  ưng  với  vô  minh  cái,  vô  minh  cái  tương  ưng  với  sân  độc  cái. 

Hôn  trầm  thùy  miên  cái  tương  ưng  với  vô  minh  cái,  vô  minh  cái  tương  ưng  với  hôn  trầm 
thùy  miên  cái. 

Trạo  cử  cái  tương  ưng  với  vô  minh  cái,  vô  minh  cái  tương  ưng  với  trạo  cử  cái. 

Hối  hận  cái  tương  ưng  với  vô  minh  cái,  vô  minh  cái  tương  ưng  với  hối  hận  cái. 

Hoài  nghi  cái  tương  ưng  với  vô  minh  cái,  vô  minh  cái  tương  ưng  với  hoài  nghi  cái. 

Dục  dục  cái  tương  ưng  với  trạo  cử  cái,  trạo  cử  cái  tương  ưng  với  dục  dục  cái. 

Sân  độc  cái  tương  ưng  với  trạo  cử  cái,  trạo  cử  cái  tương  ưng  với  sân  độc  cái. 

Hôn  trầm  thùy  miên  cái  tương  ưng  với  trạo  cử  cái,  trạo  cử  cái  tương  ưng  với  hôn  trầm 
thùy  miên  cái. 

Hối  hận  cái  tương  ưng  với  trạo  cử  cái,  trạo  cử  cái  tương  ưng  với  hối  hận  cái. 

Hoài  nghi  cái  tương  ưng  với  trạo  cử  cái,  trạo  cử  cái  tương  ưng  với  hoài  nghi  cái. 

Vô  minh  cái  tương  ưng  với  trạo  cử  cái,  trạo  cử  cái  tương  ưng  với  vô  minh  cái. 

Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cái  và  tương  ưng  cái. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  cái  mà  phi  cái  ra  sao?  Những  pháp  nào  tương  ưng  với  pháp  cái 
đó  mà  trừ  ra  pháp  cái  ấy  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  tương  ưng  cái  mà  phi  cái. 

760. 

-  Chư  pháp  ly  cái  mà  cảnh  cái  ra  sao?  Những  pháp  nào  bất  tương  ưng  với  pháp  cái  đó, 
tức  là  pháp  thiện,  pháp  vô  ký  còn  trong  phạm  vi  lậu  mà  nương  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô 
sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn...  thức  uẩn.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  cái  mà 
cảnh  cái. 

-  Chư  pháp  ly  cái  và  phi  cảnh  cái  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  cái  và  phi  cảnh  cái. 


170 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


8)  Phần  chùm  khỉnh  thị  (paramasagocchaka ). 

761. 

-  Chư  pháp  khinh  thị  trong  khi  có  ra  sao?  Tức  là  tà  kiến  khinh  thị. 

-  Tà  kiến  khinh  thị  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  nhận  thấy  đời  trường  tồn  hoặc  không 
trường  tồn,  Thế  giới  cùng  tột  hoặc  không  cùng  tột.  Hay  là  cho  rằng  sanh  mạng  cũng  vì 
sanh  lý,  hoặc  sanh  mạng  khác  với  sanh  lý.  Hoặc  chết  rồi  còn,  hoặc  chết  rồi  mất,  hoặc 
chết  rồi  còn  cũng  chẳng  phải,  hoặc  chết  rồi  mất  cũng  chẳng  phải.  Sự  nhận  xét  bằng  cách 
thiên  kiến,  hoang  vu  kiến,  khuyết  phạp  kiến,  cừu  địch  kiến,  biến  hóa  kiến,  triền  kiến,  sự 
tự  chấp,  sự  chấp  trước,  sự  cố  chấp,  sự  chấp  sai,  trạng  thái  sai,  tà  đạo,  đường  lối  xấu,  giáo 
phái  phát  nguyên  điêu  tàn,  chấp  theo  khinh  thị.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  tà  kiến 
khinh  thị  (ditthiparãmãso).  Tất  cả  tà  kiến  đều  là  tà  kiến  khinh  thị. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  tà  kiến  khinh  thị. 

-  Chư  pháp  phi  khinh  thị  trong  khi  có  ra  sao?  Trừ  ra  pháp  khinh  thị  rồi  còn  pháp  thiện, 
pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  nưong  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế 
tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  phi  khinh  thị. 

762. 

-  Chư  pháp  cảnh  khinh  thị  trong  khỉ  có  ra  sao?  Pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký 
còn  trong  phạm  vi  lậu  mà  nưong  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới,  tức  là  sắc  uẩn... 
thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  khinh  thị. 

-  Chư  pháp  phi  cảnh  khinh  thị  trong  khi  có  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  cảnh  khinh  thị. 

763. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  khinh  thị  ra  sao?  Những  pháp  nào  tưong  ưng  với  pháp  khinh  thị 
đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tương  ưng  khinh 
thị. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  khinh  thị  ra  sao  ?  Những  pháp  nào  không  hiệp  với  pháp  khinh 
thị  đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  bất  tương  ưng  khinh  thị. 

764. 

-  Chư  pháp  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  ra  sao  ?  Tức  là  khinh  thị.  Đây  gọi  là  chư  pháp  khinh 
thị  cảnh  khinh  thị. 

-  Chư  pháp  cảnh  khinh  thị  mà  phi  khinh  thị  ra  sao?  Những  pháp  nào  thành  cảnh  của 
pháp  khinh  thị  đó,  trừ  ra  khinh  thị  còn  lại  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  thuộc 
phạm  vi  lậu  nương  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới,  tức  là  sắc  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  khinh  thị  mà  phi  khinh  thị. 


765. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


171 


-  Chư  pháp  ly  khinh  thị  mà  cảnh  khinh  thị  ra  sao?  Những  pháp  nào  bất  tương  ưng  với 
pháp  khinh  thị  đó  như  là  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  mà  còn  trong  phạm 
vi  khinh  thị  nương  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn...  thức  uẩn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  khinh  thị  mà  cảnh  khinh  thị. 

-  Chư  pháp  ly  khinh  thị  và  phi  cảnh  khinh  thị  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  khinh  thị  và  phi  cảnh  khinh  thị. 


9)  Phần  nhị  đề  đại  (mahantara  duka). 

766. 

-  Chư  pháp  hữu  tri  cảnh  ra  sao  ?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  tri  cảnh  (sãrammanã  dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  tri  cảnh  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tất  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  vô  tri  cảnh  (anãrammanã  dhammã). 

767. 

-  Chư  pháp  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Nhãn  thức,  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức,  thân  thức, 
ý  giới  và  ý  thức  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tâm  (cittã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  tâm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp 
và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  tâm. 

768. 

-  Chư  pháp  sở  hữu  tâm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  sở  hữu  tâm. 

-  Chư  pháp  phi  sở  hữu  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm,  tất  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  sở  hữu  tâm. 

769. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  tâm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tương  ưng  tâm. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  tâm  ra  sao?  Tất  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  bất  tương  ưng  tâm. 

Tâm  gọi  tương  ưng  tâm  chẳng  phải  và  gọi  bất  tương  ưng  tâm  cũng  chẳng  phải. 

770. 

-  Chư  pháp  hòa  với  tâm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thọ  uân,  tưởng  uân,  hành  uân.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hòa  với  tâm  ịcittasamsattha  dhammã). 

-  Chư  pháp  không  hòa  với  tâm  ra  sao?  Tất  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chơn  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  không  hòa  với  tâm. 

Tâm  gọi  hòa  với  tâm  chẳng  phải  và  gọi  không  hòa  với  tâm  cũng  chẳng  phải. 


771. 


172 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  có  tâm  làm  sở  sanh  trong  khi  có  ra  sao?  Thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn,  thân 
biểu  tri  (kãya  vinnatti),  khẩu  biểu  tri  (vacĩ  vinnatti),  hay  là  những  sắc  pháp  nào  do  tâm 
tạo  có  tâm  làm  nhân,  có  tâm  làm  sở  sanh  như  là:  sắc  xứ,  thinh  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ, 
hư  không  chất,  thủy  chất,  sắc  nhẹ,  sắc  mềm,  sắc  vừa  làm  việc,  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế 
(santati  rũpa),  đoàn  thực.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  có  tâm  làm  sở  sanh 
(cittasamutthãnã  dhammã). 

-  Chư  pháp  không  có  tâm  làm  sở  sanh  ra  sao?  Tâm,  sắc  pháp  ngoài  ra  và  vô  vi  giới. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không  có  tâm  làm  sở  sanh. 

772. 

-  Chư  pháp  đòng  sanh  tòn  với  tâm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thọ  uân,  tưởng  uấn,  hành  uân, 
thân  biểu  tri,  khẩu  biểu  tri.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  đồng  sanh  tồn  với 
tâm  (cỉtta  sahabhuno  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  đòng  sanh  tòn  với  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm,  sắc  pháp  ngoài  ra  và 
vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  đồng  sanh  tồn  với  tâm. 

773. 

-  Chư  pháp  tùng  tâm  thông  lưu  trong  khi  có  ra  sao?  Thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn,  thân 
biểu  tri,  khẩu  biểu  tri.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tùng  tâm  thông  lưu 
(cỉttãnuparỉvattỉno  dhammã). 

-  Chư  pháp  phỉ  tùng  tâm  thông  lưu  ra  sao  ?  Tâm,  sắc  pháp  ngoài  ra  và  vô  vi  giới.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  tùng  tâm  thông  lưu  (no  cỉttãnuparỉvattỉno  dhammã). 

774. 

-  Chư  pháp  hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thọ  uấn,  tưởng  uấn 
và  hành  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hòa  vói  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh 
(cittasamsattha  samutthãnã  dhammã). 

-  Chư  pháp  không  hòa  với  tâm  và  không  có  tâm  làm  sở  sanh  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tâm, 
tất  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không  hòa  với  tâm 
và  không  có  tâm  làm  sở  sanh. 

775. 

-  Chư  pháp  hòa,  sanh  tòn  và  nương  tâm  làm  sở  sanh  ra  sao?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và 
hành  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hòa,  sanh  tồn  và  nưong  tâm  làm  sở 
sanh  (cittasamsattha  samutthãna  sahabhuno  dhammã). 

-  Chư  pháp  không  hòa,  không  đồng  sanh  tồn  và  khỏi  nương  tâm  làm  sở  sanh  trong  khỉ 
có  ra  sao?  Tâm,  tất  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
không  hòa,  không  đồng  sanh  tồn  và  khỏi  nưong  tâm  làm  sở  sanh  (no  cittasamsattha 
samutthãna  sahabhuno  dhammã '). 

776. 

-  Chư  pháp  có  tâm  làm  sở  sanh,  thông  lưu  và  hòa  với  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Thọ  uấn, 
tưởng  uẩn  và  hành  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  có  tâm  làm  sở  sanh, 
thông  lưu  và  hòa  với  tâm  (cittasamsattha  samutthãnanuparỉ  vattỉno  dhammã). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


ỉ  73 


-  Chư  pháp  không  có  tâm  làm  sở  sanh  và  không  hòa,  không  tùng  thông  lưu  vói  tâm  ra 
sao?  Tâm,  tất  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không 
có  tâm  làm  sở  sanh  và  không  hòa,  không  tùng  thông  lưu  với  tâm  (no  citta 
samsatthasamutthãnãnuparivattino  dhammã). 

777. 

-  Chư  pháp  nội  trong  khi  có  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  ý  xứ.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  nội  (ajjhattỉka  dhammã). 

-  Chư  pháp  ngoại  trong  khi  có  ra  sao?  sắc  xứ. . .  pháp  xứ.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  ngoại  (bãhirã  dhammã) 

778. 

-  Chư  pháp  thủ  trong  khi  có  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  thủ  ( upãdã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  thủ  trong  khi  có  ra  sao?  Thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn  và  thức  uấn  luôn 
sắc  tứ  đại  sung  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  thủ  (no  upãdã 
dhammã). 

779. 

-  Chư  pháp  do  thủ  trong  khi  có  ra  sao?  Dị  thục  quả  của  pháp  thiện  và  pháp  bất  thiện  còn 
thuộc  phạm  vi  lậu  nưong  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới  tức  là  thọ  uẩn...  thức  uẩn. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  do  thủ  (upãdỉnã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  do  thủ  trong  khi  có  ra  sao?  Pháp  thiện  và  pháp  bất  thiện  còn  trong  phạm 
vi  lậu  nưong  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  pháp  thành 
tố  phi  thiện,  phi  bất  thiện,  phi  nghiệp  quả,  phi  sắc  nghiệp,  đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  do  thủ  (anupãdinnã  dhammã). 


10)  Phần  chùm  thủ  ( upadana  gocchaka ). 

780. 

Chư  pháp  thủ  trong  khi  có  ra  sao?  Tứ  thủ  tức  là  dục  thủ,  tà  kiến  thủ,  giới  cấm  thủ  và 
ngã  chấp  thủ. 

781. 

Trong  tứ  thủ  đó  mà  dục  thủ  như  thế  nào?  Những  nào  là  dâm  dục,  thích  dục  lạc,  ái  dục 
lạc,  hí  hởn,  ái  dục  tình,  liên  đới  dục  lạc,  kích  thích  dục  lạc,  hôn  mê  dục  lạc,  nồng  nả  dục 
lạc.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  dục  thủ. 

782. 

Tà  kiến  thủ  trong  khỉ  có  ra  sao? 

Sự  nhận  thấy  bố  thí  rồi  không  có  quả  phúc,  cách  cúng  dường  không  có  quả  phúc,  sự 
cúng  cầu  Thần  Thánh  và  chư  thiên  không  có  quả  phúc,  quả  của  nghiệp  tốt  và  nghiệp  xấu 
không  có,  đòi  này  không  có,  đời  khác  cũng  không  có,  cha  không  có,  mẹ  cũng  không  có. 
Chúng  sanh  sau  khi  chết  hóa  sanh  chẳng  có,  Sa-môn,  Bà-la-môn  thật  hành  phạm  hạnh 


174 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


trong  đời  này  không  có,  Sa-môn,  Bà-la-môn  tự  tu  hành  đặng  trí  cao  nhứt  trong  đời  này 
và  đời  khác  rồi  trình  bày  cho  người  khác  biết  đều  không  có. 

Tà  kiến  là  sự  nhận  xét  bằng  cách  thiên  kiến,  hoang  vu  kiến,  khuyết  phạp  kiến,  cừu  địch 
kiến,  biến  hóa  kiến,  triền  kiến,  sự  tự  chấp,  sự  chấp  trước,  sự  cố  chấp,  sự  chấp  sai,  trạng 
thái  sai,  tà  đạo,  đường  lối  xấu,  giáo  phái  phát  nguyên  điêu  tàn.  Neu  có  trạng  thái  như  thế 
gọi  là  tà  kiến  thủ. 

Trừ  ra  giới  cấm  thủ  và  ngã  chấp  thủ,  tất  cả  tà  kiến  ngoài  ra  đều  gọi  là  tà  kiến  thủ. 

783. 

Giới  cấm  thủ  trong  khi  có  ra  sao?  Nhận  thấy  rằng  sự  trong  sạch  do  giới,  do  tu  hành,  do 
thực  hành  trì  giới  của  Sa-môn,  Bà-la-môn  ngoài  Tông  giáo  này  là  thiên  kiến,  hoang  vu 
kiến,  khuyết  phạp10  kiến,  vi  phản  kiến,  xảo  man  kiến,  triền  kiến,  tự  chấp,  chấp  trước,  cố 
chấp,  chấp  lầm,  thái  độ  sai  lầm,  tà  đạo,  đường  lối  xấu,  giáo  phái  phát  nguyên  điêu  tàn 
và  cách  chấp  theo  khinh  thị.  Những  trạng  thái  như  thế  gọi  là  giới  cấm  thủ. 

784. 

Ngã  chấp  thủ  trong  khỉ  có  ra  sao? 

Phàm  phu  trong  đời  này  thiếu  học,  không  gặp  Thánh  nhân,  không  đặng  nghe  pháp  của 
Thánh  nhân,  không  tập  rèn  theo  pháp  của  Thánh  nhân,  không  gặp  trí  thức,  không  khéo 
với  pháp  của  trí  thức,  không  tập  rèn  theo  pháp  của  trí  thức.  Nhận  thấy  sắc  uẩn  là  ta,  hay 
nhận  thấy  ta  có  sắc  uẩn,  nhận  thấy  sắc  uẩn  trong  ta,  nhận  thấy  ta  trong  sắc  uẩn.  Nhận 
thấy  thọ  uẩn  là  ta,  hay  nhận  thấy  ta  có  thọ  uẩn,  nhận  thấy  thọ  uẩn  trong  ta,  nhận  thấy  ta 
trong  thọ  uẩn.  Nhận  thấy  tưởng  uẩn  là  ta,  hay  nhận  thấy  ta  có  tưởng  uẩn,  nhận  thấy  tưởng 
uẩn  trong  ta,  nhận  thấy  ta  trong  tưởng  uẩn.  Nhận  thấy  hành  uẩn  là  ta,  hay  nhận  thấy  ta 
có  hành  uẩn,  nhận  thấy  hành  uẩn  trong  ta,  nhận  thấy  ta  trong  hành  uẩn.  Nhận  thấy  thức 
uẩn  là  ta,  hay  nhận  thấy  ta  có  thức  uẩn,  nhận  thấy  thức  uẩn  trong  ta,  nhận  thấy  ta  trong 
thức  uẩn. 

Tà  kiến  là  sự  nhận  thấy  bằng  cách  thiên  kiến,  tức  là  hoang  vu  kiến,  khuyết  phạp  kiến, 
cừu  địch  kiến,  biến  hóa  kiến,  triền  kiến,  sự  tự  chấp,  sự  chấp  trước,  sự  cố  chấp,  sự  chấp 
sai,  trạng  thái  sai,  tà  đạo,  đường  lối  xấu,  giáo  phái  phát  nguyên  điêu  tàn.  Neu  có  trạng 
thái  như  thế  gọi  là  ngã  chấp  thủ. 

Những  chon  tướng  như  trên  gọi  là  chư  pháp  thủ. 

785. 

Chư  pháp  phỉ  thủ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Trừ  ra  pháp  thủ  rồi,  còn  pháp  thiện,  pháp  bất 
thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  nương  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ 
uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
phi  thủ  (no  upãdãnã  dhammã). 

786. 

-  Chư  pháp  cảnh  thủ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  còn 
trong  phạm  vi  lậu  mà  nương  theo  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn... 
thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  thủ. 


10  Khuyết  phạp  -  thiếu  thốn  (theo  từ  điên  Hán-Việt  của  Đào  Duy  Anh) 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


175 


-  Chư  pháp  phi  cảnh  thủ  trong  khi  có  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những 
chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  phi  cảnh  thủ  ịanupãdãniyã  dhammã). 

787. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  thủ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  tuong  ung  với  pháp  thủ 
đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tuóng  này  gọi  là  chu  pháp  tuong  ung  thủ. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  thủ  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  bất  tuong  ung  với 
pháp  thủ  đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tuớng 
này  gọi  là  chu  pháp  bất  tuông  ung  thủ. 

788. 

-  Chư  pháp  thủ  và  cảnh  thủ  trong  khi  có  ra  sao?  Tức  là  pháp  thủ.  Đây  gọi  là  chu  pháp 
thủ  và  cảnh  thủ  (upãdãnã  ceva  dhammã  upãdãnỉya  ca). 

-  Chư  pháp  cảnh  thủ  mà  phỉ  thủ  ra  sao?  Những  pháp  nào  thành  cảnh  thủ  mà  trừ  ra  pháp 
thủ  tức  là  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  còn  trong  phạm  vi  lậu  nuong  Dục 
giới,  Sắc  giới,  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu 
pháp  cảnh  thủ  và  phi  thủ. 

789. 

-  Chư  pháp  thủ  và  tương  ưng  thủ  trong  khỉ  có  ra  sao? 

Tà  kiến  thủ  tuong  ung  với  dục  thủ,  dục  thủ  tuong  ung  với  tà  kiến  thủ. 

Giới  cấm  thủ  tuong  ung  với  dục  thủ,  dục  thủ  tuong  ung  với  giới  cấm  thủ. 

Ngã  chấp  thủ  tuong  ung  với  dục  thủ,  dục  thủ  tuơng  ung  với  ngã  chấp  thủ. 

Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  thủ  và  tuông  ung  thủ. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  thủ  mà  phi  thủ  ra  sao  ?  Những  pháp  nào  tuong  ung  với  pháp  thủ 
đó  mà  trừ  ra  pháp  thủ,  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp 
tuơng  ung  thủ  mà  phi  thủ. 

790. 

-  Chư  pháp  ly  thủ  mà  cảnh  thủ  ra  sao?  Những  pháp  nào  bất  tuong  ung  với  pháp  thủ  đó 
nhu  là  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  mà  còn  thuộc  phạm  vi  lậu  nuong  Dục 
giới,  Sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  tức  là  sắc  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu 
pháp  ly  thủ  mà  cảnh  thủ. 

-  Chư  pháp  ly  thủ  và  phi  cảnh  thủ  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những  chon 
tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  ly  thủ  và  phi  cảnh  thủ. 


11)  Phần  chùm  phiền  não  Ợíilesagocchaka). 

791. 

Chư  pháp  phiền  não  trong  khi  có  ra  sao?  Thập  phiền  não  nhu  là  tham,  sân,  si,  ngã  mạn, 
tà  kiến,  hoài  nghi,  hôn  trầm,  phóng  dật,  vô  tàm,  vô  úy. 


792. 


176 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Trong  thập  phiền  não  đó  mà  tham  như  thế  nào? 

Sự  dục  vọng,  đa  dục  vọng,  biến  chuyển  theo  cảnh,  sự  vui  thích,  sự  hí  hởn,  sự  dục  vọng 
bằng  mãnh  lực  hí  hởn,  sự  dục  vọng  nặng  của  tâm,  sự  ham  muốn,  sự  quy  lụy,  sự  mê  đắm, 
sự  thân  ái,  sự  tình  ái,  sự  liên  hệ  gắn  bó,  sự  trầm  nịch,  vẫn  lôi  kéo,  vẫn  gạt  gẫm,  còn  làm 
cho  chúng  sanh  liên  kết,  lối  thiên  nhiên,  vẫn  thấm  tâm,  hằng  tuom  ra,  pháp  nhu  sợi  chỉ, 
vẫn  tỏa  ra,  vẫn  gom  lại,  vẫn  nhu  bạn  luõng  diện,  chính  nguồn  cội  tâm,  vẫn  đua  đến  cõi 
đời,  sự  dục  vọng  nhu  sum  lâm,  sự  dục  vọng  nhu  mật  lâm,  sự  liên  hệ,  sự  luru  luyến,  quái 
niệm,  sự  ràng  buộc,  sự  mong  mỏi,  thái  độ  mong  mỏi. 

Mong  mỏi  sắc,  mong  mỏi  thinh,  mong  mỏi  khí,  mong  mỏi  vị,  mong  mỏi  xúc,  mong  mỏi 
lợi,  mong  mỏi  của,  mong  mỏi  con,  mong  mỏi  truờng  thọ,  khao  khát,  quá  khao  khát,  rất 
quá  khao  khát,  sự  tế  ngữ,  cách  tế  ngữ,  thái  độ  tế  ngữ,  sự  tham  lam,  cách  tham  lam,  thái 
độ  tham  lam,  thành  nhân  mê  mẩn  theo  những  cảnh  tốt,  sự  địa  vị  trong  địa  vị  không  thích 
họp,  sự  tham  quá  cõ,  sự  nhiễm  đắm  tâm,  thái  độ  nhiễm  đắm  tâm,  sự  hỷ  lạc  của  tâm,  sự 
quá  mong  mỏi  dục  vọng,  hữu  dục,  ly  hữu  dục,  sắc  giới  dục,  Vô  sắc  giới  dục,  diệt  dục 
(đoạn  kiến),  sắc  dục,  thinh  dục,  khí  dục,  vị  dục,  xúc  dục,  pháp  dục,  bộc,  phối,  phuợc, 
thủ,  luyến  mộ,  cái,  mái  che  ngăn,  mây  ràng  buộc,  tùy  phiền  não,  tiềm  thùy,  che  đậy,  dục 
nhu  dây  mây,  sự  mong  mỏi  các  vật  chất,  cội  rễ  của  khổ,  nhân  của  khổ,  sở  sanh  của  khổ, 
bẫy  của  ma,  luõi  câu  của  ma,  sở  sanh  của  ma,  tình  dục  nhu  sông  cái,  tình  dục  nhu  chài 
luới,  tình  dục  nhu  buộc  cột,  tình  dục  nhu  biển  cả,  tham  lam,  tham  ác,  tham  là  căn  bất 
thiện.  Những  trạng  thái  nhu  thế  gọi  là  tham. 

793. 


Sân  trong  khỉ  có  ra  sao? 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguòi  này  đã  làm  cho  ta  hu  hại,  thù  hận  sát  hại  do  nghĩ 
rằng  nguời  này  đang  làm  cho  ta  hu  hại,  thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  sẽ  làm 
cho  ta  hu  hại. 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  đã  làm  cho  nguời  thuong  của  ta  hu  hại,  thù  hận 
sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  đang  làm  cho  nguòi  thuong  của  ta  hu  hại,  thù  hận  sát  hại 
do  nghĩ  rằng  nguời  này  sẽ  làm  cho  nguời  thuong  của  ta  hu  hại. 

Thù  hận  sát  hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  đã  làm  lợi  ích  đến  nguời  mà  ta  ghét,  thù  hận  sát 
hại  do  nghĩ  rằng  nguời  này  đang  làm  cho  lợi  ích  đến  nguời  mà  ta  ghét,  thù  hận  sát  hại 
do  nghĩ  rằng  nguời  này  sẽ  làm  cho  lợi  ích  đến  nguời  mà  ta  ghét. 

Hay  là  thù  hận  phát  sanh  ra  đặng  với  nguyên  do  tâm  oán  hận,  sự  giận  hờn,  xích  mích, 
oán  giận,  tức  tuởi,  bồn  chồn,  sân,  nghĩ  cách  ám  hại,  quyết  ám  hại,  bực  tức,  lối  ám  hại, 
tâm  giận,  thái  độ  giận,  trạng  thái  có  sự  sân  nhu  thế  này,  những  sự  ám  hại,  cách  ám  hại, 
thái  độ  ám  hại,  sự  mưu  hại,  cách  mưu  hại,  thái  độ  muu  hại,  sự  giận,  sự  oán  giận,  sự  hung 
dữ,  ác  khẩu,  những  sự  tâm  không  hoan  hỷ.  Neu  có  trạng  thái  nhu  thế  đây  gọi  là  sân. 

794. 

Si  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  biết  khổ,  sự  không  biết  khổ  tập,  sự  không  biết  khổ 
diệt,  sự  không  biết  thục  hành  đuờng  đi  đến  diệt  khổ,  sự  không  biết  phần  quá  khứ,  sự 
không  biết  phần  vị  lai,  sự  không  biết  phần  quá  khứ  và  vị  lai,  sự  không  biết  pháp  y  tuong 
sinh  là  do  nhân  trợ  tạo  mới  sanh  ra,  sự  không  biết,  sự  không  thấy,  sự  không  đắc  chứng, 
sự  không  biết  bằng  cách  thích  hợp,  sự  không  biết  theo  cách  chân  thật,  sự  không  thấu 
suốt,  sự  không  tín  theo  lẽ  phải,  sự  không  quyết  tín  đàng  hoàng,  sự  không  xét  đoán,  sự 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


177 


không  suy  xét,  sự  không  làm  cho  tỏ  rõ,  thiển  trí,  khờ  khạo,  sự  không  biết  rõ,  sự  mê  mờ, 
sự  mê  luyến,  sự  trầm  mê  tức  là  vô  minh,  vô  minh  bộc,  vô  minh  phối,  vô  minh  cái,  vô 
minh  tiềm  thùy,  then  chốt  của  sự  tối  tăm,  si  là  căn  bất  thiện.  Những  trạng  thái  nhu  thế 
gọi  là  si. 

795. 

Ngã  mạn  trong  khi  có  ra  sao?  Cách  so  sánh  cho  rằng  ta  tốt  hon  họ,  ta  bằng  họ,  ta  thua 
họ,  sự  so  sánh,  thái  độ  so  sánh,  lối  so  sánh,  lúc  nào  có  trạng  thái  nhu  thế  tức  là  tự  nâng 
cao,  đem  mình  sánh  cho  bằng  kẻ  khác,  tự  so  đo  với  nguời,  tâm  cống  cao,  tánh  cần  so 
sánh  này  gọi  là  ngã  mạn. 

796. 

Tà  kiến  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  nhận  thấy  đời  truờng  tồn,  hoặc  không  truờng  tồn, 
Thế  giới  cùng  tột  hoặc  không  cùng  tột.  Hay  cho  rằng  sanh  mạng  cũng  vì  sanh  lý,  hoặc 
sanh  mạng  khác  với  sanh  lý.  Hoặc  chết  rồi  còn,  hoặc  chết  rồi  mất,  hoặc  chết  rồi  còn  cũng 
chẳng  phải,  hoặc  chết  rồi  mất  cũng  chẳng  phải.  Sự  nhận  xét  bằng  cách  thiên  kiến,  hoang 
vu  kiến,  khuyết  phạp  kiến,  cừu  địch  kiến,  biến  hóa  kiến,  triền  kiến,  sự  tự  chấp,  sự  chấp 
truớc,  sự  cố  chấp,  sự  chấp  sai,  trạng  thái  sai,  tà  đạo,  đuờng  lối  xấu,  giáo  phái  phát  nguyên 
điêu  tàn,  chấp  theo  khinh  thị.  Những  cách  nhu  thế  gọi  là  tà  kiến. 

Tất  cả  kiến  thức  nhận  sai  đều  thuộc  về  tà  kiến. 

797. 


Hoài  nghi  trong  khi  có  ra  sao? 

Hoài  nghi  Phật,  Pháp,  Tăng,  hoài  nghi  điều  học,  quá  khứ,  vị  lai,  luôn  cả  quá  khứ  và  vị 
lai,  hoài  nghi  pháp  y  tuong  sinh  là  pháp  y  tuong  sinh  có  phải  do  duyên  trợ  tạo  mới  sanh 
ra  chăng? 

Cách  lừng  chừng,  thái  độ  lừng  chừng,  sự  xét  thấy  lạ  lùng  khác  biệt,  sự  quyết  đoán  cảnh 
không  đặng,  sự  nhận  thấy  thành  hai  lẽ,  sự  nhận  thấy  nhu  đuờng  rẽ  hai,  sự  không  quyết 
một,  sự  tính  vớ  vẩn,  suy  xét  lừng  chừng,  sự  không  thể  dứt  khoát,  sự  sần  suợng  của  tâm, 
sự  tràn  lan  của  tánh.  Những  trạng  thái  nhu  thế  gọi  là  hoài  nghi. 

798. 

Hôn  trầm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  khéo  hợp  của  tâm,  sự  không  thích  hợp  với 
công  việc  của  tâm,  sự  nhuyễn  nhuợc,  sự  lui  sụt,  sự  bần  thần,  cách  bần  thần,  trạng  thái 
bần  thần,  sự  dã  duợi,  cách  dã  duợi,  thái  độ  dã  duợi.  Đây  gọi  là  hôn  trầm. 

799. 

Phóng  dật  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  toán  loạn  của  tâm,  sự  không  vắng  lặng  của  tâm,  sự 
lao  chao  của  tâm,  sự  sôi  nổi  của  tâm.  Nhu  thế  gọi  là  phóng  dật. 

800. 


Vô  tàm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thái  độ  không  thẹn  với  sự  vật  đáng  thẹn,  hành  động  không 
mắc  cỡ  với  những  sự  ác,  xấu.  Nhu  thế  gọi  là  vô  tàm. 


801. 


178 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


VÔ  úy  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thái  độ  không  ghê  sợ  với  trường  hợp  đáng  ghê  sợ,  cách 
không  ghê  sợ  với  tội  ác  xấu,  như  thế  gọi  là  vô  úy. 

Những  chơn  tướng  như  trên  gọi  là  chư  pháp  phiền  não. 

802. 

Chư  pháp  phi  phiền  não  ra  sao?  Trừ  ra  pháp  phiền  não,  còn  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện 
và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  nưong  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn. . . 
thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi 
phiền  não. 

803. 

-  Chư  pháp  cảnh  phiền  não  là  chỉ?  Pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  còn  trong 
phạm  vi  lậu  nưong  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn...  thức  uẩn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  phiền  não. 

-  Chư  pháp  phi  cảnh  phiền  não  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  cảnh  phiền  não  (asahkilesikã  dhammã). 

804. 

-  Chư  pháp  phiền  toái  trong  khỉ  có  ra  sao?  Ba  căn  bất  thiện  là  tham,  sân,  si  và  phiền  não 
đồng  nưong  với  căn  bất  thiện;  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  tưong  ưng  với  căn  bất  thiện  đó  luôn 
thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có  căn  bất  thiện  làm  sở  sanh.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phiền  toái  (sahkilitthã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  phiền  toái  ra  sao?  Pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nưong  Dục  giới,  sắc  giới, 
Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn,  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  phiền  toái. 

805. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  phiền  não  ra  sao  ?  Những  pháp  nào  tưong  ưng  với  pháp  phiền  não 
đó  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tưong  ưng  phiền 
não  (kilesa  sampayuttã  dhammã). 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  phiền  não  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  nào  không  tưong 
ưng  với  pháp  phiền  não,  đó  tức  là  thọ  uẩn...  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  bất  tưong  ưng  phiền  não. 

806 

-  Chư  pháp  phiền  não  và  cảnh  phiền  não  ra  sao?  Tức  là  những  pháp  phiền  não.  Đây  gọi 
là  chư  pháp  phiền  não  và  cảnh  phiền  não  (kỉlesã  ceva  dhammã  sankilesikã  ca). 

-  Chư  pháp  cảnh  phiền  não  mà  phỉ  phiền  não  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  nào 
thành  cảnh  của  pháp  phiền  não  đó  mà  trừ  ra  pháp  phiền  não  tức  là  pháp  thiện,  pháp  bất 
thiện  và  pháp  vô  ký  còn  trong  phạm  vi  lậu  nưong  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  tức  là 
sắc  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  phiền  não  mà  phi  phiền 
não. 


807. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


179 


-  Chư  pháp  phiền  não  và  phiền  toái  ra  sao  ?  Tức  là  pháp  phiền  não.  Đây  gọi  là  chư  pháp 
phiền  não  và  phiền  toái  (kilesa  ceva  dhammă  sahkilitthã  ca). 

-  Chư  pháp  phiền  toái  mà  phi  phiền  não  ra  sao?  Những  pháp  sôi  nổi  nóng  nảy  mà  trừ  ra 
phiền  não  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phiền  toái 
mà  phi  phiền  não  ( sahkilittha  ceva  dhammã  no  ca  kilesã). 

808. 

-  Chư  pháp  phiền  toái  và  tương  ưng  phiền  não  ra  sao? 

Phiền  não  tham  tưong  ưng  với  phiền  não  si  và  phiền  não  si  tưong  ưng  với  phiền  não 
tham. 

Phiền  não  sân  tưong  ưng  với  phiền  não  si  và  phiền  não  si  tưong  ưng  với  phiền  não  sân. 
Phiền  não  ngã  mạn  tưong  ưng  với  phiền  não  si  và  phiền  não  si  tưong  ưng  với  phiền  não 
ngã  mạn. 

Phiền  não  tà  kiến  tưong  ưng  với  phiền  não  si  và  phiền  não  si  tưong  ưng  với  phiền  não 
tà  kiến. 

Phiền  não  hoài  nghi  tưong  ưng  với  phiền  não  si  và  phiền  não  si  tưong  ưng  với  phiền  não 
hoài  nghi. 

Phiền  não  hôn  trầm  tưong  ưng  với  phiền  não  si  và  phiền  não  si  tưong  ưng  với  phiền  não 
hôn  trầm. 

Phiền  não  phóng  dật  tưong  ưng  với  phiền  não  si  và  phiền  não  si  tưong  ưng  với  phiền 
não  phóng  dật. 

Phiền  não  vô  tàm  tưong  ưng  với  phiền  não  si  và  phiền  não  si  tưong  ưng  với  phiền  não 
vô  tàm. 

Phiền  não  vô  úy  tưong  ưng  với  phiền  não  si  và  phiền  não  si  tưong  ưng  với  phiền  não  vô 
úy. 

Phiền  não  tham  tưong  ưng  với  phiền  não  phóng  dật  và  phiền  não  phóng  dật  tưong  ưng 
với  phiền  não  tham. 

Phiền  não  sân  tưong  ưng  với  phiền  não  phóng  dật  và  phiền  não  phóng  dật  tưong  ưng  với 
phiền  não  sân. 

Phiền  não  si  tưong  ưng  với  phiền  não  phóng  dật  và  phiền  não  phóng  dật  tưong  ưng  với 
phiền  não  si. 

Phiền  não  ngã  mạn  tưong  ưng  với  phiền  não  phóng  dật  và  phiền  não  phóng  dật  tương 
ưng  với  phiền  não  ngã  mạn. 

Phiền  não  tà  kiến  tương  ưng  với  phiền  não  phóng  dật  và  phiền  não  phóng  dật  tương  ưng 
với  phiền  não  tà  kiến. 

Phiền  não  hoài  nghi  tương  ưng  với  phiền  não  phóng  dật  và  phiền  não  phóng  dật  tương 
ưng  với  phiền  não  hoài  nghi. 

Phiền  não  hôn  trầm  tương  ưng  với  phiền  não  phóng  dật  và  phiền  não  phóng  dật  tương 
ưng  với  phiền  não  hôn  trầm. 

Phiền  não  vô  tàm  tương  ưng  với  phiền  não  phóng  dật  và  phiền  não  phóng  dật  tương  ưng 
với  phiền  não  vô  tàm. 

Phiền  não  vô  úy  tương  ưng  với  phiền  não  phóng  dật  và  phiền  não  phóng  dật  tương  ưng 
với  phiền  não  vô  úy. 

Phiền  não  tham  tương  ưng  với  phiền  não  vô  tàm  và  phiền  não  vô  tàm  tương  ưng  với 
phiền  não  tham. 


180 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Phiền  não  sân  tương  ưng  với  phiền  não  vô  tàm  và  phiền  não  vô  tàm  tương  ưng  với  phiền 
não  sân. 

Phiền  não  si  tương  ưng  với  phiền  não  vô  tàm  và  phiền  não  vô  tàm  tương  ưng  với  phiền 
não  si. 

Phiền  não  ngã  mạn  tương  ưng  với  phiền  não  vô  tàm  và  phiền  não  vô  tàm  tương  ưng  với 
phiền  não  ngã  mạn. 

Phiền  não  tà  kiến  tương  ưng  với  phiền  não  vô  tàm  và  phiền  não  vô  tàm  tương  ưng  với 
phiền  não  tà  kiến. 

Phiền  não  hoài  nghi  tương  ưng  với  phiền  não  vô  tàm  và  phiền  não  vô  tàm  tương  ưng  với 
phiền  não  hoài  nghi. 

Phiền  não  hôn  trầm  tương  ưng  với  phiền  não  vô  tàm  và  phiền  não  vô  tàm  tương  ưng  với 
phiền  não  hôn  trầm. 

Phiền  não  phóng  dật  tương  ưng  với  phiền  não  vô  tàm  và  phiền  não  vô  tàm  tương  ưng 
với  phiền  não  phóng  dật. 

Phiền  não  vô  úy  tương  ưng  với  phiền  não  vô  tàm  và  phiền  não  vô  tàm  tương  ưng  với 
phiền  não  vô  úy. 

Phiền  não  tham  tương  ưng  với  phiền  não  vô  úy  và  phiền  não  vô  úy  tương  ưng  với  phiền 
não  tham. 

Phiền  não  sân  tương  ưng  với  phiền  não  vô  úy  và  phiền  não  vô  úy  tương  ưng  với  phiền 
não  sân. 

Phiền  não  si  tương  ưng  với  phiền  não  vô  úy  và  phiền  não  vô  úy  tương  ưng  với  phiền  não 
si. 

Phiền  não  ngã  mạn  tương  ưng  với  phiền  não  vô  úy  và  phiền  não  vô  úy  tương  ưng  với 
phiền  não  ngã  mạn. 

Phiền  não  tà  kiến  tương  ưng  với  phiền  não  vô  úy  và  phiền  não  vô  úy  tương  ưng  với 
phiền  não  tà  kiến. 

Phiền  não  hoài  nghi  tương  ưng  với  phiền  não  vô  úy  và  phiền  não  vô  úy  tương  ưng  với 
phiền  não  hoài  nghi. 

Phiền  não  hôn  trầm  tương  ưng  với  phiền  não  vô  úy  và  phiền  não  vô  úy  tương  ưng  với 
phiền  não  hôn  trầm. 

Phiền  não  phóng  dật  tương  ưng  với  phiền  não  vô  úy  và  phiền  não  vô  úy  tương  ưng  với 
phiền  não  phóng  dật. 

Phiền  não  vô  tàm  tương  ưng  với  phiền  não  vô  úy  và  phiền  não  vô  úy  tương  ưng  với 
phiền  não  vô  tàm. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phiền  não  tương  ưng  phiền  não  ịkilesa  ceva 
dhammã  kỉlesa  sampayutta  ca). 

-  Chư  pháp  tương  ưng  phiền  não  mà  phi  phiền  não  ra  sao?  Những  pháp  tương  ưng  với 
pháp  phiền  não  đó  mà  trừ  ra  phiền  não  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  tương  ưng  phiền  não  mà  phi  phiền  não. 

809. 

-  Chư  pháp  ly  phiền  não  mà  cảnh  phiền  não  ra  sao?  Những  pháp  nào  bất  tương  ưng 
phiền  não  đó  tức  là  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  mà  còn  trong  phạm  vi  lậu  nương  Dục  giới, 
Sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  tức  là  sắc  uẩn. . .  thức  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
ly  phiền  não  mà  cảnh  phiền  não. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bán) 


181 


-  Chư  pháp  ly  phiền  não  và  phi  cảnh  phiền  não  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới. 
Những  chơn  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  ly  phiền  não  và  phi  cảnh  phiền  não. 


12)  Phần  yêu  bối  ịpitthiduka ). 

810. 

Chư  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ  ra  sao?  Tam  triền  tức  là  thân  kiến  (triền),  hoài  nghi  (triền) 
và  giới  cấm  thủ  (triền). 

811. 

Trong  tam  triền  đó  mà  thân  kiến  (triền)  ra  sao? 

Phàm  phu  trong  đời  này  có  kẻ  thiếu  học  không  đặng  gặp  bậc  Thánh,  không  thông  pháp 
của  bậc  Thánh,  không  tập  rèn  theo  pháp  của  bậc  Thánh,  không  gặp  trí  thức,  chẳng  thông 
pháp  của  trí  thức,  chẳng  tập  rèn  theo  pháp  của  trí  thức.  Nhận  thấy  sắc  uẩn  là  ta,  hoặc 
nhận  thấy  ta  có  sắc  uẩn,  nhận  thấy  sắc  uẩn  trong  ta,  nhận  thấy  ta  trong  sắc  uẩn.  Nhận 
thấy  thọ  uẩn. . .  tuởng  uẩn...  hành  uẩn. . .  thức  uẩn  là  ta,  hoặc  nhận  thấy  ta  có  thức  uẩn, 
nhận  thấy  thức  uẩn  trong  ta,  nhận  thấy  ta  trong  thức  uẩn. 

Tà  kiến  tức  là  thiên  kiến...  cách  tin  dị  đoan.  Những  trạng  thái  nhu  thế  gọi  là  thân  kiến 
(triền). 

812. 

Hoài  nghi  (triền)  trong  khi  có  ra  sao?  Hoài  nghi  Phật. . .  sự  sần  suợng  của  tâm,  sự  tràn 
lan  của  tánh.  Những  trạng  thái  như  thế  gọi  là  hoài  nghi  (triền). 

813. 

Giới  cấm  thủ  (triền)  trong  khỉ  có  ra  sao?  Chúng  ngoại  giáo  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhận 
thấy  sự  trong  sạch  do  giới,  do  tu  hành,  do  thực  hành  trì  giới  mà  có  sự  nhận  thấy  bằng  tà 
kiến  tức  là  thiên  kiến,  cách  tin  dị  đoan.  Những  trạng  thái  như  thế  gọi  là  giới  cấm  thủ 
(triền). 

814. 

-  Chư  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tam  triền  nói  đây  mà  phiền  não  đồng  y 
trụ  với  tam  triền  đó  như  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  tưong  ưng  với  tam  triền  ấy  luôn  thân 
nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có  tam  triền  làm  sở  sanh.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  so  đạo  tuyệt  trừ  (Dassanena  pahãtabbã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ  trong  khi  có  ra  sao?  Trừ  ra  pháp  triền,  còn  pháp  thiện, 
pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  nương  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế, 
tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

815. 

-  Chư  pháp  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  là  chi?  Tham,  sân,  si  ngoài  ra  và  phiền  não  đồng  y  trụ 
với  tham,  sân,  si  ấy,  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  tương  ưng  với  tham,  sân,  si  đó  luôn  thân 
nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có  tham,  sân,  si  làm  sở  sanh.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  (bhãvanãya  pahãtabbã  dhammã). 


182 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  ba  đạo  cao  không  tuyệt  trừ  là  chi?  Trừ  ra  những  pháp  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ, 
còn  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  nưong  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc 
giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon 
tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  ba  đạo  cao  không  tuyệt  trừ  (na  bhãvanãya  pahãtabbã 
dhammã). 

816. 

Chư  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  ra  sao?  Tam  triền  tức  là  thân  kiến,  hoài  nghi  và 
giới  cấm  thủ. 

817. 

Trong  tam  triền  đó  mà  thân  kiến  (triền)  ra  sao? 

Phàm  phu  trong  đời  này  có  kẻ  thiếu  học  không  đặng  gặp  bậc  Thánh,  không  thông  pháp 
của  bậc  Thánh,  không  tập  rèn  theo  pháp  của  bậc  Thánh,  không  gặp  trí  thức,  thông  pháp 
của  trí  thức,  chẳng  tập  rèn  theo  pháp  của  trí  thức. 

Nhận  thấy  sắc  uẩn  là  ta,  hoặc  nhận  thấy  ta  có  sắc  uẩn,  nhận  thấy  sắc  uẩn  trong  ta,  nhận 
thấy  ta  trong  sắc  uẩn.  Nhận  thấy  thọ  uẩn. . .  tuởng  uẩn...  hành  uẩn. . .  thức  uẩn  là  ta,  hoặc 
nhận  thấy  ta  có  thức  uẩn,  nhận  thấy  thức  uẩn  trong  ta,  nhận  thấy  ta  trong  thức  uẩn. 

Tà  kiến  tức  là  thiên  kiến...  cách  tin  theo  dị  đoan.  Những  trạng  thái  nhu  thế  gọi  là  thân 
kiến  (triền). 

818. 

Hoài  nghi  trong  khỉ  có  ra  sao?  Hoài  nghi  Phật. . .  sự  sần  suợng  của  tâm,  sự  tràn  lan  của 
tánh.  Những  trạng  thái  nhu  thế  gọi  là  hoài  nghi. 

819. 

Giới  cấm  thủ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Chúng  ngoại  giáo  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhận  thấy  sự 
trong  sạch  do  giới,  do  tu  hành,  do  thực  hành  trì  giới  mà  có  sự  nhận  thấy  bằng  cách  tà 
kiến,  thiên  kiến,  cách  tin  dị  đoan.  Những  trạng  thái  nhu  thế  gọi  là  giới  cấm  thủ. 

820. 

-  Chư  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  ra  sao?  Tam  triền  nhu  đã  nói  đây  và  phiền  não 
đồng  y  trụ  với  tam  triền  đó,  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  tuong  ung  với  tam  triền  ấy  luôn 
thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có  tam  triền  làm  sở  sanh.  Những  chon  tuớng 
này  gọi  là  chu  pháp  hữu  nhân  so  đạo  tuyệt  trừ. 

Tam  triền  tức  là  thân  kiến,  hoài  nghi  và  giới  cấm  thủ.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu 
pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

Tham,  sân,  si  đồng  sanh  y  trụ  nơi  tam  triền  ấy.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp 
hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

về  phần  phiền  não  đồng  y  trụ  với  tham,  sân,  si  ấy  nhu  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  tuơng  ung 
với  tham,  sân,  si  đó  luôn  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có  tham,  sân,  si  làm 
sở  sanh.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

-  Chư  pháp  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  ra  sao?  Trừ  ra  những  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ, 
còn  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  nuơng  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


183 


giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chơn 
tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  (na  dassanena  pahatabba 
hetukã  dhammã). 

821. 

-  Chư  pháp  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  ra  sao? 

Tham,  sân,  si  ngoài  ra.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  hữu  nhân  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ  (bhavanaya  pahatabba  dhammã). 

Phần  phiền  não  đồng  nuơng  với  tham,  sân,  si  đó  nhu  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  mà  tuơng 
ung  với  tham,  sân,  si  ấy  luôn  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có  tham,  sân,  si 
làm  sở  sanh.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

-  Chư  pháp  phỉ  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  là  chỉ?  Trừ  ra  những  pháp  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ,  còn  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  nuơng  Dục  giới,  sắc 
giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn...  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới. 
Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  phi  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  (na  bhãvanãya 
pahãtabba  hetukã  dhammã). 

822. 

-  Chư  pháp  hữu  tầm  trong  khi  có  ra  sao?  Chỉ  trừ  tầm  trong  cõi  hữu  tầm  là  Dục  giới,  sắc 
giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  mà  tuơng  ung  với  tầm  đó.  Những 
chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  hữu  tầm  (savitakkã  dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  tầm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  trong  cõi  vô  tầm,  tức  là  Dục 
giới,  Sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  siêu  thế  và  tầm  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon 
tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  vô  tầm  (avỉtakkã). 

823. 

-  Chư  pháp  hữu  tứ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Chỉ  trừ  tứ  trong  cõi  hữu  tứ  là  Dục  giới,  sắc  giới 
và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  mà  tuơng  ung  với  tứ  đó.  Những  chon  tuớng  này 
gọi  là  chu  pháp  hữu  tứ  (savicãrã  dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  tứ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thọ  uấn...  thức  uấn  trong  cõi  vô  tứ,  tức  là  Dục 
giới,  Sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  siêu  thế  và  tứ  luôn  tất  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon 
tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  vô  tứ  (avicãrã  dhammã). 

824. 

-  Chư  pháp  hữu  hỷ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Chỉ  trừ  pháp  hỷ  trong  cõi  hữu  hỷ  là  Dục  giới, 
Sắc  giới  và  siêu  thế,  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  mà  tuơng  ung  với  pháp  hỷ  đó.  Những 
chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  hữu  hỷ  (sappĩtỉkã  dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  hỷ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thọ  uấn. . .  thức  uấn  trong  cõi  vô  hỷ  là  Dục  giới, 
Sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  siêu  thế  và  pháp  hỷ  luôn  tất  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon 
tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  vô  hỷ  (appĩtikã  dhammã). 

825. 

-  Chư  pháp  đồng  sanh  với  pháp  hỷ  ra  sao?  Chỉ  trừ  pháp  hỷ  trong  cõi  hữu  hỷ  là  Dục  giới, 
Sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  mà  tuơng  ung  với  pháp  hỷ  đó.  Những 
chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  đồng  sanh  với  pháp  hỷ. 


184 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  không  đòng  sanh  với  pháp  hỷ  ra  sao?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức 
uẩn  trong  cõi  vô  hỷ  tức  là  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  siêu  thế  và  hỷ  luôn  cả  sắc 
pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không  đồng  sanh  với  pháp 
hỷ  (na  pĩtisahagatã  dhammã). 

826. 

-  Chư  pháp  đồng  sanh  với  lạc  thọ  ra  sao?  Chỉ  trừ  lạc  thọ  trong  cõi  hữu  lạc  là  Dục  giới, 
Sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn  mà  tưong  ưng  với  lạc  thọ. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  đồng  sanh  với  lạc  thọ  (sukhasahagatã  dhammã). 

-  Chư  pháp  không  đòng  sanh  với  lạc  thọ  ra  sao  ?  Thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  trong  cõi  vô  lạc  tức 
là  Dục  giới,  Sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  siêu  thế  và  lạc  thọ  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không  đồng  sanh  với  lạc  thọ. 

827. 

-  Chư  pháp  đòng  sanh  với  xả  thọ  ra  sao?  Chỉ  trừ  xả  thọ  trong  cõi  hữu  xả  thọ  là  Dục  giới, 
Sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn  mà  tưong  ưng  với 
xả  thọ.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  đồng  sanh  với  xả  thọ  ịupekha  sahagata 
dhammã). 

-  Chư  pháp  không  đồng  sanh  với  xả  thọ  ra  sao?  Thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  trong  cõi  vô  xả  thọ 
là  Dục  giới,  Sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  siêu  thế  và  xả  thọ  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không  đồng  sanh  với  xả  thọ. 

828. 

-  Chư  pháp  Dục  giới  trong  khi  có  ra  sao?  uẩn,  xứ,  giới,  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  luân 
chuyển  liên  quan  trong  những  cõi  như  vầy:  Phía  thấp  tột  đến  địa  ngục  A  tỳ,  phía  trên  cao 
tột  đến  Tha  hóa  tự  tại  thiên.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  Dục  giới 
(kãmãvacarã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  Dục  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Tức  là  pháp  sắc  giới,  pháp  Vô  sắc  giới  và 
pháp  siêu  thế.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  Dục  giới. 

829. 

-  Chư  pháp  Sắc  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Những  pháp  tức  là  tâm  và  sở  hữu  của  bậc  nhập 
thiền  (thiền  thiện)  hay  là  của  bậc  hóa  sanh  (thiền  quả),  hay  là  của  bậc  an  vui  hiện  đời 
(thiền  tố).  Những  pháp  này  luân  chuyển  liên  quan  trong  cõi  ấy,  phía  dưới  từ  Phạm  thiên, 
phía  trên  tột  đến  sắc  cứu  cánh  ịakanitthã).  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  sắc 
giới. 

-  Chư  pháp  phi  sắc  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Pháp  Dục  giới,  pháp  Vô  sắc  giới  và  pháp 
siêu  thế.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  sắc  giới. 

830. 

-  Chư  pháp  Vô  sắc  giới  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  tức  là  tâm  và  sở  hữu  của  bậc 
nhập  thiền  (thiền  thiện)  hay  của  bậc  hóa  sanh  (thiền  quả),  hay  của  bậc  hưởng  lạc  hiện 
đời  (thiền  tố).  Những  pháp  này  luân  chuyển  liên  quan  trong  cõi  ấy,  thấp  từ  Không  vô 
biên,  tột  cao  đến  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  Vô 
sắc  giới. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


185 


-  Chư  pháp  phi  Vô  sắc  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Tức  là  pháp  Dục  giới,  pháp  sắc  giới  và 
pháp  siêu  thế.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  Vô  sắc  giới. 

831. 

-  Chư  pháp  liên  quan  luân  hồi  ra  sao  ?  Pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  còn  trong 
phạm  vi  lậu  nương  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  tức  là  sắc  uẩn...  thức  uẩn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  liên  quan  luân  hồi  (pariyãpannã  dhammã). 

-  Chư  pháp  bất  liên  quan  luân  hồi  ra  sao?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  bất  liên  quan  luân  hồi  (aparỉyãpannã  dhammã). 

832. 

-  Chư  pháp  nhân  xuất  luân  hồi  ra  sao?  Tức  là  bốn  đạo  siêu  thế.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  nhân  xuất  luân  hồi  (niyyãnikã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  nhân  xuất  luân  hồi  ra  sao?  Trừ  ra  pháp  nhân  xuất  luân  hồi,  còn  pháp 
thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  nương  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và 
siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  phi  nhân  xuất  luân  hồi. 

833. 

-  Chư  pháp  (cho  quả)  nhút  định  ra  sao?  Ngũ  nghiệp  vô  gián,  tà  kiến  nhứt  định  và  bốn 
đạo  siêu  thế.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  (cho  quả)  nhứt  định  (nỉyatã). 

-  Chư  pháp  phỉ  (cho  quả)  nhứt  định  ra  sao?  Trừ  ra  pháp  nhứt  định,  còn  pháp  thiện,  pháp 
bất  thiện  và  pháp  vô  ký  ngoài  ra  nương  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là 
thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  phi  (cho  quả)  nhứt  định. 

834. 

-  Chư  pháp  hữu  thượng  là  chỉ?  Pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp  vô  ký  còn  trong  phạm 
vi  lậu  nương  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn...  thức  uẩn.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  thượng  (sa  uttarã). 

-  Chư  pháp  vô  thượng  ra  sao  ?  Đạo,  quả  siêu  thế  và  vô  vi  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  chư  pháp  vô  thượng  (anuttarã  dhammã). 

835. 

-  Chư  pháp  hữu  y  trong  khỉ  có  ra  sao?  Ba  căn  bất  thiện  là  tham,  sân,  si  và  phiền  não  đồng 
y  trụ  với  căn  bất  thiện  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn  mà  tương  ưng  với  căn  bất  thiện  luôn 
thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có  căn  bất  thiện  làm  sở  sanh.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  y  (saranã  dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  y  trong  khi  có  ra  sao?  Pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nương  Dục  giới,  sắc  giới, 
Vô  sắc  giới  và  siêu  thế  tức  là  thọ  uẩn. . .  thức  uẩn,  luôn  cả  sắc  pháp  và  vô  vi  giới.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  vô  y  (aranã). 


186 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


III.  TOÁT  YÉƯ  NHỊ  ĐÈ  KINH  (Suttantamãtỉkã) 

836. 

-  Tất  cả  pháp  phe  đảng  minh  ra  sao  ?  Tất  cả  pháp  tương  ưng  với  minh.  Những  chơn  tướng 
này  gọi  là  tất  cả  pháp  phe  đảng  minh  (vijjãbhãgino  dhammã). 

-  Tất  cả  pháp  phe  đảng  vô  minh  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tất  cả  pháp  tương  ưng  với  vô  minh. 
Những  chơn  tướng  này  gọi  là  tất  cả  pháp  phe  đảng  vô  minh  (avijjãbhãgỉno  dhammã). 

837. 

-  Tất  cả  pháp  như  điển  (chóp)  ra  sao?  Tức  là  trí  tuệ  trong  3  Thánh  đạo  thấp.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  tất  cả  pháp  như  điển  (chớp)  (vijiuppamã  dhammã). 

-  Tất  cả  pháp  như  lôi  (sấm)  ra  sao?  Trí  tuệ  trong  đạo  cao  tức  là  La  Hán  đạo.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  tất  cả  pháp  như  lôi  (sấm)  (avijirũpamã  dhammã). 

838. 

-  Tất  cả  pháp  tiểu  nhân  ra  sao?  Vô  tàm  và  vô  úy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  tất  cả 
pháp  tiếu  nhân  (bãlã  dhammã). 

-  Tất  cả  pháp  quân  tử  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tàm  và  úy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  quân  tử  (pandita  dhammã). 

Tất  cả  pháp  thiện  đều  là  pháp  quân  tử  (panditã  dhammã). 

839. 

-  Tất  cả  pháp  hắc  trong  khỉ  có  ra  sao?  Vô  tàm  và  vô  úy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  tất 
cả  pháp  hắc  (kanhã  dhammã). 

Tất  cả  pháp  bất  thiện  sắp  về  pháp  hắc  ịkanhã  dhammã). 

-  Tất  cả  pháp  bạch  trong  khi  có  ra  sao?  Tàm  và  úy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  tất  cả 
pháp  bạch  (sukkhã  dhammã). 

Tất  cả  pháp  thiện  sắp  về  pháp  bạch  (sukkhã  dhammã). 

840. 

-  Tất  cả  pháp  viêm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thân  ác,  khẩu  ác,  ý  ác.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  pháp  viêm  (tapaniyã  dhammã '). 

Tất  cả  pháp  bất  thiện  sắp  về  pháp  viêm  (tapanỉyã  dhammã). 

-  Tất  cả  pháp  vô  viêm  trong  khi  có  ra  sao?  Thân  thiện,  khẩu  thiện,  ý  thiện.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  tất  cả  pháp  vô  viêm  (atapanỉyã  dhammã). 

Tất  cả  pháp  thiện  sắp  về  pháp  vô  viêm  (atapanỉyã  dhammã). 

841. 

-  Tất  cả  pháp  chơn  tướng  thành  ra  danh  ra  sao  ?  Nhắc  việc  đồn  đãi,  xưng  danh,  định  đặt, 
ngôn  ngữ,  danh,  bí  danh,  tên  đặt,  tên  xưng,  đích  danh,  gọi  tên.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  tất  cả  pháp  chon  tướng  thành  ra  danh  (adhỉvacanã  dhammã). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


187 


-  Tất  cả  pháp  chơn  tướng  nhân  trình  bày  ra  danh  như  thế  nào?  Tất  cả  pháp  gọi  là  pháp 
chơn  tướng  nhân  trình  bày  ra  danh  (adhỉvacanapathã  dhammã). 

842. 

Tất  cả  pháp  chơn  tưởng  ngữ  ngôn  ra  sao?  Nhắc  việc  đồn  đãi,  xưng  danh,  định  đặt, 
ngôn  ngữ,  danh,  bí  danh,  tên  đặt,  tên  xưng,  đích  danh,  gọi  tên.  Những  chơn  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  chơn  tướng  ngữ  ngôn  (niruti  dhammã). 

Tất  cả  pháp  gọi  là  pháp  chơn  tướng  nhân  trình  bày  ra  ngữ  ngôn  (nirutipathã  dhammã). 

843. 

-  Tất  cả  pháp  chơn  tướng  thinh  danh  chế  định  ra  sao?  Nhắc  việc  đồn  đãi,  xưng  danh, 
định  đặt,  ngôn  ngữ,  danh,  bí  danh,  tên  đặt,  tên  xưng,  đích  danh,  gọi  tên.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  pháp  chơn  tướng  thinh  danh  chế  định  (pahnattỉ  dhammã). 

-  Tất  cả  pháp  chơn  tướng  nhân  hiện  bày  thinh  danh  chế  định  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tất 
cả  pháp  gọi  là  pháp  chơn  tướng  nhân  hiện  bày  thinh  danh  chế  định  (patĩna  -  ttipathã 
dhammã). 

844. 

-  Tất  cả  danh  pháp  là  chỉ?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn  và  vô  vi  giới.  Những 
chơn  tướng  này  gọi  là  tất  cả  danh  pháp  (namã  dhammã). 

-  Tất  cả  sắc  pháp  là  chi?  sắc  tứ  đại  sung  và  sắc  y  sinh.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  sắc 
pháp  (rũpa  dhammã). 

845. 

-  Vô  minh  đó  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy...  vô  minh  như  then  chốt,  si  là  căn 
bất  thiện.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  vô  minh  ( avijjã '). 

-  Hữu  ái  đó  ra  sao?  Sự  vừa  lòng  trong  kiếp  sống. . .  sự  trầm  miếng  trong  những  kiếp  sống. 
Dù  thế  nào  đây  gọi  là  hữu  ái  ịbhavatahhã). 

846. 

-  Hữu  kiến  đó  ra  sao?  Sự  nhận  thấy  rằng  ta  và  vũ  trụ  sẽ  sanh,  chính  sự  nhận  thức  như 
đây  là  tà  kiến,  thiên  kiến...  lối  chấp  theo  dị  đoan.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  hữu  kiến 
ịbhavaditthi). 

-  Ly  hữu  kiến  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhận  thấy  rằng  ta  và  vũ  trụ  sẽ  không  sanh,  chính 
sự  nhận  thức  như  đây  là  tà  kiến,  thiên  kiến. . .  lối  chấp  theo  dị  đoan.  Dù  thế  nào  đây  gọi 
là  ly  hữu  kiến  ( vibhavaditthi ). 

847. 

-  Thường  kiến  là  chi?  Sự  nhận  thấy  rằng  ta  và  vũ  trụ  trường  tồn,  chính  sự  nhận  thức  như 
đây  là  tà  kiến,  thiên  kiến. . .  lối  chấp  theo  dị  đoan.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  thường  kiến 
(sassataditthi). 

-  Đoạn  kiến  là  chi?  Sự  nhận  thấy  rằng  ta  và  vũ  trụ  sẽ  tiêu  mất,  chính  sự  nhận  thức  như 
đây  là  tà  kiến,  thiên  kiến. . .  cách  chấp  theo  dị  đoan.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  đoạn  kiến 
( ucchedaditthi ). 


188 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


848. 

-  Cùng  tận  kiến  (hữu  biên  kiến )  ra  sao?  Sự  nhận  thấy  rằng  ta  và  vũ  trụ  có  chỗ  cùng  tột, 
chính  sự  nhận  thức  này  là  tà  kiến,  thiên  kiến. . .  cách  chấp  theo  dị  đoan.  Dù  thế  nào  đây 
gọi  là  cùng  tận  kiến  (antavãdỉtthi). 

-  Vò  cùng  tận  kiến  (vô  biên  kiến)  ra  sao?  Sự  nhận  thấy  rằng  ta  và  vũ  trụ  không  cùng 
không  tột,  chính  sự  nhận  thấy  như  đây  là  tà  kiến,  thiên  kiến. . .  cách  chấp  theo  dị  đoan. 
Dù  thế  nào  đây  gọi  là  vô  cùng  tận  kiến  (anantavãdựthi). 

849. 

-  Hừu  tiền  kiến  là  chi?  Sự  nhận  thức  theo  lối  tà  kiến,  thiên  kiến. . .  cách  chấp  theo  dị  đoan 
mở  mối  phần  quá  khứ  phát  sanh.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  hữu  tiền  kiến  (pubbantanuditthi ). 

-  Hữu  hậu  kiến  là  chỉ?  Sự  nhận  thức  bằng  cách  tà  kiến,  thiên  kiến. . .  cách  chấp  theo  dị 
đoan  mở  mối  phần  vị  trí  sanh  ra.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  hữu  hậu  kiến  (aparantanuditthi). 

850. 

-  Vô  tàm  trong  khi  có  ra  sao?  Thái  độ  không  hổ  thẹn  với  cách  làm  ác  xấu  mà  đáng  hổ 
thẹn,  không  hổ  thẹn  với  tất  cả  pháp  tội  ác.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  vô  tàm  (ahirika). 

-  Vô  úy  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thái  độ  không  ghê  sợ  với  cách  hành  động  ác  xấu  mà  đáng 
ghê  sợ,  không  ghê  sợ  với  tất  cả  pháp  tội  ác.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  vô  úy  (anottappa). 

851. 

-  Tàm  trong  khi  có  ra  sao?  Thái  độ  hổ  thẹn  với  cách  làm  ác  đáng  nên  hổ  thẹn  và  hổ  thẹn 
với  cách  hợp  tất  cả  pháp  tội  ác.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  tàm. 

-  ủy  trong  khi  có  ra  sao?  Thái  độ  ghê  sợ  với  cách  làm  ác  đáng  ghê  sợ  và  ghê  sợ  với  những 
pháp  tội  ác.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  úy  (ottappa). 

852. 

-  Nan  giáo  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thái  độ  khó  nói,  khó  dạy,  khó  sửa,  lập  trường  chống  đối, 
ưa  lối  biện  bác,  sự  không  dung  hòa,  chẳng  nhận  thấy  theo,  không  cung  kỉnh,  chẳng  nghe 
lời  trong  khi  bị  nhắc  pháp  tự  chế.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  nan  giáo  (dovacassatã). 

-  Ác  hữu  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  kẻ  nào  không  đức  tin,  không  trì  giới,  xiển  trí,  thiếu 
học,  có  sự  bỏn  xẻn  mà  hội  họp,  tụ  tập,  kết  giao,  gặp  gõ,  sùng  tín  cho  đến  quá  thưong 
kỉnh  với  người  đó,  cả  thân  tâm  chiều  theo  người  đó.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  ác  hữu 
(pãpamittatã). 

853. 

-  Người  dễ  dạy  (dị  giáo)  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thái  độ  của  người  dễ  nói,  dễ  dạy,  dễ  sửa, 
lập  trường  không  chống  đối,  không  biện  bác  phản  đối,  có  dung  hòa,  đang  nhận  thấy  theo, 
có  sự  cung  kỉnh,  dễ  nghe  lời  dạy  không  khi  nào  bị  nhắc  bằng  pháp  tự  chế.  Dù  thế  nào 
đây  gọi  là  dị  giáo  (sovacassata). 

-  Người  có  thiện  hữu  ra  sao?  Người  nào  là  bậc  có  đức  tin,  trì  giới,  đa  văn,  bố  thí,  trí  tuệ 
mà  hiệp  hội,  tụ  tập,  kết  giao,  tìm  gặp  gõ,  sùng  tín,  cho  đến  quá  thưong  kỉnh,  tin  cậy  với 
người  đó  và  đem  thân  tâm  chiều  chuộng  theo  người  đó.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  người  có 
thiện  hữu  (kalvãnamỉttatã). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


189 


854. 

-  Tri  quả  ra  sao?  Sai  với  ngũ  thiên  thất  tụ  (luật)  gọi  là  phạm,  người  có  trí  hiểu  rành... 
không  mê  mờ,  sẵn  trạch  pháp,  có  chánh  kiến,  làm  nhân  rành  rẽ  sự  sai  phạm  của  mỗi  tất 
cả.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  tri  quá  (ãpattỉkusalatã) . 

-  Tri  ly  quá  là  chi?  Người  có  trí,  thái  độ  biết  rành. . .  sự  không  mê  mờ,  có  cách  trạch  pháp 
do  chánh  kiến  làm  nhân  biết  rành  xuất  những  tội  ấy.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  tri  ly  quá 
(ãpatti-vutthãnakusalatã). 

855. 

-  Rành  nhập  thiền  ra  sao  ?  Nhập  thiền  có  tầm  tứ,  nhập  thiền  không  tầm  còn  tứ  và  nhập 
thiền  không  tầm  không  tứ,  phải  là  người  có  trí,  thái  độ  hiểu  rành. . .  sự  không  mê  mờ,  sẵn 
trạch  pháp,  có  chánh  kiến  làm  nhân  biết  rành  cách  nhập  thiền  trong  các  cách  nhập  đó. 
Dù  thế  nào  đây  gọi  là  rành  nhập  thiền  (samãpattỉkusalatã). 

-  Tri  xuất  thiền  ra  sao  ?  Sáng  kiến  biết  rành. . .  sự  không  mê  mờ,  sẵn  trạch  pháp,  có  chánh 
kiến  làm  nhân  rành  những  cách  xuất  thiền.  Dù  thế  nào,  đây  gọi  là  tri  xuất  thiền 
(samãpatti-vutthãnakusalatã) . 

856. 

-  Rành  thập  bát  giới  ra  sao?  Thập  bát  giới  là:  Nhãn  giới,  sắc  giới,  nhãn  thức  giới,  nhĩ 
giới,  thinh  giới,  nhĩ  thức  giới,  tỷ  giới,  khí  giới,  tỷ  thức  giới,  thiệt  giới,  vị  giới,  thiệt  thức 
giới,  thân  giới,  xúc  giới,  thân  thức  giới,  ý  giới,  pháp  giới,  ý  thức  giới. 

Trí  tuệ  hiểu  rành. . .  không  mê  mờ,  sẵn  trạch  pháp,  có  chánh  kiến  làm  nhân  hiểu  rành  tất 
cả  giới.  Dù  thế  nào,  đây  gọi  là  rành  thập  bát  giới  (dhãtukusalatã) . 

-  Hiểu  rành  tác  ý  khéo  ra  sao?  Trí  tuệ,  thái  độ  biết  rành. . .  không  mê  mờ,  sẵn  trạch  pháp, 
có  chánh  kiến  làm  nhân,  hiểu  rành  trong  cách  xét  rõ  những  giới.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là 
hiếu  rành  tác  ý  khéo  (manasikãra  kusaỉatã). 

857. 

-  Hiểu  rành  xứ  ra  sao  ? 

Thập  nhị  xứ  là:  Nhãn  xứ,  sắc  xứ,  nhĩ  xứ,  thinh  xứ,  tỷ  xứ,  khí  xứ,  thiệt  xứ,  vị  xứ,  thân  xứ, 
xúc  xứ,  ý  xứ,  pháp  xứ. 

Trí  tuệ,  thái  độ  biết  rành...  sự  không  mê  mờ,  sẵn  trạch  pháp,  có  chánh  kiến  làm  nhân 
biết  rành  tất  cả  xứ.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  hiểu  rành  xứ  (ãyatana  kusaỉatã). 

-  Hiểu  rành  y  tương  sinh  ra  sao  ?  Y  tưong  sanh  là  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức, 
thức  duyên  sanh  sắc,  danh  sắc  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ 
duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão,  tử,  sầu,  khóc, 
khổ,  ưu,  ai.  Tất  cả  khổ  sanh  ra  đều  do  như  thế  này,  bậc  trí  tuệ  có  sự  biết  rành. . .  không 
mê  mờ,  sẵn  trạch  pháp,  có  chánh  kiến,  rành  y  tưong  sinh.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  hiểu 
rành  y  tưong  sinh  ( patỉccasamupãda  kusalatã). 

858. 

-  Hiểu  rành  vị  tri  ra  sao?  Những  pháp  làm  duyên  trợ  cho  pháp  khác  sanh,  các  trạng  thái 
ấy  gọi  là  vị  trí  (thãna).  Bậc  trí  tuệ  có  thái  độ  hiểu  rành. . .  không  mê  mờ,  sẵn  trạch  pháp, 
có  chánh  kiến,  rành  vị  trí.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  hiểu  rành  vị  trí  (thãnakusalatã). 


190 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Rành  phỉ  vị  trí  ra  sao  ?  Những  pháp  không  phải  làm  duyên  trợ  cho  pháp  khác  sanh  ra. 
Những  trạng  thái  ấy  gọi  là  phi  vị  trí.  Bậc  trí  tuệ  có  thái  độ  hiểu  rành...  không  mê  mờ, 
sẵn  trạch  pháp,  có  chánh  kiến,  rành  phi  vị  trí.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  rành  phi  vị  trí 
( atthãna  kusalatã). 

859. 

-  Chánh  trực  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  chon  thật  không  cong,  không  vạy  vọ,  không  xảo 
trá,  không  quỷ  quyệt.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  chánh  trực  (ãjjavo). 

-  Nhu  nhược  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  mềm  dịu,  sự  nhu  hòa,  không  can  cuờng,  không 
cuờng  ngạnh,  tâm  khiêm  nhuợng.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  nhu  nhuợc  (maddavo). 

860. 

-  Nhẫn  nại  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  nhịn  nhục,  thái  độ  nhịn  nhục,  tự  đè  nén,  cách  không 
dữ  dằn,  miệng  không  ác  xấu,  tâm  hoan  hỷ.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  nhẫn  nại  ịkhanti). 

-  Nghiêm  tịnh  trong  khi  có  ra  sao?  Không  hiện  thô  thân,  không  quá  lời  thô  lỗ,  không  phát 
hiện  thân  tâm  thô  ác.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  nghiêm  tịnh  (soraccam). 

861. 

-  Cam  ngôn  mỹ  từ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Chừa  những  lời  nói  nào  gai  góc,  gút  mắt,  gay  gắt, 
xiên  xỏ  nguời  khác  để  làm  cho  giận  hờn  không  yên  ổn,  chỉ  nói  những  lời  không  lõi, 
thích  tai,  vừa  lòng,  danh  từ  nhiều  nguời  trong  xứ  ua  thích,  nói  những  cách  ấy  lời  suốt 
thao  thao  không  thô  lỗ,  thành  nguời  cam  ngôn  mỹ  từ.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  cam  ngôn 
mỹ  từ  (sãkhalyam). 

-  Tiếp  đãi  trong  khi  có  ra  sao?  Tiếp  đãi  có  hai  cách:  Một  là  tiếp  đãi  vật  chất,  hai  là  tiếp 
đãi  pháp.  Cũng  có  nguời  trong  đòi  này  thành  nguòi  tiếp  đãi,  hoặc  tiếp  đãi  bằng  vật  chất, 
hoặc  tiếp  đãi  bằng  pháp.  Theo  đây  gọi  là  tiếp  đãi  (patisantharo). 

862. 

-  Người  không  thu  thúc  lục  môn  quyền  ra  sao? 

Có  nguời  trong  đời  này  hoặc  thấy  sắc  bằng  con  mắt  rồi  chấp  tuớng,  chấp  theo  hình  thể, 
cho  nên  những  tội  ác  tham,  sân,  si  mới  chi  phối  những  nguời  không  thu  thúc  nhãn  quyền 
ấy,  do  vì  không  thu  thúc  nhãn  quyền  mới  không  tu  tập  để  thu  thúc  nhãn  quyền,  chẳng 
gìn  giữ  nhãn  quyền,  do  đó  mới  không  đặng  gọi  là  thu  thúc  nhãn  quyền. 

Nghe  tiếng  bằng  lồ  tai. . .  ngửi  hoi  bằng  mũi. . .  nếm  vị  bằng  luõi. . .  đụng  chạm  cảnh  xúc 
bằng  thân. . .  biết  cảnh  pháp  bằng  tâm. . .  rồi  chấp  theo  tuớng,  chấp  theo  hình  thức  nên 
những  tội  ác  tham,  sân,  si  mới  chi  phối  những  nguời  không  thu  thúc  ý  quyền  ấy.  Cũng 
do  không  thu  thúc  ý  quyền,  chẳng  thực  hành  để  thu  thúc  ý  quyền,  không  gìn  giữ  ý  quyền 
mới  không  thành  tựu  thu  thúc  ý  quyền  vậy. 

Sự  không  bảo  hộ,  cách  không  bảo  hộ,  thái  độ  không  bảo  hộ,  cách  không  thu  thúc  lục 
quyền  nhu  thế.  Đây  gọi  là  nguời  không  thu  thúc  lục  môn  quyền  (ỉndriyesu 
aguttadvãratã) . 

-  Người  không  độ  lượng  vật  thực  ra  sao?  Có  nguời  trong  đời  này  tác  ý  không  khéo  cho 
rằng  ăn  vật  thực  để  choi  bời,  để  mê  mẩn,  để  cho  có  sắc  đẹp,  đặng  mập  mạp.  Nhu  thế  là 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


191 


người  không  tri  túc,  không  biết  độ  thực,  chẳng  khéo  suy  xét  với  vật  thực.  Như  thế  gọi  là 
người  không  độ  lượng  vật  thực  (bhojame  amattannutã). 

863. 

-  Người  thu  thúc  lục  môn  quyền  ra  sao? 

Cũng  có  người  trong  đời  này  thấy  sắc  bằng  con  mắt  rồi  không  chấp  tướng,  không  chấp 
theo  hình  thể,  cho  nên  những  tội  ác  tham,  sân,  si  không  bị  chi  phối.  Những  người  thu 
thúc  nhãn  quyền  ấy,  do  nhờ  thu  thúc  nhãn  quyền  mới  tu  tập  để  thu  thúc  nhãn  quyền,  gìn 
giữ  nhãn  quyền  đó  mới  thành  tựu  người  thu  thúc  nhãn  quyền. 

Đặng  nghe  tiếng  bằng  tai...  ngửi  hoi  bằng  mũi...  nếm  vị  bằng  lưỡi...  đụng  cảnh  xúc 
bằng  thân. . .  biết  cảnh  pháp  bằng  tâm,  rồi  không  chấp  theo  tướng,  không  chấp  theo  hình 
thể,  cho  nên  những  tội  ác  tham,  sân  si  không  chi  phối  những  người  thu  thúc  ý  quyền  ấy. 
Cũng  do  nhờ  thu  thúc  ý  quyền  rồi  giữ  gìn  ý  quyền  mới  thành  tựu  cách  thu  thúc  ý  quyền. 
Sự  bảo  hộ,  cách  bảo  hộ,  thái  độ  bảo  hộ,  cách  thu  thúc  lục  môn  quyền  như  thế.  Đây  gọi 
là  người  thu  thúc  lục  môn  quyền  (ỉndrỉyesu  guttadvaratã). 

-  Người  tri  độ  thực  ra  sao?  Có  người  trong  đời  này  suy  xét  khéo  léo  cho  rằng  vật  thực  ăn 
chẳng  phải  để  choi,  ăn  chẳng  phải  để  say  mê,  ăn  chẳng  phải  để  trau  dồi  sắc  đẹp,  ăn  chẳng 
phải  để  giúp  cho  mập  mạp,  mà  chỉ  cần  ăn  để  sống  hầu  còn  sanh  mạng,  (ta)  ăn  để  hạn 
chế  sự  đói  trợ  phạm  hạnh,  do  nhờ  phưong  tiện  này  (ta)  sẽ  hạn  chế  sự  chịu  khổ  từng  đói 
và  không  chịu  khổ  mới  sẽ  đặng  sống  vững  vàng  tạo  sự  không  có  lỗi  và  nhò  đó  mà  có 
cách  sống  an  vui  sẽ  có  đến  cho  ta,  suy  nghĩ  như  thế  rồi  mới  độ  vật  thực.  Sự  tri  túc,  sự  tri 
độ  thực,  cách  suy  xét  trong  vật  thực  đó.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  người  tri  độ  thực  (bhojane 
mattannutã). 

864. 

-  Thất  niệm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhớ  không  đặng,  phụ  niệm  không  đặng,  không  nhớ 
lại,  nhớ  ghi  không  đặng,  cử  chỉ  nhớ  không  đặng,  sự  lướt  đời,  sự  lẫn  lộn.  Dù  thế  nào  đây 
gọi  là  thất  niệm  (mutthasacca). 

-  Quên  mình  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy. . .  vô  minh  như  then  chốt 
đóng,  si  là  căn  bất  thiện.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  quên  mình  (asampajjantĩa). 

865. 

-  Chánh  niệm  trong  khi  có  ra  sao?  Chánh  niệm,  phụ  niệm,  nhớ  lại,  nhớ  đặng,  thái  độ  nhớ 
đặng,  sự  vẫn  nhớ,  không  lướt  đời,  sự  không  quên,  cũng  gọi  là  niệm,  niệm  quyền,  niệm 
lực,  chánh  niệm.  Đây  gọi  là  chánh  niệm. 

-  Lương  tri  trong  khỉ  có  ra  sao?  Trí  tuệ,  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  không  mê,  cách  không  mê, 
cách  trạch  pháp  và  chánh  kiến.  Đây  gọi  là  lưong  tri  (sampajjanna). 

866. 

-  Sức  kiểm  lại  là  chỉ?  Trí  tuệ,  thái  độ  biết  rõ. . .  sự  không  mê  mờ,  sự  trạch  pháp  và  chánh 
kiến.  Đây  gọi  là  sức  kiếm  lại  (patisankhãnabaỉam). 

-  Tu  tiến  lực  là  chỉ?  Cách  giao  dịch,  cách  tu  tiến,  cách  làm  cho  nhiều  những  pháp  thiện. 
Đây  gọi  là  tu  tiến  lực  (bhavanabalam). 


867. 


192 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chỉ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  đình  trụ  của  tâm. . .  chánh  định.  Đây  gọi  là  chỉ  (samatha). 

-  Quán  trong  khi  có  ra  sao?  Trí  tuệ,  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  không  mê  mờ,  sự  trạch  pháp  và 
chánh  kiến.  Đây  gọi  là  quán  (vipassanã). 

868. 

-  Ấn  chứng  chỉ  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  đình  trụ  của  tâm...  chánh  định.  Đây  gọi  là  ấn 
chứng  chỉ  (samatha  nimitta). 

-  Ấn  chứng  tinh  tấn  trong  khi  có  ra  sao?  Cách  mở  mối  cho  tâm  tinh  tấn...  chánh  tinh 
tấn.  Đây  gọi  là  ấn  chứng  tinh  tấn  (paggãhanimitta). 

869. 

-  Chiếu  cố  trong  khỉ  có  ra  sao?  Cách  mở  mối  cho  tâm  tinh  tấn. . .  chánh  tinh  tấn.  Đây  gọi 
là  chiếu  cố  (paggãho). 

-  Vô  phóng  dật  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  đình  trụ  của  tâm...  chánh  định.  Đây  gọi  là  vô 
phóng  dật  (avikkhepo). 

870. 

-  Giới  trụy  là  chi?  Thân  phạm,  khẩu  phạm  hay  thân  và  khẩu  phạm.  Những  cách  như  thế 
gọi  là  giói  trụy  (sĩlavipattỉ). 

Dù  khuyết  những  giới  nào  đều  sắp  về  giới  trụy  (sĩlavipatti). 

-  Kiến  trụy  là  chỉ?  Như  là  nhận  thấy  rằng  bố  thí  rồi  không  có  quả  phước,  cúng  dường  rồi 
cũng  không  có  quả  phước,  sự  cúng  cầu  Thần  Thánh  chư  thiên  đều  không  có  quả  phước. 
Quả  của  nghiệp  làm  tốt  đặng  tốt,  quả  của  nghiệp  làm  xấu  bị  xấu  cũng  không  có.  Đời  này 
không  có,  đòi  khác  cũng  không  có.  Cha  không  phải  là  cha,  mẹ  không  phải  là  mẹ.  Chúng 
sanh  chết  và  hóa  sanh  cũng  chẳng  có.  Sa-môn,  Bà-la-môn  thực  hành  tốt  đẹp  chon  chánh 
phạm  hạnh  trong  đời  cũng  không  có.  Sa-môn,  Bà-la-môn  tu  hành  đặng  biết  rõ  đòi  này 
và  đời  khác  bằng  cách  tu  tuệ  cao  rồi  tuyên  bố  cho  người  khác  biết  cũng  không  có  trong 
đời.  Dù  nhận  thấy  bằng  cách  sai  lạc,  bằng  cách  thiên  kiến. . .  chấp  theo  dị  đoan.  Những 
cách  như  thế  gọi  là  kiến  trụy  (ditthivipatti). 

Tất  cả  tà  kiến  đều  sắp  về  kiến  trụy  (ditthivipatti). 

871. 

-  Mãn  túc  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Thân  không  phạm,  khẩu  không  phạm,  thân  và  khẩu 
không  phạm.  Đây  gọi  là  mãn  túc  giới  (sĩlasampadã). 

Giới  thu  thúc  tất  cả  gọi  là  mãn  túc  giới  (sĩlasampadã). 

-  Mãn  túc  kiến  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  nhận  thấy  rằng  người  bố  thí  vẫn  có  quả  phúc, 
cách  cúng  dường  vẫn  có  quả  phước,  sự  cúng  cầu  Thần  Thánh  chư  thiên  đều  có  quả 
phước.  Nghiệp  làm  tốt  hay  xấu  đều  có  kết  quả.  Đời  này  vẫn  có,  đòi  khác  cũng  có.  Cha 
thật  là  cha,  mẹ  thật  là  mẹ.  Chúng  sanh  chết  và  hóa  sanh  vẫn  có.  Sa-môn,  Bà-la-môn  thực 
hành  phạm  hạnh  chon  chánh  tốt  đẹp  vẫn  có  trong  đời  này  và  đời  khác  bằng  tự  trí  tuệ  cao 
siêu  rồi  bố  cáo  cho  người  khác  biết  vẫn  có  trong  đời.  Bậc  trí  tuệ  có  cách  hiểu  rõ. . .  không 
mê  mờ,  sẵn  trạch  pháp,  có  chánh  kiến.  Những  trạng  thái  như  thế  gọi  là  mãn  túc  kiến 
( ditthisampadã). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


ỉ  93 


Tất  cả  chánh  kiến  đều  sắp  thành  mãn  túc  kiến  ịditthisampada). 

872. 

-  Tịnh  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Thân  không  phạm,  khẩu  không  phạm,  thân  và  khẩu  đều 
không  phạm.  Đây  gọi  là  tịnh  giới  (sĩlavisuddhi) . 

Tất  cả  giới  thu  thúc  đều  sắp  là  tịnh  giới  (sĩlavisuddhi) . 

-  Tịnh  kiến  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tuệ  tri  tự  nghiệp,  tuệ  thuận  tùng  đế,  tuệ  đạo  và  tuệ  quả 
(siêu  thế). 

873. 

-  Câu  nói:  "tịnh  kiến"  có  giải  nhu  vầy:  tuệ,  cách  hiểu  rõ...  sự  không  mê  mờ,  cách  trạch 
pháp  và  chánh  kiến. 

-  Câu  nói:  “Sự  tỉnh  tấn  của  người  có  đủ  tri  kiến  trong  sạch  đó ”  có  giải  nhu  vầy:  Cách  mở 
mối  cho  tâm  tinh  tấn. . .  chánh  tinh  tấn. 


874. 

-  Câu  nói:  “Sự  thề  thảm  tâm  đó”  có  giải  nhu  vầy:  Tuệ  thấy  cái  sanh  bằng  lối  hoạn  họa, 
tuệ  thấy  cái  già  bằng  lối  hoạn  họa,  tuệ  thấy  cái  đau  bằng  lối  hoạn  họa,  tuệ  thấy  cái  chết 
bằng  lối  hoạn  họa. 

-  Câu  nói:  “ Sởy  thê  thảm  của  tâm ”  có  giải  nhu  vầy:  Tức  là  sanh,  lão,  bệnh,  tử. 

-  Câu  nói:  “Sự  đã  khéo  tỉnh  tẩn  của  người  có  tâm  thê  thảm ”  có  giải  nhu  vầy:  Phíc  khú 
trong  Tông  giáo  này  vẫn  bảo  vệ  tâm  vững  vàng,  ua  thích. 

Muốn  cho  trừ  cần  phát  sanh  hầu  tuyệt  trừ  những  tội  ác  đã  từng  sanh. 

Muốn  cho  thận  cần  phát  sanh  hầu  ngăn  ngừa  những  pháp  tội  ác  chua  từng  sanh  không 
đặng  sanh. 

Muốn  cho  tu  cần  phát  sanh  hầu  trau  dồi  những  pháp  thiện  chua  từng  sanh  đặng  sanh. 
Muốn  cho  bảo  cần  phát  sanh  hầu  duy  trì  những  pháp  thiện  đã  từng  sanh  càng  tăng  thêm 
không  giảm  bớt,  tiến  hóa  đầy  đủ  rộng  rãi. 

875. 

-  Câu  nói:  “Sự  không  biết  no  trong  pháp  thiện”  có  giải  nhu  vầy:  cách  càng  rất  ua  thích 
của  nguòi  không  biết  no  trong  sự  tu  tiến  tất  cả  pháp  thiện. 

-  Câu  nói:  “ Không  lui  sụt  tinh  tấn”  có  giải  nhu  vầy:  thái  độ  cung  kỉnh,  hành  vi  liên  lạc, 
làm  không  nghĩ  ngợi,  phẩm  hạnh  không  giảm  thiểu,  chẳng  bỏ  sự  thích  họp,  không  tránh 
phận  sự  tu  cách  kết  giao,  sự  tiến  triển  càng  làm  nhiều  hầu  tu  tiến  tất  cả  pháp  thiện. 

876. 

Tiếng  gọi  minh  có  giải  nhu  vầy:  Tam  minh  tức  là  túc  mạng  minh,  sanh  tử  minh  và  lậu 
tận  minh. 

Câu  nói:  “Giải  thoát ”  có  giải  nhu  vầy:  Nhị  giải  thoát  là  sự  rảnh  rang  của  tâm  (bát  thiền) 
và  níp-bàn. 

877. 


Câu  nói  “tuệ  trong  phần  tuyệt ”  tức  là  tuệ  đạo. 


194 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Câu  nói  “ Tuệ  sanh  theo ”  tức  là  tuệ  đang  hiệp  với  quả  siêu  thế. 

Dứt  nhị  đề  kỉnh  và  dứt  tập  toát  yếu  (nikkhepakanda). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


195 


Phần  E.  THIÊN  TRÍCH  YÉU  ĐẦU  ĐÈ  TAM  VÀ  ĐÀU  ĐÈ  NHỊ 

I.  ĐÀU  ĐÈ  TAM 


878. 

-  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Thiện  trong  4  cõi.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  thiện  (kusalã  dhammã). 

-  Chư  pháp  bất  thiện  trong  khỉ  có  ra  sao?  12  tâm  bất  thiện  hiện  hành.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  bất  thiện. 

-  Chư  pháp  vô  ký  trong  khỉ  có  ra  sao?  Dị  thục  quả  trong  4  cõi,  vô  ký  tố  (kỉrỉyã)  trong  3 
cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  vô  ký. 

879. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  lạc  thọ  ra  sao?  Tâm  đồng  sanh  với  lạc  thọ,  4  thứ  tâm  thiện  Dục 
giới,  4  thứ  tâm  bất  thiện,  tâm  dị  thục  quả  thiện  Dục  giới  và  tâm  tố  mỗi  phần  5  thứ.  Ba 
bậc  thiền  hoặc  4  bậc  thiền  sắc  giới  thiện,  dị  thục  quả  và  tố  (kiriyã).  Ba  bậc  thiền  hoặc  4 
bậc  thiền  siêu  thế  thiện  và  dị  thục  quả  trừ  lạc  đồng  sanh  với  những  tâm  này.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tưong  ưng  lạc  thọ. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  khổ  thọ  ra  sao?  Tâm  đồng  sanh  với  ưu  thọ:  2  thứ  và  thân  thức 
đồng  sanh  với  khổ  thọ  mà  trừ  khổ  thọ  đồng  sanh  với  tâm  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  chư  pháp  tưong  ưng  khổ  thọ. 

-  Chư  pháp  đòng  sanh  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  ra  sao?  Tâm  đồng  sanh  với  xả  thọ:  Thiện 
Dục  giới  4  thứ,  bất  thiện  6  thứ,  dị  thục  quả  thiện  Dục  giới  1 0  thứ,  dị  thục  quả  bất  thiện 
6  thứ,  tâm  tố  (kiriyã)  6  thứ;  tứ  thiền  sắc  giới:  Thiện,  dị  thục  quả  và  tố;  4  thứ  tâm  thiện, 
dị  thục  quả  và  tố  Vô  sắc  giới;  tứ  thiền  siêu  thế:  Thiện  và  quả  mà  trừ  ra  phi  khổ  phi  lạc 
thọ  sanh  với  những  tâm  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  đồng  sanh  với  phi 
khổ  phi  lạc  thọ. 

Cả  3  thọ,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  không  thể  gọi  là  pháp  tưong  ưng 
lạc  thọ,  pháp  tưong  ưng  khổ  thọ  và  pháp  tưong  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ. 

880. 

-  Chư  pháp  dị  thục  quả  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  dị  thục  quả  trong  4  cõi.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  dị  thục  quả. 

-  Chư  pháp  dị  thục  nhân  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  và  thiện  trong  4  cõi.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  dị  thục  nhân. 

-  Chư  pháp  phi  dị  thục  quả  phỉ  dị  thục  nhân  ra  sao?  Tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp 
và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân. 

881. 

-  Chư  pháp  thành  do  thủ  và  cảnh  thủ  ra  sao?  Tâm  dị  thục  quả  trong  3  cõi  và  sắc  nghiệp 
tạo.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  thành  do  thủ  và  cảnh  thủ. 

-  Chư  pháp  phi  thành  do  thủ  mà  cảnh  thủ  ra  sao?  Bất  thiện  và  thiện  trong  3  cõi,  vô  ký 
tố  trong  3  cõi  và  sắc  phi  nghiệp  tạo.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  thành 
do  thủ  mà  cảnh  thủ. 


196 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  phi  thành  do  thủ  và  phi  cảnh  thủ  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn. 
Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  phi  thành  do  thủ  và  phi  cảnh  thủ. 

882. 

-  Chư  pháp  phiền  toái  và  cảnh  phiền  não  ra  sao?  12  tâm  bất  thiện  sanh  ra.  Những  chon 
tuóng  này  gọi  là  chu  pháp  phiền  toái  và  cảnh  phiền  não. 

-  Chư  pháp  phi  phiền  toái  mà  cảnh  phiền  não  ra  sao?  Tâm  thiện  trong  3  cõi,  tâm  dị  thục 
quả  trong  3  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tuớng  này  gọi 
là  chu  pháp  phi  phiền  toái  mà  cảnh  phiền  não. 

-  Chư  pháp  phi  phiền  toái  và  phi  cảnh  phiền  não  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp- 
bàn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  phi  phiền  toái  và  phi  cảnh  phiền  não. 

883. 

-  Chư  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  trong  khi  có  ra  sao?  Bất  thiện  và  thiện  Dục  giới,  1 1  tâm  quả 
thiện  Dục  giới,  2  tâm  quả  bất  thiện,  1 1  tâm  tố  (kirayã);  so  thiền  sắc  giới:  Thiện,  dị  thục 
quả  và  tố;  so  thiền  siêu  thế:  Thiện,  dị  thục  quả  (trừ  tầm  và  tứ  sanh  trong  những  tâm  ấy). 
Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ. 

-  Chư  pháp  vô  tầm  hữu  tứ  ra  sao?  Nhị  thiền  sắc  giới  sắp  theo  5  bậc:  Thiện,  dị  thục  quả 
và  tố.  Nhị  thiền  siêu  thế  sắp  theo  5  bậc:  Thiện  và  dị  thục  quả  (trừ  tứ)  trong  những  tâm 
sanh  ấy.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  vô  tầm  hữu  tứ. 

-  Chư  pháp  vô  tầm  vô  tứ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Ngũ  song  thức,  thiện,  dị  thục  quả  và  tâm  tố 
tam  thiền  sắc  giới  sắp  lên;  thiện,  dị  thục  quả  và  tố  Vô  sắc  giới;  thiện,  dị  thục  quả  siêu 
thế  tam  thiền  sắp  lên,  sắc  pháp,  níp-bàn  và  lấy  lại  tứ  trong  nhị  thiền  nếu  sắp  theo  5  bậc. 

Tứ  trong  nhị  thiền  sắp  theo  5  bậc;  tứ  sanh  với  tầm  không  thể  nói  hữu  tầm  hữu  tứ,  vô  tầm 
hữu  tứ  và  vô  tầm  vô  tứ  cũng  không  thể  nói  đặng. 

884. 

-  Chư  pháp  đồng  sanh  với  pháp  hỷ  ra  sao?  Tâm  đồng  sanh  với  hỷ  thọ,  4  tâm  thiện  Dục 
giới,  4  tâm  bất  thiện,  5  tâm  quả  thiện  Dục  giới,  5  tâm  tố.  Thiền  2  bậc  hoặc  3  bậc  thiện, 
dị  thục  quả  và  tố  sắc  giới.  Thiền  2  bậc  hoặc  3  bậc  thiện  và  dị  thục  quả  siêu  thế  (trừ  pháp 
hỷ  sanh  chung  với  những  tâm  ấy).  Những  chon  tuóng  này  gọi  là  chu  pháp  đồng  sanh 
với  pháp  hỷ. 

-  Chư  pháp  đồng  sanh  với  lạc  thọ  ra  sao?  Tâm  đồng  sanh  với  lạc  thọ:  4  thứ  tâm  thiện 
Dục  giới,  4  thứ  tâm  bất  thiện,  tâm  dị  thục  quả  thiện  Dục  giới  và  tâm  tố  (mỗi  phần  5  thứ), 

3  bậc  hoặc  4  bậc  thiền  sắc  giới  thiện,  dị  thục  quả  và  tố.  3  bậc  hoặc  4  bậc  thiền  siêu  thế, 
thiện,  dị  thục  quả  (trừ  lạc  đồng  sanh  với  những  tâm  này).  Những  chon  tuớng  này  gọi  là 
chu  pháp  đồng  sanh  với  lạc  thọ. 

-  Chư  pháp  đồng  sanh  với  xả  thọ  ra  sao?  Tâm  đồng  sanh  với  xả  thọ: 

Thiện  Dục  giới  4  thứ,  bất  thiện  6  thứ,  dị  thục  quả  thiện  Dục  giới  10  thứ,  dị  thục  quả  bất 
thiện  6  thứ,  tâm  tố  6  thứ. 

Tứ  thiền  thiện,  dị  thục  quả  và  tố  sắc  giới. 

4  thứ  tâm  thiện,  dị  thục  quả  và  tố  Vô  sắc  giới. 

Tứ  thiền  siêu  thế  thiện  và  dị  thục  quả  trừ  phi  khổ  phi  lạc  thọ  sanh  với  những  tâm  ấy. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


197 


Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  đồng  sanh  với  xả  thọ. 

Pháp  hỷ  không  đồng  sanh  với  pháp  hỷ  mà  đồng  sanh  với  hỷ  thọ  chớ  không  đồng  sanh 
với  xả  thọ. 

Lạc  thọ  không  đồng  sanh  với  lạc  thọ  mà  đồng  sanh  với  pháp  hỷ  và  xả  thọ  cũng  không 
đồng  sanh  với  pháp  hỷ. 

Hai  thứ  tâm  đồng  sanh  với  ưu  thọ,  thân  thức  đồng  sanh  với  khổ  thọ,  xả  thọ,  sắc  pháp  và 
níp-bàn.  Những  pháp  này  không  thể  nói  đồng  sanh  với  lạc  thọ  và  cũng  không  thể  nói 
đồng  sanh  với  xả  thọ. 

885. 

-  Chư  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ  ra  sao?  4  thứ  tâm  sanh  tương  ưng  với  tà  kiến  và  tâm  đồng 
sanh  với  hoài  nghi.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

-  Chư  pháp  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  ra  sao?  Tâm  đồng  sanh  với  phóng  dật;  còn  những  4  tâm 
tham  bất  tương  ưng,  2  tâm  sân  và  2  tâm  đồng  sanh  ưu  thọ.  Những  chơn  tướng  này  gọi 
là  chư  pháp  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  và  sơ  đạo  cũng  tuyệt  trừ. 

-  Chư  pháp  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  không  tuyệt  trừ  ra  sao?  Thiện  và  dị  thục  quả  trong  4 
cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  không  tuyệt  trừ. 

886. 

-  Chư  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  ra  sao  ?  4  thứ  tâm  tương  ưng  tà  kiến,  tâm  đồng 
sanh  với  hoài  nghi  (trừ  si  hiệp  với  tâm  si  ấy).  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

-  Chư  pháp  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  ra  sao? 

Tâm  đồng  sanh  với  phóng  dật  (trừ  si).  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  nhân 
ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

4  tâm  tham  bất  tương  ưng,  2  tâm  sân  đồng  sanh  với  ưu  thọ.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  chư  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  pháp  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt 
trừ  cũng  có. 

-  Chư  pháp  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Si  đồng 
sanh  với  hoài  nghi,  si  đồng  sanh  với  phóng  dật,  thiện  và  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  vô  ký 
tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  hữu  nhân 
sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

887. 

-  Chư  pháp  nhân  sanh  tử  ra  sao?  Bất  thiện  và  thiện  trong  3  cõi.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  nhân  sanh  tử. 

-  Chư  pháp  nhân  đến  níp-bàn  ra  sao?  4  đạo  siêu  thế.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  nhân  đến  níp-bàn. 

-  Chư  pháp  phi  nhân  sanh  tử  và  phi  nhân  đến  nỉp-bàn  ra  sao?  Vô  ký  tố  trong  3  cõi,  dị 
thục  quả  trong  4  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi 
nhân  sanh  tử  và  phi  nhân  đến  níp-bàn. 


198 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


888. 

-  Chư  pháp  hữu  học  trong  khi  có  ra  sao?  4  đạo  và  3  quả  siêu  thế  thông  thuờng  (thấp). 
Những  chơn  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  hữu  học. 

-  Chư  pháp  vô  học  ra  sao?  Quả  cao  tột  và  A-la-hán  quả.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là 
chu  pháp  vô  học. 

-  Chư  pháp  phi  hữu  học  phi  vô  học  ra  sao?  Tâm  bất  thiện,  thiện,  vô  ký  tố  và  dị  thục  quả 
trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  hữu  học 
phi  vô  học. 

889. 

-  Chư  pháp  hy  thiểu  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện,  thiện,  dị  thục  quả,  vô  ký  tố 
(kirỉyã)  trong  cõi  Dục  giới  và  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hy  thiểu 
(parỉttã  dhammã). 

-  Chư  pháp  đáo  đại  trong  khỉ  có  ra  sao?  Pháp  thiện,  pháp  vô  ký  trong  sắc  giới  và  Vô  sắc 
giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  đáo  đại  (mahaggata  dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  lượng  trong  khỉ  có  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  vô  lượng  (appamanã  dhammã). 

890. 

-  Chư  pháp  biết  cảnh  hy  thiểu  ra  sao?  Tất  cả  tâm,  dị  thục  quả  Dục  giới,  tâm  tố  ý  giới, 
tâm  tố  vô  nhân  và  ý  thức  giới  mà  đồng  sanh  với  hỷ  thọ.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  biêt  cảnh  hy  thiêu  (parittarammana). 

-  Chư  pháp  biết  cảnh  đáo  đại  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  Thức  vô  biên  xứ  và  Phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  xứ.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết  cảnh  đáo  đại 
(mahaggatãrammanã  dhammã). 

-  Chư  pháp  biết  cảnh  vô  lượng  trong  khỉ  có  ra  sao?  4  đạo  và  4  quả  siêu  thế.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết  cảnh  vô  lượng. 

4  tâm  thiện  Dục  giới  bất  tưong  ưng  trí,  4  tâm  tố  (kiriyã)  Dục  giới  bất  tưong  ưng  trí,  tất 
cả  tâm  bất  thiện.  Những  chon  tướng  như  này  gọi  là  chư  pháp  biết  cảnh  hy  thiểu  cũng  có, 
biết  cảnh  đáo  đại  cũng  có,  mà  không  biết  cảnh  vô  lượng  nên  không  thể  nói  biết  cảnh  hy 
thiểu  hay  biết  cảnh  đáo  đại. 

4  tâm  thiện  Dục  giới  tưong  ưng  với  trí,  và  4  tâm  tố  Dục  giới  tưong  ưng  với  trí.  Tứ  thiền 
Sắc  giới:  Thiện  và  tố,  tâm  tố  vô  nhân  ý  thức  giới  đồng  sanh  với  xả  thọ.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết  cảnh  hy  thiểu  cũng  có,  biết  cảnh  đáo  đại  cũng  có,  biết 
cảnh  vô  lượng  cũng  có,  mà  không  thể  nói  biết  cảnh  hy  thiểu,  biết  cảnh  đáo  đại  và  biết 
cảnh  vô  lượng. 

Thiền  Sắc  giới  3  hoặc  4  bậc:  Thiện,  dị  thục  quả  và  tố.  Tứ  thiền  dị  thục  quả,  tâm  Không 
vô  biên  xứ  và  Vô  sở  hữu  xứ.  Những  chon  tướng  này  không  thể  nói:  Biết  cảnh  hy  thiểu, 
biết  cảnh  đáo  đại  hay  biết  cảnh  vô  lượng. 

Sắc  pháp  và  níp-bàn  đều  là  không  biết  cảnh. 


891. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bán) 


199 


-  Chư  pháp  ty  hạ  trong  khỉ  có  ra  sao?  12  tâm  bất  thiện.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  ty  hạ  (hĩnã  dhammã). 

-  Chư  pháp  trung  bình  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tâm  vô  ký  tố,  thiện  và  dị  thục  quả  trong  3 
cõi,  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  trung  bình  (majjhỉmã 
dhammã). 

-  Chư  pháp  tinh  lương  trong  khỉ  có  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tinh  lưong. 

892. 

-  Chư  pháp  tà  cho  quả  nhứt  định  (đời  sau  liên  tiếp)  trong  khỉ  có  ra  sao?  4  tâm  sanh 
tưong  ưng  với  tà  kiến  và  2  tâm  đồng  sanh  với  ưu  thọ.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  tà  cho  quả  nhứt  định  (liên  tiếp  đời  sau). 

-  Chư  pháp  chánh  cho  quả  nhứt  định  (liên  tiếp  sát-na)  trong  khi  có  ra  sao?  4  đạo  siêu 
thế.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  chánh  cho  quả  nhứt  định  (liên  tiếp  sát-na). 

-  Tất  cả  pháp  bất  định  (ngoài  ra  2  phần  trên)  ra  sao?  4  tâm  tham  bất  tưong  ưng,  tâm 
đồng  sanh  với  hoài  nghi,  tâm  đồng  sanh  với  phóng  dật,  tâm  vô  ký  tố,  thiện  và  dị  thục 
quả  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  bất  định 
(ngoài  2  phần  trên). 

893. 


Chư  pháp  có  đạo  là  cảnh  ra  sao? 

4  tâm  thiện,  4  tâm  tố  Dục  giới  hiện  hành  tưong  ưng  với  trí.  Những  chon  tướng  này  thành 
pháp  có  đạo  là  cảnh  cũng  có,  chẳng  phải  pháp  có  đạo  là  nhân,  cũng  chẳng  phải  pháp  có 
đạo  là  trưởng.  Nên  không  trọn  nói  pháp  có  đạo  là  cảnh  và  cũng  không  trọn  nói  là  pháp 
có  đạo  là  trưởng. 

4  Thánh  đạo  chẳng  phải  pháp  có  đạo  là  cảnh,  cũng  có  phần  gọi  là  pháp  có  đạo  là  nhân 
và  pháp  có  đạo  là  trưởng,  thời  không  nên  quyết  nói  rằng  pháp  có  đạo  là  trưởng. 

Tứ  thiền  thiện  và  tâm  tố  sắc  giới,  tâm  tố  vô  nhân  ý  thức  giới  đồng  sanh  xả  thọ.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  có  đạo  là  cảnh,  có  phần  gọi  chẳng  phải  pháp  có  đạo  là 
nhân,  và  cũng  có  phần  gọi  chẳng  phải  pháp  có  đạo  là  trưởng,  nên  không  quyết  gọi  là 
pháp  có  đạo  là  cảnh. 

4  tâm  thiện  Dục  giới  hiện  hành  bất  tưong  ưng  trí,  tất  cả  tâm  bất  thiện,  tất  cả  tâm  dị  thục 
quả  Dục  giới,  6  tâm  tố  hiện  hành  Dục  giới.  Tam  hoặc  tứ  thiền  thiện,  dị  thục  quả  và  tố. 
Tứ  thiền  quả  sắc  giới.  Tâm  thiện,  tâm  dị  thục  quả  và  tâm  tố  trong  4  cõi  Vô  sắc  giới  và 
4  tâm  dị  thục  quả  siêu  thế.  Những  chon  tướng  này  không  đặng  gọi  là  chư  pháp  có  đạo 
là  cảnh,  không  đặng  gọi  là  chư  pháp  có  đạo  là  nhân,  và  cũng  không  đặng  gọi  là  chư  pháp 
có  đạo  là  trưởng. 

Còn  sắc  pháp  và  níp-bàn  là  pháp  không  biết  cảnh. 

894. 

Chư  pháp  sanh  tòn  trong  khỉ  có  ra  sao? 

Tâm  quả  trong  4  cõi  và  sắc  nghiệp  tạo.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  pháp  sanh  tồn  cũng 
có,  gọi  là  pháp  sẽ  sanh  cũng  có,  nhưng  không  đặng  gọi  là  pháp  chưa  sanh. 


200 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


Tâm  bất  thiện  và  tâm  thiện  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  và  sắc  phi  nghiệp.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  pháp  đã  sanh  cũng  có,  gọi  là  pháp  chưa  sanh  cũng  có,  mà  không 
đặng  gọi  là  pháp  sẽ  sanh. 

Còn  níp-bàn  không  nên  nói:  Đã  sanh,  chưa  sanh  hay  sẽ  sanh. 

895. 

Tất  cả  pháp  trừ  ra  níp-bàn  cũng  thành  quá  khứ,  cũng  thành  vị  lai,  cũng  thành  hiện  tại. 
Còn  níp-bàn  không  đặng  nói  thành  quá  khứ,  vị  lai  hay  hiện  tại. 

896. 

-  Chư  pháp  biết  cảnh  quá  khứ  là  chỉ? 

Tâm  thức  vô  biên  xứ  và  tâm  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  biết  cảnh  quá  khứ. 

Pháp  biết  cảnh  vị  lai  không  có,  chỉ  quyết  phần  nào. 

-  Chư  pháp  biết  cảnh  hiện  tại  ra  sao? 

Ngũ  song  thức  và  3  tâm  ý  giới.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết  cảnh  hiện 
tại. 

10  tâm  dị  thục  quả  thiện  hiện  hành  Dục  giới,  ý  thức  giới  đồng  sanh  với  xả  thọ,  tâm  quả 
bất  thiện,  tâm  tố  ý  thức  giới  vô  nhân  đồng  sanh  với  hỷ  thọ.  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  chư  pháp  cũng  biết  cảnh  quá  khứ,  cũng  biết  cảnh  vị  lai,  cũng  biết  cảnh  hiện  tại. 

Tâm  bất  thiện,  tâm  thiện  Dục  giới,  9  tâm  tố  hiện  hành  Dục  giới,  tâm  tứ  thiền  sắc  giới 
thiện  và  tố.  Những  chon  tướng  này  cũng  biết  cảnh  quá  khứ,  vị  lai  và  hiện  tại;  mà  không 
đặng  nói  là  chư  pháp  biết  cảnh  quá  khứ,  chư  pháp  biết  cảnh  vị  lai  hay  chư  pháp  biết  cảnh 
hiện  tại. 

Tam  hoặc  tứ  thiền  thiện,  dị  thục  quả  và  tố  sắc  giới  luôn  dị  thục  quả  tứ  thiền  với  tâm 
Không  vô  biên  xứ,  tâm  Vô  sở  hữu  xứ,  bốn  đạo  và  4  quả  siêu  thế.  Những  chon  tướng  này 
không  đặng  nói  là  chư  pháp  biết  cảnh  quá  khứ,  chư  pháp  biết  cảnh  vị  lai,  chư  pháp  biết 
cảnh  hiện  tại. 

Còn  sắc  pháp  và  níp-bàn  thuộc  về  pháp  vô  tri  (không  biết  cảnh). 

897. 

Tất  cả  pháp  trừ  ra  sắc  pháp  không  liên  hệ  với  quyền  (indrĩya)  và  trừ  ra  Níp  bàn,  ngoài 
ra  đó  thành  pháp  nội  phần  (ajjhattã  dhammã)  cũng  có,  thành  pháp  ngoại  phần  (bahiddhã 
dhammã)  cũng  có,  thành  pháp  nội  phần  và  ngoại  phần  (ajjhattabahidhã)  cũng  có. 

Còn  pháp  không  liên  quan  với  quyền  và  níp-bàn  đều  thuộc  về  pháp  ngoại  phần. 

898. 

-  Chư  pháp  biết  cảnh  nội  phần  ra  sao  ?  Tức  là  tâm  Thức  vô  biên  xứ  và  tâm  Phi  tưởng  phi 
phi  tưởng  xứ.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  biết  cảnh  nội  phần 
(ajjhattãrammanãdhammã). 

-  Chư  pháp  biết  cảnh  ngoại  phần  ra  sao  ? 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


201 


Tam  hoặc  tứ  thiền:  Thiện,  dị  thục  quả  và  tố  cõi  sắc  giới.  Tứ  thiền  dị  thục  quả  cõi  sắc 
giới,  tâm  Không  vô  biên,  bốn  đạo  và  4  quả  siêu  thế.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu 
pháp  biết  cảnh  ngoại  phần. 

Tất  cả  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện,  pháp  vô  ký  tố  hiện  hành  cõi  Dục  giới,  tâm  tố  và  thiện 
tứ  thiền  Sắc  giới  trừ  ra  sắc  pháp.  Những  chon  tuóng  này  gọi  là  chu  pháp  biết  cảnh  nội 
phần  cũng  có,  biết  cảnh  ngoại  phần  cũng  có,  biết  cảnh  nội  và  ngoại  phần  cũng  có. 

Tâm  Vô  sở  hữu  xứ  không  thể  nói  biết  cảnh  nội  phần,  ngoại  phần  hay  nội  và  ngoại  phần. 

Còn  sắc  pháp  và  níp-bàn  đều  thuộc  về  pháp  không  biết  cảnh. 

899. 

-  Chư  pháp  bị  thấy  và  đối  chiếu  ra  sao?  Chỉ  có  sắc  xứ.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu 
pháp  bị  thấy  và  đối  chiếu. 

-  Chư  pháp  không  bị  thấy  mà  đối  chiếu  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  xúc  xứ.  Những  chon  tuóng 
này  gọi  là  chu  pháp  không  bị  thấy  mà  đối  chiếu. 

-  Chư  pháp  không  bị  thấy  và  không  đối  chiếu  ra  sao?  Tâm  bất  thiện,  tâm  thiện  và  tâm 
dị  thục  quả  trong  4  cõi.  Tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  và  sắc  không  thấy  không  đối  chiếu  mà 
liên  hệ  trong  pháp  xứ.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  không  bị  thấy  và  không 
đối  chiếu. 

Dứt  phần  trích  yếu  đầu  đề  tam. 


II.  ĐẦU  ĐÈ  NHỊ 

1)  Phần  tụ  nhân. 

900. 

-  Chư  pháp  nhân  trong  khỉ  có  ra  sao?  3  nhân  thiện,  3  nhân  bất  thiện,  3  nhân  vô  ký;  nhân 
vô  tham  và  nhân  vô  sân  trong  4  cõi;  nhân  vô  si  sanh  với  tâm  thiện  cả  trong  4  cõi  mà  trừ 
ra  4  tâm  thiện  Dục  giới  bất  tuong  ung  trí.  (Sở  hữu)  Tham  đồng  sanh  với  8  tâm  tham,  sở 
hữu  sân  đồng  sanh  với  2  tâm  sân  và  sở  hữu  si  đồng  sanh  với  tất  cả  tâm  bất  thiện.  Nhân 
vô  tham  và  nhân  vô  sân  sanh  với  tất  cả  tâm  dị  thục  quả  trong  4  cõi  mà  trừ  ra  tâm  dị  thục 
quả  Dục  giới  vô  nhân.  Nhân  vô  si  sanh  với  tất  cả  tâm  dị  thục  quả  trong  4  cõi  mà  trừ  ra 
tâm  dị  thục  quả  Dục  giới  vô  nhân  và  cũng  trừ  ra  4  tâm  đại  dị  thục  quả  (mahãvipãla)  bất 
tuong  ung  trí.  Nhân  vô  tham  và  nhân  vô  sân  sanh  với  tâm  tố  trong  3  cõi  mà  trừ  ra  tâm 
tố  Dục  giới  vô  nhân.  Nhân  vô  si  sanh  với  tâm  tố  trong  3  cõi  chỉ  trừ  ra  tâm  tố  Dục  giới 
vô  nhân  và  cũng  trừ  luôn  4  tâm  đại  tố  (mahãkiríyã)  bất  tuong  ung  trí.  Những  chon  tuớng 
này  gọi  là  pháp  nhân  (helũ  dhammã ). 

-  Chư  pháp  phi  nhân  trong  khi  có  sao?  Chỉ  trừ  tất  cả  pháp  nhân  ra  rồi,  còn  lại  pháp  bất 
thiện,  tâm  thiện  và  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn. 
Những  chon  tuóng  này  gọi  là  chu  pháp  phi  nhân. 

901. 

-  Chư  pháp  hữu  nhân  trong  khỉ  có  ra  sao?  Trừ  ra  sở  hữu  si  đồng  sanh  với  tâm  si  hoài 
nghi,  đồng  sanh  với  tâm  si  phóng  dật,  còn  ngoài  ra  nhu  là  bất  thiện,  tâm  thiện,  tâm  dị 


202 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  mà  trừ  ra  tâm  vô  nhân  hiện  hành  và  tâm 
tố  Dục  giới  vô  nhân.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  nhân. 

-  Chư  pháp  phi  nhân  trong  khỉ  có  sao?  Sở  hữu  si  đồng  sanh  với  tâm  si  hoài  nghi  và  tâm 
si  phóng  dật,  ngũ  song  thức,  3  ý  giới,  5  tâm  ý  thức  giới  vô  nhân,  sắc  pháp  và  níp-bàn. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  nhân. 

902. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  nhân  trong  khi  có  ra  sao?  Trừ  ra  sở  hữu  si  hiệp  với  tâm  si  hoài 
nghi  và  tâm  si  phóng  dật,  còn  lại  ngoài  ra  như  là  tâm  bất  thiện,  tâm  thiện  và  tâm  dị  thục 
quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  mà  trừ  ra  tâm  dị  thục  quả  và  tâm  tố  Dục  giới 
vô  nhân.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tưong  ưng  nhân. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  nhãn  ra  sao  ?  Sở  hữu  si  đồng  sanh  với  tâm  si  hoài  nghi  và  tâm 
si  phóng  dật,  ngũ  song  thức,  3  ý  giới,  5  tâm  ý  thức  giới  vô  nhân,  sắc  pháp  và  níp-bàn. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  bất  tưong  ưng  nhân. 

903. 

-  Chư  pháp  nhân  và  hữu  nhân  ra  sao?  Những  nhân  nào  đồng  sanh  với  tâm  nhị  nhân  và 
tam  nhân.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  nhân  và  hữu  nhân. 

-  Chư  pháp  hữu  nhân  mà  phỉ  nhăn  ra  sao? 

Bất  thiện,  thiện,  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  mà  trừ  ra  tâm  quả  Dục 
giới  vô  nhân,  tâm  tố  Dục  giới  vô  nhân  và  cũng  trừ  ra  tất  cả  nhân  sanh  với  tất  cả  tâm  đã 
nói.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  nhân  mà  phi  nhân. 

Tất  cả  pháp  vô  nhân  không  thể  gọi  pháp  nhân  và  hữu  nhân,  cũng  không  thể  gọi  pháp 
hữu  nhân  mà  phi  nhân. 

904. 

-  Chư  pháp  hữu  nhân  và  hiệp  nhân  ra  sao  ?  Những  nhân  nào  đồng  sanh  với  tâm  nhị  nhân 
và  tam  nhân.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  nhân  và  hiệp  nhân. 

-  Chư  pháp  hiệp  nhân  mà  phi  nhân  ra  sao? 

Bất  thiện,  thiện  và  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  mà  trừ  ra  tâm  quả 
Dục  giới  vô  nhân,  tâm  tố  Dục  giới  vô  nhân  và  cũng  trừ  ra  tất  cả  nhân  sanh  với  tất  cả  tâm 
đã  nói.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hiệp  nhân  mà  phi  nhân. 

Pháp  bất  tưong  ưng  nhân  chẳng  đặng  gọi  là  pháp  nhân  và  tưong  ưng  nhân,  cũng  chẳng 
đặng  gọi  là  pháp  tương  ưng  nhân  mà  phi  nhân. 

905. 

-  Chư  pháp  phỉ  nhân  mà  hữu  nhân  ra  sao?  Bất  thiện,  thiện  và  dị  thục  quả  trong  4  cõi, 
tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  mà  trừ  ra  tâm  dị  thục  quả  Dục  giới  vô  nhân,  tâm  tố  Dục  giới  vô 
nhân  và  cũng  trừ  tất  cả  nhân  sanh  với  tất  cả  tâm  đã  nói.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  phi  nhân  mà  hữu  nhân. 

-  Chư  pháp  phi  nhân  và  vô  nhân  ra  sao? 

Ngũ  song  thức,  3  tâm  ý  giới,  5  tâm  ý  thức  giới  vô  nhân,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  nhân  và  vô  nhân. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


203 


Pháp  nhân  không  thể  nói  là:  pháp  phi  nhân  mà  hữu  nhân,  và  cũng  không  thể  nói  là  pháp 
phi  nhân  và  vô  nhân. 

Dứt  phần  nhân  đa  ( hetugocchaka ). 


2)  Phần  nhị  đề  đỉnh  ( culantara  duka). 

906. 

-  Chư  pháp  hữu  duyên  ra  sao?  Bất  thiện,  thiện  và  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  vô  ký  tố  trong 

3  cõi  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  hữu  duyên  (sappaccaỵã 
dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  duyên  trong  khi  có  ra  sao?  Níp-bàn.  Chơn  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  vô 
duyên  (appaccayã  dhammã). 

907. 

-  Chư  pháp  hữu  vi  trong  khi  có  ra  sao?  Bất  thiện,  thiện  và  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  vô  ký 
tố  trong  3  cõi  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  hữu  vi  ( sahkhatã 
dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  vi  trong  khi  có  ra  sao?  Níp-bàn.  Chơn  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  vô  vi 
( asahkhata ). 

908. 

-  Chư  pháp  bị  thấy  trong  khi  có  ra  sao?  sắc  xứ.  Chơn  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  bị  thấy 
(sanidassana  dhammã). 

-  Chư  pháp  bất  kiến  trong  khỉ  có  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  xúc  xứ,  tâm  bất  thiện,  tâm  thiện  và 
tâm  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  không  thấy  và  không  đối  chiếu 
mà  liên  quan  trong  pháp  xứ  và  níp-bàn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  bất  kiến 
(anidassanã  dhammã). 

909. 

-  Chư  pháp  đối  chiếu  trong  khỉ  có  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  xúc  xứ.  Những  chon  tuớng  này  gọi 
là  chu  pháp  đối  chiếu  (sappatighã  dhammã). 

-  Chư  pháp  không  đối  chiếu  trong  khỉ  có  ra  sao?  Bất  thiện,  tâm  thiện  và  tâm  dị  thục  quả 
trong  4  cõi,  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  không  thấy  không  đối  chiếu  mà  liên  quan  trong 
pháp  xứ  và  níp-bàn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  không  đối  chiếu  (appatighã 
dhammã). 

910. 

-  Chư  pháp  sắc  trong  khi  có  ra  sao?  sắc  tứ  đại  sung  và  sắc  y  sinh  nuơng  sắc  tứ  đại  sung. 
Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  sắc  (rũpino  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  sắc  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện,  tâm  thiện  và  tâm  dị  thục  quả  trong 

4  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  và  níp-bàn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  phi 
sắc  (arũpino  dhammã). 


911. 


204 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  hiệp  thế  trong  khi  có  ra  sao?  Bất  thiện,  thiện  và  dị  thục  quả  trong  3  cõi,  vô 
ký  tố  trong  3  cõi  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hiệp  thế 
(. ĩokiyã  dhammã). 

-  Chư  pháp  siêu  thế  trong  khỉ  có  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  siêu  thế  (lokuttarã  dhammã). 

912. 

Tất  cả  pháp  cũng  thuộc  về  pháp  cũng  có  tâm  biết,  cũng  thuộc  về  pháp  có  tâm  không 
biết. 


3)  Phần  chùm  lậu  ( ogha  gocchaka ). 

913. 

-  Chư  pháp  lậu  trong  khỉ  có  ra  sao  ?  Tứ  lậu  là:  Dục  lậu,  hữu  lậu,  tà  kiến  lậu,  vô  minh  lậu. 
Dục  lậu  đồng  sanh  với  8  tâm  tham  hiện  hành. 

Hữu  lậu  đồng  sanh  với  4  tâm  tham  hiện  hành  bất  tưong  ưng  tà  kiến. 

Tà  kiến  lậu  đồng  sanh  với  4  tâm  tham  tưong  ưng  tà  kiến  hiện  hành. 

Vô  minh  lậu  phát  sanh  trong  tất  cả  tâm  bất  thiện. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  lậu  (ãsavã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  lậu  trong  khi  có  ra  sao?  Trừ  ra  pháp  lậu  còn  bất  thiện  ngoài  ra,  thiện  và 
dị  thục  quả  trong  4  cõi,  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  phi  lậu  (no  ãsavã  dhammã). 

914. 

-  Chư  pháp  cảnh  lậu  trong  khi  có  ra  sao?  Bất  thiện,  thiện,  dị  thục  quả  và  vô  ký  tố  trong 
3  cõi,  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  lậu. 

-  Chư  pháp  phi  cảnh  lậu  trong  khi  có  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  cảnh  lậu. 

915. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  lậu  ra  sao  ?  Trừ  ra  sở  hữu  si  đồng  sanh  với  2  tâm  sân,  si  đồng  sanh 
với  hoài  nghi,  và  si  đồng  sanh  với  phóng  dật.  Còn  những  pháp  bất  thiện  hiện  hành  mà 
ngoài  ra  đó  gọi  là  chư  pháp  tưong  ưng  lậu. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  lậu  trong  khỉ  có  ra  sao?  Si  đồng  sanh  với  2  tâm  sân,  si  đồng 
sanh  với  hoài  nghi,  si  đồng  sanh  với  phóng  dật,  thiện,  dị  thục  quả  và  vô  ký  tố  trong  3 
cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  bất  tưong  ưng  lậu. 

916. 

-  Chư  pháp  lậu  và  cảnh  lậu  ra  sao?  Tức  là  pháp  lậu.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  lậu  và  cảnh  lậu. 

-  Chư  pháp  cảnh  lậu  mà  phi  lậu  ra  sao? 

Bất  thiện  ngoài  ra  lậu,  vô  ký  tố,  thiện  và  dị  thục  quả  trong  3  cõi,  tất  cả  sắc  pháp.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  lậu  mà  phi  lậu. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


205 


Pháp  không  thành  cảnh  của  lậu  sẽ  nói  là  pháp  lậu  và  cảnh  lậu  không  đặng  và  nói  là  pháp 
cảnh  lậu  mà  phi  lậu  cũng  không  đặng. 

917. 

-  Chư  pháp  lậu  và  tương  ưng  lậu  ra  sao?  Những  pháp  lậu  nào  đồng  sanh  chung  với  2 
hoặc  3  tâm  hiện  hành.  Những  chon  tuóng  này  gọi  là  chu  pháp  lậu  và  tuông  ung  lậu 
(ãsavã  ceva  ãsavasampayuttã  ca). 

-  Chư  pháp  tương  ưng  lậu  mà  phỉ  lậu  ra  sao?  Bất  thiện  ngoài  ra  lậu.  Những  chon  tuớng 
này  gọi  là  chu  pháp  tuong  ung  lậu  mà  phi  lậu. 

“Pháp  bất  tuong  ung  lậu”  sẽ  nói  là  pháp  lậu  tuong  ung  lậu  không  đặng  và  nói  là  pháp 
tuong  ung  lậu  mà  phi  lậu  cũng  không  đặng. 

918. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  lậu  mà  cảnh  lậu  ra  sao  ?  Si  đồng  sanh  với  2  tâm  sân,  si  đồng  sanh 
với  hoài  nghi,  si  đồng  sanh  với  phóng  dật;  vô  ký  tố,  thiện  trong  3  cõi  và  sắc  pháp.  Những 
chon  tuóng  này  gọi  là  chu  pháp  tuong  ung  lậu  mà  cảnh  lậu. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  lậu  và  phi  cảnh  lậu  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn. 
Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  bất  tuong  ung  lậu  và  phi  cảnh  lậu. 

“Pháp  tuong  ung  lậu”  sẽ  nói  là  pháp  bất  tuong  ung  lậu  mà  cảnh  lậu  không  đặng  và  nói 
pháp  bất  tuong  ung  lậu  và  phi  cảnh  lậu  cũng  không  đặng. 


4)  Phần  chùm  triền  (samyojanagocchaka). 

919. 

-  Chư  pháp  triền  trong  khi  có  ra  sao?  Thập  triền  tức  là  dục  ái  triền,  phẫn  nhuế  triền,  ngã 
mạn  triền,  tà  kiến  triền,  hoài  nghi  triền,  giói  cấm  thủ  triền,  hữu  ái  triền,  tật  đố  triền,  lận 
sắt  triền  và  vô  minh  triền: 

Dục  ái  triền  đồng  sanh  với  8  tâm  tham  hiện  hành. 

Phẫn  nhuế  triền  đồng  sanh  với  2  tâm  uu  thọ  hiện  hành. 

Ngã  mạn  triền  đồng  sanh  với  4  tâm  tham  bất  tuong  ung  tà  kiến  hiện  hành. 

Tà  kiến  triền  đồng  sanh  với  4  tâm  tham  tuong  ung  tà  kiến  hiện  hành. 

Hoài  nghi  triền  đồng  sanh  với  tâm  si  hoài  nghi  hiện  hành. 

Giới  cấm  thủ  triền  đồng  sanh  với  4  tâm  tham  tuong  ung  tà  kiến  hiện  hành. 

Hữu  ái  triền  đồng  sanh  với  4  tâm  tham  bất  tuong  ung  tà  kiến  hiện  hành. 

Tật  đố  triền  và  lận  sắt  triền  đồng  sanh  với  2  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  uu  thọ. 

Vô  minh  triền  đồng  sanh  với  tất  cả  tâm  bất  thiện. 

Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  triền. 

-  Chư  pháp  phi  triền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Bất  thiện  ngoài  ra  tất  cả  triền,  thiện  và  dị  thục 
quả  trong  4  cõi,  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là 
chu  pháp  phi  triền. 

920. 

-  Chư  pháp  cảnh  triền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Bất  thiện,  thiện,  dị  thục  quả  và  vô  ký  tố  trong 
3  cõi,  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  cảnh  triền  (sannojaniyã). 


206 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  phi  cảnh  triền  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những  chon  tuớng 
này  gọi  là  chu  pháp  phi  cảnh  triền. 

921. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  triền  ra  sao?  Trừ  sở  hữu  si  đồng  sanh  với  tâm  si  phóng  dật,  còn 
bất  thiện  ngoài  ra  đó.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  tuong  ung  triền. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  triền  ra  sao?  Si  đồng  sanh  với  tâm  si  phóng  dật,  thiện,  dị  thục 
quả  trong  4  cõi,  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là 
chu  pháp  bất  tuong  ung  triền. 

922. 

-  Chư  pháp  triền  và  cảnh  triền  ra  sao?  Tức  là  tất  cả  pháp  triền.  Những  chon  tuớng  này 
gọi  là  chu  pháp  triền  và  cảnh  triền. 

-  Chư  pháp  cảnh  triền  và  phỉ  triền  ra  sao?  Pháp  bất  thiện  ngoài  ra  pháp  triền,  thiện,  dị 
thục  quả  và  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp 
cảnh  triền  và  phi  triền. 

“Pháp  phi  cảnh  triền”  nói  là  “Pháp  triền  và  cảnh  triền”  không  đặng  và  nói  là  “Pháp  cảnh 
triền  mà  phi  triền”  cũng  không  đặng. 

923. 

-  Chư  pháp  triền  và  tương  ưng  triền  ra  sao?  Những  pháp  triền  đồng  sanh  chung  với  2 
hoặc  3  tâm  hiện  hành.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  triền  tuong  ung  triền. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  triền  mà  phi  triền  ra  sao?  Bất  thiện  ngoài  ra  những  pháp  triền. 
Những  chon  tuóng  này  gọi  là  chu  pháp  tuong  ung  triền  mà  phi  triền. 

“Pháp  bất  tuong  ung  triền”  nói  là  “Pháp  triền  và  tuông  ung  triền”  không  đặng  và  nói  là 
“Pháp  tuông  ung  triền  mà  phi  triền”  cũng  không  đặng. 

924. 

-  Chư  pháp  ly  triền  và  cảnh  triền  ra  sao?  Si  đồng  sanh  với  tâm  si  phóng  dật,  thiện,  dị 
thục  quả  và  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu 
pháp  ly  triền  và  cảnh  triền. 

-  Chư  pháp  ly  triền  và  phi  cảnh  triền  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những 
chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  ly  triền  và  phi  cảnh  triền. 

“Pháp  tuong  ung  triền”  nói  là  “Pháp  ly  triền  mà  cảnh  triền”  không  đặng  và  nói  là  “Pháp 
ly  triền  và  phi  cảnh  triền”  cũng  không  đặng. 


5)  Phần  chùm  phược  ( gantha  gocchaka). 


Chư  pháp  phược  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tứ  phuợc  là  tham  ác  thân  phuợc,  sân  độc  thân 
phuợc,  giới  cấm  thủ  thân  phuợc,  ngã  kiến  thân  phuợc: 

Tham  ác  thân  phuợc  đồng  sanh  với  8  tâm  tham  hiện  hành. 

Sân  độc  thân  phuợc  đồng  sanh  với  2  tâm  hiện  hành  uru  thọ. 


925. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


207 


Giới  cấm  thủ  thân  phược  và  ngã  kiến  thân  phược  sanh  trong  4  tâm  hiện  hành  tương  ưng 
tà  kiến. 

Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phược  (gantha  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  phược  trong  khỉ  có  ra  sao?  Bất  thiện  ngoài  ra  những  pháp  phược,  thiện 
và  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  phi  phược. 

926. 

-  Chư  pháp  cảnh  phược  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thiện,  bất  thiện,  dị  thục  quả  và  vô  ký  tố 
trong  3  cõi,  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  phược. 

-  Chư  pháp  phỉ  cảnh  phược  trong  khỉ  có  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  cảnh  phược. 

927. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  phược  ra  sao?  4  tâm  hiện  hành  tương  ưng  với  tà  kiến,  4  tâm  hiện 
hành  đồng  sanh  với  tham  bất  tương  ưng  tà  kiến,  2  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  ưu  thọ,  trừ 
phẫn  nhuế  và  trừ  tham  trong  tâm  tham  bất  tương  ưng.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  tương  ưng  phược. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  phược  ra  sao  ?  Tham  đồng  sanh  với  4  tâm  tham  bất  tương  ưng 
tà  kiến,  phẫn  nhuế  đồng  sanh  với  2  tâm  ưu  thọ;  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  hoài  nghi; 
tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  phóng  dật;  thiện  và  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố 
trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  bất  tương  ưng 
phược. 

928. 

-  Chư  pháp  phược  và  cảnh  phược  ra  sao?  Tức  là  pháp  phược.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  phược  và  cảnh  phược. 

-  Chư  pháp  cảnh  phược  mà  phi phược  ra  sao  ?  Bất  thiện  ngoài  ra  pháp  phược;  tâm  thiện, 
dị  thục  quả  và  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  cảnh  phược  mà  phi  phược. 

“Pháp  phi  cảnh  phược”  gọi  là  “Pháp  phược  và  cảnh  phược”  không  đặng  và  gọi  là  “Pháp 
cảnh  phược  mà  phi  phược”  cũng  không  đặng. 

929. 

-  Chư  pháp  phược  hiệp  với  pháp  phược  ra  sao?  Tâm  hiện  hành  nào  mà  tà  kiến  và  tham 
đồng  sanh  chung  với  nhau.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phược  hiệp  với  pháp 
phược. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  phược  mà  phi  phược  ra  sao?  8  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với 
tham,  2  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  ưu  thọ  mà  trừ  ra  những  pháp  phược  trong  các  tâm 
hiện  hành  này  rồi.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tương  ưng  phược  mà  phi 
phược. 

“Pháp  bất  tương  ưng  phược”  sẽ  nói  là  “Pháp  phược  và  tương  ưng  phược”  không  đặng 
và  nói  là  “Pháp  tương  ưng  phược  mà  phi  phược”  cũng  không  đặng. 


208 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


930. 

-  Chư  pháp  ly  phược  mà  cảnh  phược  ra  sao  ?  Tham  đồng  sanh  với  4  tâm  tham  hiện  hành 
bất  tương  ưng  tà  kiến,  phẫn  nhuế  đồng  sanh  với  2  tâm  hiện  hành  ưu  thọ;  tâm  hiện  hành 
đồng  sanh  với  hoài  nghi,  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  phóng  dật;  tâm  thiện,  tâm  dị  thục 
quả  và  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  ly  phược  mà  cảnh  phược. 

-  Chư  pháp  ly  phược  và  phi  cảnh  phược  ra  sao  ?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  phược  và  phi  cảnh  phược. 

“Pháp  tương  ưng  với  pháp  phược”  không  thể  gọi  là  “Pháp  bất  tương  ưng  mà  cảnh 
phược”  và  không  thể  nói  là  “Pháp  bất  tương  ưng  phược  và  phi  cảnh  phược”. 

931. 

-  Chư  pháp  bộc  trong  khỉ  có  ra  sao?  ... 

-  Chư  pháp  phối  trong  khỉ  có  ra  sao  ?  ... 


6)  Phần  chùm  cái  ( mvaranagocchaka ). 

-  Chư  pháp  cái  trong  khi  có  ra  sao?  Lục  cái  là:  Dục  dục  cái,  sân  độc  cái,  hôn  trầm  thùy 
miên  cái,  trạo  hối  cái,  hoài  nghi  cái,  vô  minh  cái: 

Dục  dục  cái  phát  khởi  trong  8  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  tham. 

Sân  độc  cái  phát  khởi  trong  2  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  ưu  thọ. 

Hôn  trầm  thùy  miên  cái  sanh  trong  tất  cả  tâm  bất  thiện  hữu  trợ. 

Trạo  hối  cái  phát  sanh  trong  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  phóng  dật. 

Hối  hận  cái  phát  sanh  trong  2  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  ưu  thọ. 

Hoài  nghi  cái  phát  sanh  trong  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  hoài  nghi. 

Vô  minh  cái  phát  sanh  trong  tất  cả  tâm  bất  thiện. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cái  (nivaranadhammã). 

-  Chư  pháp  phỉ  cái  trong  khi  có  ra  sao?  Bất  thiện  ngoài  ra  những  pháp  cái;  tâm  thiện  và 
tâm  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  cái. 

932. 

-  Chư  pháp  cảnh  cái  trong  khi  có  ra  sao?  Thiện,  bất  thiện,  dị  thục  quả,  vô  ký  tố  trong  3 
cõi  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  cái. 

-  Chư  pháp  phi  cảnh  cái  trong  khỉ  có  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  cảnh  cái. 

933. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  cái  ra  sao?  12  tâm  bất  thiện  hiện  hành.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  tương  ưng  cái. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


209 


-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  cái  ra  sao  ?  Tâm  thiện,  dị  thục  quả  và  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc 
pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  bất  tương  ưng  cái  (nĩvarana 
vỉppayutã  dhammã). 

934. 

-  Chư  pháp  cái  và  cảnh  cái  ra  sao  ?  Tức  là  pháp  cái.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  cái  và  cảnh  cái. 

-  Chư  pháp  cảnh  cái  mà  phi  cái  ra  sao?  Bất  thiện  ngoài  ra  những  pháp  cái;  tâm  thiện,  dị 
thục  quả  và  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  cảnh  cái  mà  phi  cái. 

“Pháp  phi  cảnh  cái”  không  thể  gọi  “Pháp  cái  và  cảnh  cái”  và  cũng  không  thể  gọi  “Pháp 
cảnh  cái  mà  phi  cái”. 

935. 

-  Chư  pháp  cái  tương  ưng  cái  ra  sao?  Những  pháp  cái  nào  đồng  sanh  chung  trong  một 
cái  tâm  hiện  hành  2  hoặc  3  nhân.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cái  tương  ưng 
cái. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  cải  mà  phỉ  cái  ra  sao?  Bất  thiện  ngoài  ra  những  pháp  cái  đó. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tương  ưng  cái  mà  phi  cái. 

“Pháp  tương  ưng  cái”  không  thể  gọi  “Pháp  cái  và  tương  ưng  cái”  và  cũng  không  thể  gọi 
“Pháp  tương  ưng  cái  mà  phi  cái”. 

936. 

-  Chư  pháp  ly  cái  mà  cảnh  cái  ra  sao?  Tâm  thiện,  tâm  dị  thục  quả  và  tâm  vô  ký  tố  trong 
3  cõi,  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  cái  mà  cảnh  cái. 

-  Chư  pháp  ly  cái  mà  phi  cảnh  cải  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  cái  và  phi  cảnh  cái. 

“Pháp  tương  ưng  cái”  không  thể  nói  “Pháp  bất  tương  ưng  cái  mà  cảnh  cái”  và  cũng 
không  thể  nói  “Pháp  ly  cái  và  phi  cảnh  cái”. 


7)  Phần  chùm  khỉnh  thị  (paramasa  gocchaka ). 

937. 

-  Chư  pháp  khinh  thị  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tà  kiến  khinh  thị  phát  khởi  trong  4  tâm  hiện 
hành  tương  ưng  với  tà  kiến.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  khinh  thị. 

-  Chư  pháp  phỉ  khinh  thị  trong  khỉ  có  ra  sao?  Bất  thiện  ngoài  ra  khinh  thị;  tâm  thiện  và 
tâm  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  khinh  thị  (no  parãmãsã). 

938. 

-  Chư  pháp  cảnh  khinh  thị  là  chi?  Tâm  thiện,  bất  thiện,  dị  thục  quả  và  vô  ký  tố  trong  3 
cõi  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  khinh  thị 
(paramatthã  dhammã). 


210 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  phi  cảnh  khinh  thị  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những  chon 
tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  phi  cảnh  khinh  thị. 

939. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  khinh  thị  ra  sao?  4  tâm  hiện  hành  tuơng  ung  với  tà  kiến  mà  trừ 
ra  khinh  thị.  Những  chơn  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  tuơng  ung  khinh  thị. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  khinh  thị  là  chi?  4  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  tham  bất 
tuơng  ung  tà  kiến,  2  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  uru  thọ,  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với 
hoài  nghi,  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  phóng  dật;  tâm  thiện,  tâm  dị  thục  quả  trong  4 
cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tuóng  này  gọi  là  chu 
pháp  bất  tuơng  ung  khinh  thị. 

“Pháp  khinh  thị”  không  thể  nói  là  “Pháp  tuong  ung  khinh  thị”  và  cũng  không  thể  nói  là 
“Pháp  bất  tuong  ung  khinh  thị” 

940. 

-  Chư  pháp  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  là  chỉ?  Tức  là  pháp  khinh  thị.  Những  chon  tuớng 
này  gọi  là  chu  pháp  khinh  thị  cảnh  khinh  thị. 

-  Chư  pháp  cảnh  khinh  thị  mà  phi  khinh  thị  ra  sao?  Bất  thiện  ngoài  ra  khinh  thị;  tâm 
thiện,  dị  thục  quả  và  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là 
chu  pháp  cảnh  khinh  thị  mà  phi  khinh  thị. 

“Pháp  phi  cảnh  khinh  thị”  không  thể  gọi  là  “Pháp  khinh  thị  và  cảnh  khinh  thị”,  cũng 
không  thể  gọi  là  “Pháp  cảnh  khinh  thị  mà  phi  khinh  thị”. 

941. 

-  Chư  pháp  ly  khinh  thị  mà  cảnh  khinh  thị  ra  sao?  4  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  tham 
bất  tuong  ung  tà  kiến,  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  hoài  nghi,  tâm  hiện  hành  đồng  sanh 
với  phóng  dật;  tâm  thiện,  dị  thục  quả  và  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  tất  cả  sắc  pháp.  Những 
chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  ly  khinh  thị  mà  cảnh  khinh  thị. 

-  Chư  pháp  ly  khinh  thị  và  phi  cảnh  khinh  thị  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn. 
Những  chon  tuóng  này  gọi  là  chu  pháp  ly  khinh  thị  và  phi  cảnh  khinh  thị. 

“Pháp  khinh  thị  và  tuong  ung  khinh  thị”  không  thể  nói  “Pháp  ly  khinh  thị  mà  cảnh  khinh 
thị”  và  cũng  không  thể  gọi  là  “Pháp  ly  khinh  thị  và  phi  cảnh  khinh  thị”. 


8)  Phần  nhị  đề  đại  ( mahantaraduka ). 

942. 

-  Chư  pháp  hữu  tri  cảnh  ra  sao  ?  Bất  thiện,  thiện  và  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  vô  ký  tố  trong 
3  cõi.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu  pháp  hữu  tri  cảnh. 

-  Chư  pháp  vô  trí  cảnh  ra  sao  ?  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tuớng  này  gọi  là  chu 
pháp  vô  tri  cảnh  (anãrammanã  dhammã). 


943. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


211 


-  Chư  pháp  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Nhãn  thức,  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức,  thân  thức, 
ý  giới  và  ý  thức  giới.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tâm. 

-  Chư  pháp  phi  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  sắc  pháp  và  níp- 
bàn.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  tâm. 

944. 

-  Chư  pháp  sở  hữu  tăm  trong  khi  có  ra  sao?  Thọ  uấn,  tưởng  uấn  và  hành  uấn.  Những 
chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  sở  hữu  tâm. 

-  Chư  pháp  phi  sở  hữu  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  sở  hữu  tâm. 

945. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  tâm  ra  sao?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn.  Những  chơn  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  tương  ưng  tâm. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  tâm  ra  sao?  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chơn  tướng  này  gọi 
là  chư  pháp  bất  tương  ưng  tâm. 

Tâm  không  thể  nói  “tương  ưng  với  tâm”,  và  cũng  không  thể  nói  “bất  tương  ưng  với 
tâm”. 


946. 

-  Chư  pháp  hòa  với  tâm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thọ  uân,  tưởng  uân  và  hành  uân.  Những 
chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hòa  với  tâm  (cittasamsatthã  dhammã). 

-  Chư  pháp  không  hòa  với  tâm  trong  khi  có  ra  sao?  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không  hòa  với  tâm. 

“Tâm”  không  thể  nói  “hòa  với  tâm”  và  cũng  không  thể  nói  “Không  hòa  với  tâm”. 

947. 

-  Chư  pháp  cỏ  tâm  làm  sở  sanh  ra  sao?  Thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn,  thân  biếu  tri,  khấu 
biểu  tri  hoặc  những  sắc  pháp  nào  khác  sanh  với  tâm,  có  tâm  làm  nhân,  có  tâm  làm  sở 
sanh  tức  là  sắc  xứ,  thinh  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc,  xứ,  hư  không  chất,  thủy  chất,  sắc  nhẹ, 
sắc  mềm,  sắc  vừa  làm  việc11  sắc  sanh,  sắc  thừa  kế  (santarirũpa)  và  đoàn  thực.  Những 
chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  có  tâm  làm  sở  sanh. 

-  Chư  pháp  không  có  tâm  làm  nhân  sanh  ra  sao?  Níp-bàn,  tâm  và  những  sắc  pháp  ngoài 
ra  câu  trên.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không  có  tâm  làm  nhân  sanh. 

948. 

-  Chư  pháp  đòng  sanh  tồn  với  tâm  ra  sao  ?  Thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn,  thân  biếu  tri 
và  khẩu  biểu  tri.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  đồng  sanh  tồn  với  tâm 
(cittasahabhuno  dhammã). 

-  Chư  pháp  không  đòng  sanh  tồn  với  tâm  ra  sao  ?  Níp-bàn,  tâm  và  những  sắc  pháp  ngoài 
ra  câu  trên.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không  pháp  đồng  sanh  tồn  với  tâm. 


11  sắc  vừa  làm  việc  còn  gọi  là  sắc  thích  sự. 


212 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


949. 

-  Chư  pháp  tùng  tâm  thông  lưu  ra  sao?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thân  biểu  tri  và 
khẩu  biểu  tri.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tùng  tâm  thông  lưu 
(cỉttãnuparỉvattỉno  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  tùng  tâm  thông  lưu  ra  sao?  Níp-bàn,  tâm  và  những  sắc  pháp  ngoài  ra  kể 
trên.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  tùng  tâm  thông  lưu. 

950. 

-  Chư  pháp  hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thọ  uấn,  tưởng  uấn, 
hành  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh 
( cittasamsatthasamutthãnã  dhammã). 

-  Chư  pháp  không  hòa  với  tâm  và  không  có  tâm  làm  sở  sanh  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tâm, 
sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không  hòa  với  tâm  và 
không  có  tâm  làm  sở  sanh. 

951. 

-  Chư  pháp  hòa,  sanh  tồn  và  nương  tâm  làm  sở  sanh  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thọ  uẩn, 
tưởng  uẩn  và  hành  uẩn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hòa,  sanh  tồn  và  nương 
tâm  làm  sở  sanh  (cittasamsatthasamutthãnã  sahabhuno  dhammã). 

-  Chư  pháp  không  hòa,  không  sanh  tồn  và  khỏi  nương  tâm  làm  sở  sanh  trong  khi  có  ra 
sao?  Tâm,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không  hòa, 
không  sanh  tồn  và  khỏi  nương  tâm  làm  sở  sanh. 

952. 

-  Chư  pháp  có  tâm  làm  sở  sanh,  thông  lưu  và  hòa  với  tâm  trong  khi  có  ra  sao  ?  Thọ  uấn, 
tưởng  uẩn  và  hành  uẩn.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  có  tâm  làm  sở  sanh, 
thông  lưu  và  hòa  với  tâm  (cittasamsatthasamutthãnã  uparỉvattỉno  dhammã). 

-  Chư  pháp  không  có  tâm  làm  sở  sanh,  không  hòa,  không  tùng  thông  lưu  với  tâm  ra 
sao?  Tâm,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  không  có  tâm 
làm  sở  sanh,  không  hòa,  không  tùng  thông  lưu  với  tâm. 

953. 

-  Chư  pháp  nội  là  chỉ?  Nhãn  xứ...  ý  xứ.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  nội 
(ajjhattỉkã  dhammã). 

-  Chư  pháp  ngoại  là  chi?  sắc  xứ. . .  pháp  xứ.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ngoại 
(bãhirã  dhammã). 

954. 

-  Chư  pháp  thủ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  đoàn  thực.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  thủ  (upãdã  dhammã '). 

-  Chư  pháp  phi  thủ  trong  khi  có  ra  sao?  Bất  thiện,  tâm  thiện  và  tâm  dị  thục  quả  trong  4 
cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  tứ  đại  sung  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  phi  thủ  (no  upãdã  dhammã). 


955. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


213 


-  Chư  pháp  do  thủ  là  chi?  Tâm  dị  thục  quả  trong  3  cõi  và  sắc  nghiệp.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  do  thủ  (upãdinnã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  do  thủ  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện,  thiện  và  vô  ký  tố  trong  3  cõi, 
sắc  phi  nghiệp  tạo,  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  phi  do  thủ. 


9)  Phần  chùm  thủ  ( upadinna  gocchaka ). 

956. 

-  Chư  pháp  thủ  ra  sao?  Tứ  thủ  là:  Dục  thủ,  tà  kiến  thủ,  giới  cấm  thủ  và  ngã  chấp  thủ: 
Dục  thủ  phát  khởi  trong  8  tâm  đồng  sanh  với  tham. 

Tà  kiến  thủ,  giới  cấm  thủ  và  ngã  chấp  thủ  phát  khởi  trong  4  tâm  hiện  hành  tưong  ưng 
với  tà  kiến.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  thủ. 

-  Chư  pháp  phi  thủ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Những  pháp  bất  thiện  ngoài  ra,  thiện  và  dị  thục 
quả  trong  4  cõi,  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  phi  thủ. 

957. 

-  Chư  pháp  cảnh  thủ  ra  sao?  Bất  thiện,  thiện,  dị  thục  quả  và  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  tất  cả 
sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  thủ. 

-  Chư  pháp  phi  cảnh  thủ  trong  khỉ  có  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  cảnh  thủ  (anupãdãnỉyã  dhammã). 

958. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  thủ  là  chỉ?  4  thứ  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  tham  tưong  ưng  tà 
kiến,  4  thứ  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  tham  bất  tưong  ưng  tà  kiến  trừ  4  tâm  tham  trong 
bất  tưong  ưng  tà  kiến.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tưong  ưng  thủ. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  thủ  ra  sao?  Sở  hữu  tham  trong  4  tâm  tham  bất  tưong  ưng,  2 
tâm  hiện  hành  đồng  sanh  ưu  thọ,  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  hoài  nghi,  tâm  hiện  hành 
đồng  sanh  phóng  dật,  tâm  thiện,  tâm  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi, 
sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  bất  tưong  ưng  thủ. 

959. 

-  Chư  pháp  thủ  và  cảnh  thủ  ra  sao?  Tức  là  pháp  thủ.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  thủ  và  cảnh  thủ. 

-  Chư  pháp  cảnh  thủ  mà  phi  thủ  ra  sao?  Bất  thiện  ngoài  ra  pháp  thủ;  tâm  thiện,  tâm  dị 
thục  quả  và  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  cảnh  thủ  mà  phi  thủ. 

“Pháp  phi  cảnh  thủ”  không  thể  gọi  là  “Pháp  thủ  và  cảnh  thủ”,  cũng  không  thể  gọi  là 
“Pháp  cảnh  thủ  mà  phi  thủ”. 


960. 


214 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  thủ  và  tương  ưng  thủ  ra  sao?  Tà  kiến  và  tham  dù  sanh  chung  với  tâm  hiện 
hành  nào.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  thủ  và  tương  ưng  thủ. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  thủ  mà  phi  thủ  ra  sao?  8  thứ  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  tham 
mà  trừ  tất  cả  thủ  sanh  trong  những  tâm  hiện  hành  ấy.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  tương  ưng  thủ  mà  phi  thủ. 

“Pháp  bất  tương  ưng  thủ”  không  thể  nói  là  “Pháp  thủ  và  tương  ưng  thủ”,  cũng  không 
thể  nói  là  “Pháp  tương  ưng  thủ  mà  phi  thủ”. 

961. 

-  Chư  pháp  ly  thủ  mà  cảnh  thủ  ra  sao?  (Sở  hữu)  tham  phát  sanh  trong  4  thứ  tâm  hiện 
hành  đồng  sanh  với  tham  bất  tương  ưng  tà  kiến,  2  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  ưu  thọ, 
tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  hoài  nghi,  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  phóng  dật;  tâm 
thiện,  tâm  dị  thục  quả  và  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chơn  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  ly  thủ  mà  cảnh  thủ. 

-  Chư  pháp  ly  thủ  và  phi  cảnh  thủ  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  thủ  và  phi  cảnh  thủ. 

“Pháp  tương  ưng  thủ”  không  thể  gọi  “Pháp  bất  tương  ưng  thủ  mà  cảnh  thủ”  và  cũng 
không  thể  gọi  là  “Pháp  bất  tương  ưng  thủ  và  phi  cảnh  thủ”. 


10)  Phần  chùm  phiền  não  Ợíilesagocchaka). 

962. 

-  Chư  pháp  phiền  não  là  chi?  Thập  phiền  não  là:  Tham,  sân,  si,  ngã  mạn,  tà  kiến,  hoài 
nghi,  hôn  trầm,  phóng  dật,  vô  tàm,  vô  úy: 

Tham  đồng  sanh  với  8  tâm  tham. 

Sân  đồng  sanh  với  2  tâm  ưu  thọ. 

Si  đồng  sanh  với  tất  cả  tâm  bất  thiện. 

Ngã  mạn  sanh  trong  4  tâm  tham  bất  tương  ưng. 

Tà  kiến  sanh  trong  4  tâm  tham  tương  ưng  tà  kiến. 

Hoài  nghi  sanh  trong  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  hoài  nghi. 

Hôn  trầm  sanh  trong  tâm  bất  thiện  hữu  trợ. 

Phóng  dật,  vô  tàm  và  vô  úy  sinh  trong  tất  cả  tâm  bất  thiện. 

Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phiền  não. 

-  Chư  pháp  phi  phiền  não  trong  khi  có  ra  sao?  Bất  thiện  ngoài  ra  những  phiền  não  đó, 
tâm  thiện,  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  phiền  não. 

963. 

-  Chư  pháp  cảnh  phiền  não  là  chi?  Bất  thiện,  thiện,  dị  thục  quả  và  vô  ký  tố  trong  3  cõi 
và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  phiền  não. 

-  Chư  pháp  phi  cảnh  phiền  não  trong  khi  có  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  cảnh  phiền  não. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


215 


964. 

-  Chư  pháp  phiền  toái  trong  khỉ  có  ra  sao?  12  tâm  bất  thiện  hiện  hành.  Những  chơn  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  phiền  toái  (sankilitthã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phỉ  phiền  toái  trong  khỉ  có  ra  sao?  Thiện,  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  YÔ  ký  tố 
trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  phiền  toái 
(asankilitthã  dhammã). 

965. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  phiền  não  là  chỉ?  12  tâm  bất  thiện  hiện  hành.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  tưong  ưng  phiền  não. 

-  Chư  pháp  bất  tương  ưng  phiền  não  là  chỉ?  Tâm  thiện,  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  vô  ký  tố 
trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  bất  tưong  ưng 
phiền  não. 

966. 

-  Chư  pháp  phiền  não  và  cảnh  phiền  não  ra  sao?  Tức  là  pháp  phiền  não.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phiền  não  và  cảnh  phiền  não. 

-  Chư  pháp  cảnh  phiền  não  mà  phi  phiền  não  ra  sao?  Bất  thiện  ngoài  ra  tất  cả  phiền  não 
đó;  tâm  thiện,  tâm  dị  thục  quả,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  cảnh  phiền  não  mà  phi  phiền  não. 

“Pháp  phi  cảnh  phiền  não”  không  thể  nói  là  “Pháp  phiền  não  và  cảnh  phiền  não”,  cũng 
không  đặng  nói  là  “Pháp  cảnh  phiền  não  mà  phi  phiền  não”. 

967. 

-  Chư  pháp  phiền  não  và  phiền  toái  là  chi?  Tức  là  pháp  phiền  não.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  phiền  não  và  phiền  toái  (kỉlesa  ceva  dhammã  sahkilitthã  ca). 

-  Chư  pháp  phiền  toái  mà  phi  phiền  não  là  chỉ?  Pháp  bất  thiện  ngoài  ra  những  phiền  não. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phiền  toái  mà  phi  phiền  não. 

“Pháp  phiền  toái”  nói  là  “Pháp  phiền  não  và  phiền  toái”  không  đặng  và  nói  là  “Pháp 
phiền  toái  mà  phi  phiền  não”  cũng  không  đặng. 

968. 

-  Chư  pháp  phiền  não  và  tương  ưng  phiền  não  ra  sao?  Phiền  não  có  2  hoặc  3  thứ,  dù 
sanh  chung  với  tâm  hiện  hành  nào.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phiền  não  và 
tưong  ưng  phiền  não. 

-  Chư  pháp  tương  ưng  phiền  não  mà  phi  phiền  não  ra  sao?  Bất  thiện  trừ  ra  phiền  não. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  tưong  ưng  phiền  não  mà  phi  phiền  não. 

“Pháp  bất  tưong  ưng  phiền  não”  nếu  gọi  là  “Pháp  phiền  não  và  tưong  ưng  phiền  não” 
không  đặng  và  gọi  là  “Pháp  tưong  ưng  phiền  não  mà  phi  phiền  não”  cũng  không  đặng. 


969. 


216 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  ly  phiền  não  mà  cảnh  phiền  não  ra  sao?  Tâm  thiện,  dị  thục  quả  và  vô  ký  tố 
trong  3  cõi  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  phiền  não  mà 
cảnh  phiền  não. 

-  Chư  pháp  ly  phiền  não  và  phỉ  cảnh  phiền  não  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  níp-bàn. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ly  phiền  não  và  phi  cảnh  phiền  não. 

“Pháp  tưong  ưng  phiền  não”  không  thể  gọi  “Pháp  bất  tưong  ưng  phiền  não  mà  cảnh 
phiền  não”  và  cũng  không  thể  gọi  là  “Pháp  bất  tưong  ưng  phiền  não  và  phi  cảnh  phiền 
não”. 


11)  Phần  yêu  bối  ipitthi  duka). 

970. 

-  Chư  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ  là  chỉ? 

4  thứ  tâm  hiện  hành  tưong  ưng  tà  kiến,  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  hoài  nghi.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

4  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  tham  bất  tương  ưng  tà  kiến,  2  tâm  hiện  hành  đồng  sanh 
với  ưu  thọ.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  không  tuyệt 
trừ  cũng  có. 

-  Chư  pháp  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ  ra  sao?  Tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  phóng  dật,  tâm 
thiện  và  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

971. 

-  Chư  pháp  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  ra  sao? 

Tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  phóng  dật.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ba  đạo 
cao  tuyệt  trừ. 

4  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  tham  bất  tương  ưng  tà  kiến,  2  tâm  hiện  hành  đồng  sanh 
với  ưu  thọ.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có,  không 
tuyệt  trừ  cũng  có. 

-  Chư  pháp  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  ra  sao?  4  thứ  tâm  hiện  hành  tương  ưng  tà  kiến,  tâm 
hiện  hành  đồng  sanh  với  hoài  nghi,  tâm  thiện  và  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố 
trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ. 


Chư  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  ra  sao? 

4  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  tà  kiến,  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  hoài  nghi  (trừ  si 
sanh  trong  những  tâm  này).  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo 
tuyệt  trừ. 


972. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cào  Bàn) 


217 


4  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  tham  bất  tương  ưng  tà  kiến,  2  tâm  hiện  hành  đồng  sanh 
với  ưu  thọ.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có, 
chư  pháp  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có. 

-  Chư  pháp  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  ra  sao?  (Sở  hữu)  Si  đồng  sanh  với  hoài  nghi, 
tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  phóng  dật,  tâm  thiện,  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố 
trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  hữu  nhân 
sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

973. 

-  Chư  pháp  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  ra  sao? 

Tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  phóng  dật  (trừ  si  sanh  trong  những  tâm  này).  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

4  thứ  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  tham  bất  tương  ưng  tà  kiến,  2  tâm  hiện  hành  đồng 
sanh  với  ưu  thọ.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ 
cũng  có,  chư  pháp  phi  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

-  Chư  pháp  phi  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  ra  sao?  4  thứ  tâm  hiện  hành  tương  ưng 
tà  kiến,  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  hoài  nghi,  (sở  hữu)  si  đồng  sanh  với  tâm  si  phóng 
dật,  tâm  thiện  và  tâm  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp- 
bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

974. 

-  Chư  pháp  hữu  tầm  ra  sao?  Tâm  bất  thiện,  tâm  thiện  Dục  giới,  1 1  thứ  tâm  dị  thục  quả 
thiện  Dục  giới,  2  thứ  tâm  quả  bất  thiện,  1 1  thứ  tâm  tố,  tâm  thiện  và  dị  thục  quả  sơ  thiền 
siêu  thế  (trừ  tầm  sanh  trong  những  tâm  này).  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
hữu  tầm. 

-  Chư  pháp  vô  tầm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Ngũ  song  thức,  nhị  thiền  hoặc  tam  thiền  sắc  giới: 
Thiện,  dị  thục  quả  và  tố  (kiriyã),  4  bực  vô  sắc:  Thiện,  dị  thục  quả  và  tố,  nhị  thiền  hoặc 
tam  thiền  siêu  thế:  Thiện  và  dị  thục  quả,  tầm,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  vô  tầm  (avitakka  dhammã). 

975. 

-  Chư  pháp  hữu  tứ  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện,  thiện  Dục  giới,  1 1  thứ  tâm  dị  thục 
quả  thiện  Dục  giới,  2  thứ  tâm  quả  bất  thiện,  1 1  thứ  tâm  tố;  sơ  thiền  hoặc  nhị  thiền  sắc 
giới  thiện,  dị  thục  quả  và  tố;  sơ  thiền  hoặc  nhị  thiền  siêu  thế  thiện  và  dị  thục  quả  (trừ  tứ 
sanh  trong  những  tâm  này).  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  tứ  (savicãrã 
dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  tứ  trong  khi  có  ra  sao?  Ngũ  song  thức,  tam  thiền  hoặc  tứ  thiền  sắc  giới: 
Thiện,  dị  thục  quả  và  tố;  thiền  Vô  sắc  giới  thiện,  dị  thục  quả  và  tố,  tam  thiền  hoặc  tứ 
thiền  siêu  thế  thiện,  dị  thục  quả;  tứ;  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là 
chư  pháp  vô  tứ  (avicãrã  dhammã). 

976. 

-  Chư  pháp  hữu  hỷ  là  chi?  Tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  hỷ  thọ,  4  thứ  tâm  bất  thiện,  4 
thứ  tâm  thiện  Dục  giới,  5  thứ  tâm  dị  thục  quả  thiện  Dục  giới,  5  thứ  tâm  tố  Dục  giới,  nhị 
thiền  hoặc  tam  thiền  sắc  giới  thiện,  dị  thục  quả  và  tố;  nhị  thiền  hoặc  tam  thiền  siêu  thế 


218 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


thiện,  dị  thục  quả  (trừ  pháp  hỷ  sanh  trong  những  tâm  này).  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  chư  pháp  hữu  hỷ  (sarana  dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  hỷ  là  chi?  Tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  xả  thọ:  4  thứ  tâm  thiện  Dục  giới, 
8  thứ  tâm  bất  thiện,  1 1  tâm  dị  thục  quả  thiện  Dục  giới,  7  tâm  dị  thục  quả  bất  thiện,  6  tâm 
tố  Dục  giới,  tam  thiền  hoặc  tứ  thiền  sắc  giới  thiện,  dị  thục  quả  và  tố;  4  bậc  Vô  sắc: 
Thiện,  dị  thục  quả  và  tâm  tố;  tam  thiền  hoặc  tứ  thiền  siêu  thế:  Thiện  và  dị  thục  quả;  pháp 
hỷ;  sắc  pháp  và  Níp  Bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  vô  hỷ. 

977. 

-  Chư  pháp  đòng  sanh  với  pháp  hỷ  ra  sao  ?  Tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  hỷ  thọ  là:  4  thứ 
tâm  bất  thiện,  4  tâm  thiện  Dục  giới,  5  tâm  tố,  5  tâm  dị  thục  quả  thiện  Dục  giới;  nhị  thiền 
hoặc  tam  thiền  sắc  giới  thiện,  dị  thục  quả  và  tố;  nhị  thiền  hoặc  tam  thiền  siêu  thế  thiện, 
và  dị  thục  quả  (trừ  hỷ  sanh  trong  những  tâm  hiện  hành  này).  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  chư  pháp  đồng  sanh  pháp  hỷ  (pĩtisahagatã  dhammã '). 

-  Chư  pháp  phi  đồng  sanh  với  pháp  hỷ  ra  sao?  4  thứ  tâm  thiện  Dục  giới  hiện  hành  đồng 
sanh  với  xả  thọ,  8  thứ  tâm  bất  thiện,  1 1  thứ  tâm  dị  thục  quả  thiện  Dục  giới,  7  thứ  tâm  dị 
thục  quả  bất  thiện,  6  thứ  tâm  tố;  tam  thiền  hoặc  tứ  thiền  sắc  giới  sắp  lên:  Thiện,  dị  thục 
quả  và  tố;  4  bực  Vô  sắc:  Thiện,  dị  thục  quả  và  tố;  tam  thiền  hoặc  tứ  thiền  siêu  thế:  Thiện, 
dị  thục  quả,  (pháp)  hỷ,  sắc  pháp  và  Níp  Bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
không  đồng  sanh  với  pháp  hỷ. 

978. 

-  Chư  pháp  đồng  sanh  với  lạc  thọ  ra  sao?  Tâm  hiện  hành  đồng  sanh  vói  hỷ  thọ,  4  thứ 
tâm  thiện,  4  thứ  tâm  bất  thiện,  6  tâm  dị  thục  quả  thiện  Dục  giới,  5  tâm  tố  Dục  giới,  tam 
thiền  hoặc  tứ  thiền  sắc  giới:  Thiện,  dị  thục  quả  và  tố,  tam  thiền  hoặc  tứ  thiền  siêu  thế: 
Thiện  và  dị  thục  quả  (trừ  lạc  thọ  sanh  trong  những  tâm  này).  Những  chon  tướng  này  gọi 
là  chư  pháp  đồng  sanh  với  lạc  thọ. 

-  Chư  pháp  phi  đồng  sanh  với  lạc  thọ  ra  sao  ?  Tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  xả  thọ:  4  thứ 
tâm  thiện  Dục  giới,  8  thứ  tâm  bất  thiện,  10  tâm  dị  thục  quả  thiện  Dục  giới,  7  tâm  dị  thục 
quả  bất  thiện,  6  tâm  tố,  tứ  thiền  sắc  giới  thiện,  dị  thục  quả  và  tố,  4  bực  Vô  sắc:  Thiện, 
dị  thục  quả  và  tố;  tứ  thiền  siêu  thế:  Thiện  và  dị  thục  quả;  lạc  thọ;  sắc  pháp  và  Níp  Bàn. 
Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  đồng  sanh  với  lạc  thọ. 

979. 

-  Chư  pháp  đồng  sanh  với  xả  thọ  ra  sao?  Tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  xả  thọ:  4  tâm 
thiện  Dục  giới,  6  tâm  bất  thiện,  10  tâm  dị  thục  quả  thiện  Dục  giới,  6  tâm  dị  thục  quả  bất 
thiện,  6  tâm  tố;  tứ  thiền  sắc  giới:  Thiện,  dị  thục  quả  và  tố;  4  bực  Vô  sắc:  Thiện,  dị  thục 
quả  và  tố;  tứ  thiền  siêu  thế:  Thiện  và  dị  thục  quả  (trừ  xả  thọ  sanh  trong  những  tâm  hiện 
hành  này).  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  đồng  sanh  với  xả  thọ. 

-  Chư  pháp  không  đòng  sanh  với  xả  thọ  ra  sao  ?  Tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  hỷ  thọ:  4 
tâm  thiện  Dục  giới,  6  tâm  bất  thiện,  6  tâm  dị  thục  quả  thiện  Dục  giói,  1  tâm  dị  thục  quả 
bất  thiện,  5  tâm  tố;  tam  thiền  hoặc  tứ  thiền  sắc  giới:  Thiện,  dị  thục  quả  và  tố;  tam  thiền 
hoặc  tứ  thiền  siêu  thế  thiện,  dị  thục  quả;  xả  thọ;  sắc  pháp  và  Níp  Bàn.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  không  đồng  sanh  với  xả  thọ. 


980. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgim)  —  (Cảo  Bản) 


219 


-  Chư  pháp  Dục  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Thiện  Dục  giới,  bất  thiện,  tâm  dị  thục  quả  Dục 
giới,  tâm  vô  ký  tố  Dục  giới  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp 
Dục  giới. 

-  Chư  pháp  phi  Dục  giới  trong  khi  có  ra  sao?  sắc  giới,  Vô  sắc  giới  và  siêu  thế.  Những 
chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  Dục  giới. 

981. 

-  Chư  pháp  Sắc  giới  trong  khi  có  ra  sao?  4  hoặc  5  bậc  thiền:  Thiện,  dị  thục  quả  và  tố 
thành  ra  sắc  giới.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  sắc  giới. 

-  Chư  pháp  phi  sắc  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Dục  giới,  sắc  giới  và  siêu  thế.  Những  chơn 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  sắc  giới  (na  rũpãvacarã  dhammã) 

982. 

-  Chư  pháp  Vô  sắc  giới  trong  khi  có  ra  sao  ?  4  bậc  Vô  sắc:  Thiện,  dị  thục  quả  và  tố.  Những 
chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  Vô  sắc  giới  (arũpãvacarã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  Vô  sắc  giới  trong  khi  có  ra  sao?  Dục  giới,  sắc  giới  và  siêu  thế.  Những 
chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  Vô  sắc  giới. 

983. 

-  Chư  pháp  liên  quan  luân  hồi  ra  sao?  Thiện,  bất  thiện,  dị  thục  quả  và  vô  ký  tố  (kỉrỉyã) 
trong  3  cõi  và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  liên  quan  luân  hồi 
(pariỵãpannã  dhammã). 

-  Chư  pháp  bất  liên  quan  luân  hồi  ra  sao?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  Níp  Bàn.  Những  chon 
tướng  này  gọi  là  chư  pháp  bất  liên  quan  luân  hồi  (apariỵãpannã  dhammã). 

984. 

-  Chư  pháp  nhân  xuất  luân  hồi  là  chi?  4  đạo  siêu  thế.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư 
pháp  nhân  xuất  luân  hồi  (nỉyyãnỉkã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  nhân  xuất  luân  hồi  là  chi?  Thiện,  bất  thiện,  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  dị  thục 
quả  trong  4  cõi,  sắc  pháp  và  Níp  Bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  nhân 
xuất  luân  hồi  (anỉyyãnikã  dhammã). 

985. 

-  Chư  pháp  (cho  quả)  nhất  định  ra  sao? 

4  thứ  tâm  hiện  hành  tương  ưng  tà  kiến,  2  thứ  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  ưu  thọ.  Những 
chơn  tướng  này  thành  pháp  nhất  định  cũng  có,  thành  pháp  bất  định  cũng  có. 

4  đạo  siêu  thế.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  nhất  định  (nỉyatã  dhammã). 

-  Chư  pháp  phi  ( cho  quả )  nhất  định  ra  sao  ?  4  thứ  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  tham  bất 
tương  ưng  tà  kiến,  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với  hoài  nghi,  tâm  hiện  hành  đồng  sanh  với 
phóng  dật,  tâm  thiện  và  tâm  vô  ký  tố  trong  3  cõi,  tâm  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  sắc  pháp 
và  Níp  Bàn.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  phi  (cho  quả)  nhất  định  (aniyatã 
dhammã). 


986. 


220 


Việt  dịch:  Đại  Trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco) 


-  Chư  pháp  hữu  thượng  là  chi?  Tâm  thiện,  bất  thiện,  vô  ký  tố  và  dị  thục  quả  trong  3  cõi 
và  tất  cả  sắc  pháp.  Những  chơn  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  hữu  thượng  (sa  uttarã 
dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  thượng  là  chi?  4  đạo,  4  quả  siêu  thế  và  Níp  Bàn.  Những  chon  tướng  này 
gọi  là  chư  pháp  vô  thượng  (anuttarã  dhammã). 

987. 

-  Chư  pháp  hữu  y  trong  khi  có  ra  sao  3  12  thứ  tâm  bất  thiện  hiện  hành.  Những  chon  tướng 
này  gọi  là  chư  pháp  hữu  y  (saranã  dhammã). 

-  Chư  pháp  vô  y  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tâm  thiện  và  tâm  dị  thục  quả  trong  4  cõi,  tâm  vô  ký 
tố  trong  3  cõi,  sắc  pháp  và  níp-bàn.  Những  chon  tướng  này  gọi  là  chư  pháp  vô  y  ịaranã 
dhammã). 


Hoàn  mãn  Bộ  Pháp  Tụ  (Dhammasahgani)  vào  ngày  thứ  tư,  01  -  09  -  1975  nhằm  ngày  mồng 
1  thảng  6  năm  Ảt  Mão  (Phật  lịch  2518) 

Hồi  hướng  và  chia  phước  đến  tứ  đại  thiên  vương  và  tất  cả  chúng  sanh,  nhứt  là  các  vị  chư 
thiên  có  oai  lực  hộ  trì  Tạng  Diệu  pháp  đặng  thạnh  hành. 


